BIỆN GIẢI TÂM PHÁP 
MADDAVTIDHIVICCHAYA 
TRƯỚC GIẢ: SADDHAMMAJOTIKATHERA 
DỊCH GIẢ: THÍCH HUYỄN ĐẠT 


- Namavithi là gì? 


Vithï là quy trình hay hệ thống. Vậy tiếng Nãmavithi có 
nghĩa là quy trình hay hệ thống diễn hoạt của Danh Pháp tức tâm 


thức. 


Trong bốn pháp Chân đế, chỉ có Danh Pháp và Sắc pháp 
mới có hệ thống diễn hoạt mà thôi. Ở đây, ta đang nghiên cứu về 
hệ thống ấy của Danh pháp, trích từ bộ Abhidhammatthasangaha 
trong phần pavãttisangaha. 


Khi trình bày về hệ thống diễn hoạt của danh pháp Ngài 
Anuruddha nhắm đến hai thời điểm: patisandhikãla (lúc tái tục) 
và pavattikala (lúc bình nhật) dựa trên ba khía cạnh: vật, môn, 


cảnh. 


Toàn bộ Siêu lý Pháp chỉ nói đến 6 bộ lục (Chakka): 


l; 


® Ơ: + C3) t 


Vatthuchakka 


. Dvaärachakka 

. Arammanachakka 

. Viññãnachakka 

. Vithichakka 

.. Visayappavattichakka 


Ở chương III (pariccheda III) của bộ A.S đã có trình bày 
đầy đủ 6 bộ lục này, nhưng qua đến chương tư, khi giải về hệ 


1 


thống diễn hoạt của Danh pháp Ngài Anuruddha lập lại một lần 
nữa ba bộ lục Vatthuchakka, Dvarachakka và 
Arammanachakka. Sở dĩ như vậy là vì Ngài xét thấy tầm quan 
trọng của chúng đối với vấn để đang trình bày. Ta nên nhớ rằng 6 
thức có được là nhờ sự góp mặt của vật, môn và cảnh. Một khi 
thiếu mất ba yếu tố này thì 6 thức không thể hiện khởi. 


- Tiếng Visayappavatti vừa nói trên nghĩa là gì? Hãy cho 
biết con số chính xác về nó trong các tâm khách quan (Vithicitta) 
và chủ quan (Vithimuttacitta). 


+ Visayappavatti là diễn biến của cảnh. Visaya ở đây đồng 
nghĩa với Arammana. Cảnh của tâm chủ quan gồm có ba: Nghiệp 
cảnh (kammarammana), nghiệp tượng cảnh 
(kammanimittãrammana) và thú tượng cảnh 
(gatinimittärammana). Còn cảnh của tầm khách quan thì có 6 
hoặc 8: 


a. Kể có 6 là: Atimahantärammana (cảnh rất lớn), 
mahantarammana (cảnh lớn), parittarammana (cảnh nhỏ), 
atiparittärammana (cảnh rất nhỏ), vibhãätãrammana (cảnh rõ), 
avibhutarammana (cảnh không rõ). 


b. Kể có 8 là: Atimahantärammana, mahantärammana, 
parittarammana, atimahantarammana, mahantarammana, 
parittarammana,  atiparittäarammana,  ativibhutarammana, 
vibhutarammana, avibhutarammana, ati-avibhutarammana. 


- Tâm lộ nói theo môn và thức như thế nào? 


Tâm lộ nói theo môn thì có 6: Lộ nhãn môn 
(cakkhudvaravitl)... (manodvaravithi). 
Tâm lộ nói theo thức thì cũng có 6: Lộ nhãn thức 


.^~.~— . ~~— 


(cakkhuviñfñanavithI)... lộ ý thức (manoviññanavithi). 


- Trong Viññãnachakka ấy, manoviññãna chỉ cho những 
tâm nào? Visayappavatti (cảnh đồ) của lộ ngũ môn (pañcadvära) 
gồm có mấy? Kể ra. 

Trong Viññanachakka, manoviññana (ý thức) chỉ cho 79 
tâm (trừ ngũ song thức). Cảnh của lộ ngũ môn có 4: Rất lớn, lớn, 
nhỏ, rất nhỏ. 

PUC: Hãy giải thích rõ 4 loại cảnh vừa kể? 

VIS: Cảnh rất lớn là cảnh ngũ trong một tâm lộ có đủ 7 thứ 
tâm. Cảnh lớn là cảnh ngũ trong một tâm lộ có 6 thứ tâm. Cảnh 
nhỏ là cảnh ngũ trong một tâm lộ có 5 thứ tâm. Cảnh rất nhỏ là 
cảnh ngũ trong một tâm lộ chỉ có tâm hữu phần rúng động 
(bhavangacalana). 

PUC: Hãy cho biết thời gian tổn tại (tuổi thọ) của Danh 
pháp - Sắc pháp và hãy dẫn chứng một câu kinh nào đó về vấn để 
này - khỏi phải dịch? 

VIS: Danh pháp chỉ tổn tại trong một sát na đại rồi diệt 
mất. Mỗi sát na đại có ba sát na tiểu: Uppädakkhana, thitikkana 
và bhañgakhana (sanh, trụ, diệt). 

Tuổi thọ của sắc pháp lâu hơn danh pháp 17 lần, tức là tổn 
tại suốt 51 sát na tiểu. 

Sau đây là một câu palÏ minh dẫn: 

Uppadathitibhañgavasena 

Khanattayam ekacittakkhanam nama 

Tani pana sattarasa cittakkhanani 

Rupadhammanamayu 


PUC: Sát na (khana) là gì? Hãy nói rõ hơn nữa về tuổi thọ 
của Danh-Sắc, về sự khác nhau của ba sát na tiểu? 


3 


VIS: Sát na là một đơn vị thời gian cực ngắn, ngắn đến 
mức không thể dùng thí dụ hay hình ảnh. Đời sống của một cái 
tâm là ba sát na tiểu, thời gian của ba sát na này bằng nhau. Riêng 
về sắc pháp thì sát na trụ là 49 sát na tiểu ở giữa, còn sát na sanh 
và sát na diệt chỉ là hai sát na tiểu thôi. 

PUC: Trong thời gian của một cái tróc tay (búng ngón tay) 
có bao nhiêu tâm lộ và sắc lộ trôi qua? 


VIS: Trong mỗi cái tróc tay, danh pháp sanh diệt một ức 
koti lần. Còn sắc pháp thì sanh diệt 58 tỷ 820 triệu lần 
(58.820.000.000) 


PUC: Tại sao các Ngài lại bảo rằng Sắc biểu tri 
(viññattiripa) và 4 sắc tướng (lakkhanaripa) có tuổi thọ ngắn 
hơn 17 sát na tâm? Cảnh sắc hiển lộ vào sát na tiểu nào trong một 
sát na đại của sắc? 

VIS: Sở dĩ các Ngài bảo rằng 2 sắc biểu tri cùng 4 sắc 
tướng không tôn tại suốt 17 sát na tâm, là vì sắc biểu tri cùng sanh 
cùng diệt với tâm (với mỗi sát na tâm). Gọi theo dukamätikã và 
mahantaraduka là cittasahabhuno dhamma và 
cittanuparivattino dhamma. 


Còn 4 sắc tướng thì chúng không phải là sắc pháp chân 
đế, chúng chỉ là những biến trạng của sắc Nipphan (sắc pháp 
chân đế) mà thôi, nên không thể tính tuổi thọ như các sắc khác. 


Cảnh sắc hiện rõ qua mắt vào một sát na tiểu nào đó trong 
49 sát na giữa (thitipatta) của cảnh sắc ấy. 


PUC: Thế nào là hộ kiếp vừa qua (atitabhavañga) và 
bhavangacalana (hữu phần rúng động)? Tâm hữu phần sanh lên 
trong lúc cảnh ngũ đã có nhưng chưa đối xúc với ngũ môn, tên gọi 
là gì? Lúc cảnh ngũ đã đối xúc với ngũ môn rồi, tâm hữu phần ấy 
mang tên gì? 


VIS: atitabhavanga là tâm hữu phần trôi qua trong giai 
đoạn cảnh ngũ đã có, nhưng chưa đối xúc với ngũ môn. 


Bhavañgacalana (hữu phần rúng động) là tâm hữu phần 
dao động! bởi hấp lực ảnh hưởng của cảnh ngũ mà đã đối xúc với 
ngũ môn. Tâm hữu phần sinh lên trong giai đoạn cảnh ngũ đã có 
nhưng chưa đối xúc với ngũ môn, được gọi là atitabhavanga. Khi 
cảnh ngũ đã đối xúc với ngũ môn rồi, thì tâm hữu phần ấy được 
gọi là Bhavañgacalana. 

PUC: Bhavangupaccheda (hữu phân dứt dòng) là gì? Tại 
sao lại gọi như vậy? 


VIS: Bhavañgupaccheda là "cái cắt đứt dòng hữu phần". 
Sở dĩ gọi tâm hữu phần đó bằng cái tên như vậy là vì nó là tâm 
hữu phần rúng động (Bhavañgacalana) thứ hai, đồng thời cũng là 
lần cuối cùng trong một tâm lộ. 


PUC: Có mấy tâm đóng vai trò vừa qua, rúng động, dứt 
dòng trong một tâm lộ ngũ môn và ý môn? 


VIS: Trong tâm lộ ngũ môn, có 15 tâm đóng vai trò của 3 
tâm hữu phần vừa kể, đó là 2 quan sát xả thọ (Upekkhã.santir), § 
đại quả và 5 tâm quả sắc giới. 

Trước khi một tâm lộ ý môn diễn tiến, có 5 tâm đóng vai 
trò atltabhavañga: quan sát xả thọ, 8 đại quả và 5 tâm quả sắc 
giới. Đối với tâm lộ không có hữu phần vừa qua thì trước khi bắt 
đầu tâm lộ sẽ có 19 thứ tâm làm nhiệm vụ giãn nhập: quan sát xả, 
8 đại quả và 9 quả đáo đại. 


PUC: Có mấy tâm chủ quan và có bao nhiêu cảnh của tâm 
chủ quan (hộ kiếp)? 


! Ở đây không muốn xài tiếng giao động. 
5 


VIS: Tâm chủ quan gồm có 19 tâm hữu phần, cảnh của nó 
là một trong ba cảnh sau đây: Kammärammana, 
kammanimittarammana, gatinimittarammana. 


Còn tâm khách quan (tân tâm) là những tâm được kể trong 
quy trình diễn hoạt (Vithicitta). Cảnh của tâm khách quan hay tân 
tâm chính là 6 cảnh ngoài ra 3 cảnh của tâm chủ quan. 


PUC: Ta biết rằng cảnh của tâm lộ ngũ môn gồm có 4 loại, 
nhưng làm sao để dễ hiểu rằng tâm lộ nào có cảnh rất lớn, lớn, 
nhỏ, rất nhỏ? 


VIS: Để nắm rõ điểu đó, ta hãy y cứ vào số lượng hữu 
phần vừa qua trong mỗi tâm lộ. Tâm lộ nào có một sát na hữu 
phần vừa qua, tâm lộ đó được gọi là atimahantärammanavtthi. 
Tâm lộ nào có từ 2-3 hữu phần vừa qua, ta gọi đó là lộ tâm cảnh 
lớn. Tâm lộ nào có từ 4-9 hữu phần vừa qua ta gọi tâm lộ đó là lộ 
tâm cảnh nhỏ. Tâm lộ nào có từ 10-16 hữu phần vừa qua ta gọi đó 
là tâm lộ cảnh rất nhỏ. Thế thôi. 


PUC: Có mấy yếu tố làm môi sinh cho tâm Thập di và hữu 
phần khách (ãgantukabhavañga) 


VIS: Tâm thập di cảnh lớn, cảnh rất lớn muốn khởi lên 
phảẩi do 3 yếu tố: 


a. Đổng lực trong tâm lộ đó phải là đổng lực dục giới 
(kamajavana). 


b. Người dục giới (kamapuggala). 

c. Tâm lộ đó phải bắt cảnh dục (kãmãrammana). 

Tuy nhiên, đều có đủ ba yếu tố này nhưng lại bị trở lực 
nào đó ngăn lại thì tâm Thập di vẫn không thể khởi lên được. 

Nói về tâm hữu phần khách do ba yếu tố sau đây mới có 
thể xuất hiện: 


a. Đương sự phải là người tục sinh bằng một trong bốn đại 
quả thọ hỷ. 


b. Đổng lực trong tâm lộ phải là tâm sân. 


c. Cảnh của tâm lộ phải là cảnh cực tốt nếu đó là cảnh rất 
lớn hay rất rõ. Còn nếu chỉ là cảnh lớn hay cảnh rõ thì bất luận là 
cảnh cực tốt (atithãarammana) hoặc cảnh khá tốt 
(itthamajjhattãärammana) hoặc cảnh bất toại (anitthãrammana) 
cũng đều có thể giúp cho hữu phần khách khởi lên. 

PUC: Ngũ môn hội đủ bao nhiêu yếu tế mới có thể bắt 
được cảnh ngũ. Hãy giải thích từng cảnh một trong bốn cảnh của 
tâm lộ ngũ môn, đổng thời nói rõ số lượng của ba loại 


mandayukacakkhupasada, amandayucakkhupasada và 
majjhimayukacakkhupasada trong 
atimahantarammanatadalambanavära cùng 


pathamamahantarammanavithi. 


VIS: Nhãn môn muốn bắt được cảnh sắc phải có đủ 4 yếu 


(Õ: 
I1. ễ Cakkhupasäda: Thần kinh nhãn tốt. 
2. Rũpärammana: Phải có cảnh sắc cụ thể trước mắt. 
3. Aloka: Phải có đủ ánh sáng. 
4. Manasikara: Phải có sự chú ý. 
Nhĩ môn: 
I1. Sotapasäda: Thần kinh nhĩ tốt. 
Saddaärammana: Phải có cảnh thỉnh. 


Akäsa: Không bị vật cách âm. 


T9 vận đội 


Manasikãra: Phải có sự chú ý. 


7 


Tỷ môn: 

I1. Ghãnapasäda: Thần kinh tỷ tốt. 

2. Gandhãrammana: Phải có cảnh khí. 

3. Vãyo: Phải có sự chuyển động của không khí. 
4. Manasikara: Phải có sự chú ý. 

Thiệt môn: 

1. Jivhäpasäda: Phải có thần kinh thiệt. 

2. Rasarammana: Phải có cảnh vị. 

3. ADo: Phải có dịch vị. 

4. Manasikara: Phải có sự chú ý. 

Thân môn: 

I1. Kãyapasäda: Phải có thần kinh thân tốt. 


2. Photthabbãärammana: Nóng, lạnh, mềm, cứng, êm, 
xốp... 


3. Thaddha: Địa đại có bản tướng rõ rệt. 
4. Manasikara: Phải có sự chú ý. 


Cảnh ngũ nào đầy đủ bốn yếu tố tương ứng vừa kể trên thì 
được gọi là cảnh rất lớn, nếu khiếm khuyết một trong bốn yếu tố 
nào thì gọi là cảnh lớn (khiếm khuyết ở đây chỉ là "yếu", không 
có nghĩa là không có). Nếu khiếm khuyết nhiễu thì gọi là cảnh 
nhỏ. Nếu quá thiếu, tức là cả bốn yếu tố đều trong tình trạng quá 
yếu kém, thì gọi là cảnh rất nhỏ. 


Trong Atimahantärammanatadalambanavara có 37 
mandayukacakkhupasada, có I1 amandayukaccakkhupasada 
và có một majjhimãyukacakkhupasada. 


8 


Trong Pathamamahantarammanavithi có 34 
mandayukacakkhupasada, có 14 amandayukacakkhupasada và 
một majjhimayukacakkhupasada. 


PUC: Hãy giải thích thế nào là mandầäyukacakkhupasada, 
amandakacakkhupasada, và majjhimayukacakkhupasada của 
atimahantarammanatadalambabavara? 


VIS: a. Mandãyukacakkhupasäda là thần kinh nhãn có 
tuổi thọ ít hơn cảnh sắc mà đồng sanh với hữu phần vừa qua. Nói 
có 37 là lấy thần kinh nhãn sinh vào sát na diệt của tâm hữu phần 
thứ 13 tính từ hữu phần vừa qua kể ngược lại cho đến thần kinh 
nhãn mà sinh vào sát na diệt của tâm hữu phần nằm kế trước hữu 
phần vừa qua (tức chỉ cho thần kinh nhãn mà sinh và diệt trước 
cảnh sắc). 


b. Amandäyukacakkhupasäda là thần kinh nhãn có tuổi 
thọ nhiều hơn cảnh sắc mà đồng sanh với tâm hữu phần vừa qua. 
Kể có 11 là tính các thần kinh nhãn sinh từ sát na trụ của tâm hữu 
phần vừa qua cho đến sát na diệt của tâm khai ngũ môn (tức ám 
chỉ cho những thần kinh nhãn mà sinh và diệt sau cảnh sắc). 

c. Majjhimãyukacakkhupasäda là thần kinh nhãn có tuổi 
thọ bằng với cảnh sắc mà đồng sanh với tâm hữu phần vừa qua. 
Kể có một tức là chỉ cho thần kinh nhãn sinh vào sát na sanh của 
chính tâm hữu phần vừa qua ấy (tức hữu phần vừa qua đầu tiên). 

Vậy 11 cakkhupasãda là thần kinh nhãn mà đồng sanh 
đồng diệt với cảnh sắc. 

PUC: Hãy lập đồ thị về cách trợ sanh của thần kinh nhãn 
đối với nhãn thức trong lộ nhãn môn cảnh rất lớn chót Na cảnh và 
trong lộ Pathamamahantarammanavithi. 

VIS: Trước hết là đồ thị về cách trợ sanh của ba loại thần 
kinh nhãn đối với nhãn thức trong lộ nhãn môn cảnh rất lớn chót 

9 


Na cảnh (theo cách Vatthupurejãätapaccaya - vật tiền sanh 
duyên). 


Lời giải: Trong lộ nhãn môn cảnh rất lớn chót Na cảnh và 
lộ Pathamamahantãärammanavithi, các tiền sanh thần kinh nhãn 
đều làm duyên trợ sanh cho nhãn thức khi chúng đã diễn tiến đến 
giai đoạn thitipatta. Các thần kinh nhãn này được gọi là 
thitipattaripa, và có đến 49 cái liên tục. Tức là tính từ sát na diệt 
của tâm khai ngũ môn đến sát na diệt của tâm hữu phần thứ 17 
tính ngược lại. Bất cứ thần kinh nhãn nào trong 49 thần kinh nhãn 
đó cũng đều có thể làm duyên trợ sanh cho nhãn thức. 


Các Ngài giáo thọ sư tiền bối (Por) bảo rằng: Chỉ có 
Majjhimayukacakkhupasada mới làm duyên trợ sanh cho nhãn 
thức. Nhưng theo các Ngài giáo thọ sư đời sau thì cả 49 thần kinh 
nhãn thitipatta đều làm duyên sinh cho nhãn thức được cả. Hàng 
học Phật nên ghi nhận cả hai ý kiến này để nghiên cứu. 

Riêng về ba giai đoạn thần kinh nhãn (Manamand, majjhi) 
trong lộ Pathamamahantãärammanavithï cần được hiểu như sau: 

- Nói Mandäyukacakkhupasada trong tâm lộ này có 34 là 
tính từ sát na diệt của tâm hữu phần nằm kế hữu phần vừa qua cho 
đến sát na diệt của tâm hữu phần thứ 12 kể từ hữu phần vừa qua 
tính ngược lại. 

- Nói Amandäyukacakkhupasada có 14 là tính từ sát na 
trụ của hữu phần vừa qua cho đến sát na diệt của tâm khai ngũ 
môn. 

- Nói Majjhimãyukacakkhupasãda có một là chỉ cho thần 
kinh nhãn mà đồng sanh với cảnh sắc vào sát na sanh của tâm hữu 
phần vừa qua và cũng đồng sanh diệt với tâm hữu phần vừa qua 
Ấy. 


10 


Tóm lại, học viên siêu lý phải luôn nhớ những tâm điểm 
sau đây: 

1- Đối với lộ nào cũng vậy, hễ muốn tìm ba giai đoạn thần 
kinh nhãn thì phải tìm Majjhimayukacakkhupasada trước đã. 


2- Lúc nào cũng vậy Majjhimäyukacakkhupasäda vẫn chỉ 
có một mà thôi, không thể nhiều hơn. 


3- Thời điểm duy nhất mà Majjhimãyukacakkhupasäda có 
thể hiện khởi phải là vào sát na sanh của hữu phân vừa qua, 
không thể ở thời điểm nào khác được. 


4- Có ba loại Thitipattacakkhupasada cộng chung lại luôn 
có số lượng là 49 cái. 


PUC: Hãy trình bày quy trình diễn tiến của 4 cảnh 
(visayappavatfti) theo tâm lộ nhãn môn một cách thứ lớp? 


VIS: Cakkhudvarikamahantarammanavithi (Lộ nhãn môn 
cảnh rất lớn). 


Trong trường hợp này, sau khi đã trải qua một tâm hữu 
phần, cảnh sắc sẽ hiện rõ đối với thần kinh nhãn. Tiếp theo đó, 
hai tâm rúng động xuất hiện rồi khai ngũ môn, tiếp thâu, suy đạc, 
đoán định sẽ lần lượt khởi lên và diệt mất từng cái một. Sau đó, 
một trong 29 đổng lực dục giới khởi lên và diệt mất liên tục 7 bận. 
Sau 7 đổng lực sẽ là hai tâm na cảnh. Sau hai tâm na cảnh thì hữu 
phần tiếp tục tái khởi. 

Như vậy, trong tâm lộ trên đây có đủ I7 sát na tâm: 1 vừa 
qua, rúng động và 14 tâm còn lại. Khi 17 sát na tâm này diệt mất 
thì cảnh sắc cũng diệt luôn. Cảnh sắc này được gọi là cảnh rất lớn. 


Lộ nhãn môn cảnh lớn: 


Ở đây, sau khi trải qua 2-3 hữu phân vừa qua, cảnh sắc mới 
hiện rõ cho thần kinh nhãn. Do đó, nó không thể tổn tại cho đến 2 
11 


tâm na cảnh. Trong lộ tâm này, sau 7 đổng lực là đến hữu phần 
ngay. Cảnh sắc này được gọi là cảnh lớn. 


Lộ nhãn môn cảnh nhỏ: 


Trong trường hợp này, sau khi đã trải qua từ 3-5-6-7-8-9 
sát na hữu phần vừa qua, cảnh sắc sẽ hiện rõ cho thân kinh nhãn. 
Chính vì vậy không đủ thời gian cho 7 đổng lực hiện khởi. Ở tâm 
lộ này, sau 2-3 chập đoán định, tâm hữu phần khởi lên lập tức. 
Cảnh sắc ở đây được gọi là cảnh nhỏ. 


Lộ nhãn môn cảnh rất nhỏ (cực tiểu) 


Trong lộ tâm này, cảnh sắc chỉ hiện rõ đối với thần kinh 
nhãn sau khi đã trải qua 10-16 sát na hữu phần vừa qua. Như vậy, 
chúng không thể kéo dài đời sống cho đến tâm đoán định, chúng 
chỉ sinh diễn đến chập rúng động thôi. Nói gọn là hoàn toàn 
không có một tâm khách quan nào cả. Cảnh sắc trong lộ này được 
gọi là cảnh rất nhỏ. 


PUC: Hãy nói rõ cách sinh diễn của lộ nhãn môn cảnh rất 
lớn (cực đại) chót na cảnh theo dạng thông thường? (Samañña) 


VIS: Cách sinh diễn của lộ ngũ môn cảnh cực đại chót na 
cảnh theo dạng thông thường như sau: trước hết là hữu phần vừa 
qua, rồi tiếp theo là hữu phần rúng động, hữu phần dứt dòng, khai 
đổng lực, 2 na cảnh. Sau đó hữu phần lại tiếp tục tái khởi. 


PUC: Trong lộ nhãn môn cảnh cực đại chót na cảnh, có 
mấy thứ tâm khách quan? Kể ra. Các thứ tâm ấy nết tính theo sát 
na thì được mấy? Nếu tính tổng số thì có bao nhiêu? 

VIS: Trong lộ ngũ môn cảnh cực đại chót na cảnh có được 
7 thứ tâm khách quan: khai ngũ môn, nhãn thức, tiếp thâu, suy 
đạc, đoán định, đổng lực và na cảnh. Tính trên sát na thì 7 thứ tâm 
này diễn ra trong 14 sát na: I khai ngũ môn, 1 nhãn thức, I tiếp 


12 


thâu, 1 suy đạc, 1 đoán định, 7 đồng lực và na cảnh. Còn tính trên 
tổng số rộng rãi thì 7 thứ tâm ấy chính là 46 tâm dục giới (trừ ngũ 
song thức). 

PUC: Lộ nhãn môn cảnh cực đại chót na cảnh có thể khởi 
lên ở hạng người nào, cõi nào? 

VIS: Lộ này có thể khởi lên ở § hạng người và ở l1 cõi 
dục giới. 

PUC: Lộ nhãn môn cảnh cực đại chót đổng lực có mấy 
trường hợp? Đông thời hãy nói rõ vấn để người, cõi của mỗi 
trường hợp. 

VIS: Lộ này có hai trường hợp: có hữu phần khách 
(Agantukabhavanga) và không có hữu phần khách. Lộ không có 
hữu phần khách thì khởi lên ở 8 hạng người trong 26 cõi ngũ uẩn. 
Lộ có hữu phần khách thì chỉ hiện khởi ở 4 hạng người (nhị nhân, 
tam nhân, sơ quả, nhị quả) trong 7 cõi vui dục giới. 

PUC: Hãy ghi rõ số lượng chi pháp trong 7 lộ nhãn môn 
cảnh cực đại chót na cảnh trong trường hợp đổng lực sân và lộ 
nhãn môn cảnh cực đại chót đồng lực sân? 

VIS: Số lượng chi pháp của lộ thứ nhất: 

T¡ Na Da Pa C S N V JJJJJ) T T 

10 l- 2 -j .Ì 7 6 

Của lộ nhãn môn cảnh cực đại chót đổng lực sân: 

TN D P C SN V J1) Bh Bh 


6 I I1 II II 2 6 


PUC: Có bao nhiêu lộ nhãn môn cảnh lớn? Các lộ ấy thuộc 
chót gì? 


13 


VIS: Lộ nhãn môn cảnh lớn có 4 trường hợp: 2 lộ có hữu 
phần khách và 2 lộ không có hữu phần khách. Cả 4 trường hợp 
này khi thì có 2 hữu phần vừa qua, khi thì có 3 hữu phần vừa qua. 
Và chúng đều là chót đồng lực. 

PUC: Đối với các lộ có cảnh lớn, có khi nào khởi lên 4 hữu 
phần vừa qua hay không? Hãy giải thích rõ ràng. 

VIS: Trường hợp trên cũng có thể xảy ra, vì đôi khi đồng 
lực chỉ khởi lên 6 sát na. Như vậy, dâu có khởi lên 4 bận hữu phần 
vừa qua vẫn không choán mất thời gian của ai và như vậy lộ tâm 
vẫn giữ túc số là 17 sát na. Đối với lộ tâm này, cảnh ngũ cũng sẽ 
diệt mất vào sát na diệt của đồng lực thứ 6. 

PUC: Lộ ngũ môn cảnh cực đại có hữu phần khách với lộ 
ngũ môn cảnh lớn có hữu phần khách khác nhau không? Khác như 
thế nào? 


VIS: Đối với lộ ngũ môn cảnh cực đại có hữu phần khách, 
cảnh ngũ phải cực tốt, cực kỳ tốt (atitthirammana). Nhờ vậy, hữu 
phần khách mới có thể khởi lên. 

Còn đối với lộ ngũ môn cảnh lớn có hữu phần khách thì 
vấn đề cảnh không quan trọng. Anitthãärammana (cảnh xấu) 
itthamajjhattãrammana (cảnh tương đối xấu) hay là cực tốt đều 
có thể giúp cho hữu phần khách sanh khởi được cả. Vậy sự khác 
biệt giữa hai lộ này là trên vấn đề cảnh. 

PUC: Lộ ngũ môn cảnh cực đại chót đổng lực không hữu 
phân khách có khởi lên đối với người cõi dục giới không? Hãy 
giải thích? 

VIS: Lộ này có thể khởi lên nơi người dục giới 
(Kãmapuggala) qua các hạng người: người khổ, lạc vô nhân, nhân 
loại và những chư thiên tái tục bằng Đại quả thọ xả trong trường 
hợp bắt cảnh ngũ cực tốt (atithãrammana) nhưng lại có sự bất 

14 


bình hay sợ hãi. Lúc đó, nếu có na cảnh thì phải là na cảnh hỷ thọ 
(somanassatãädalambana). Nhưng vì na cảnh hỷ thọ không thể 
nói theo sau đổng lực sân được nên ngay kế sau đổng lực sân, tâm 
chủ quan (mũlabhavanga) sẽ sinh nối tiếp, không cần tới hữu 
phần khách. 


PUC: Lộ ngũ môn cảnh cực đại và lộ ngũ môn cảnh lớn có 
hữu phần khách , có thể khởi lên nơi hạng người nào trong cõi dục 
giới? 

VIS: Lộ này có thể khởi lên ở năm hạng người dục giới: 
Người nhị-tam nhân, bậc Dự lưu, bậc Nhất lai mà tái tục bằng tâm 
hỷ thọ và những bậc chứng thiển (Jhãnalãbhã) mà đã bị hoại 
thiển. Với họ thì 2 lộ này có hữu phần khách này mới khởi lên. 

PUC: Lộ nhãn môn cảnh nhỏ có mấy trường hợp 
(pabheda)? Chúng thuộc chót gì? Và có thể khởi lên ở người nào, 
cõi nào? 

VIS: Lộ này có 6 trường hợp: có 4 hữu phần vừa qua, có 5 
vừa qua, có 6 vừa qua, có 7 vừa qua, có 8 vừa qua, có 9 vừa qua. 


Cả 6 trường hợp đều chót đoán định (vottavära). Chúng có 
thể sinh khởi ở 8 hạng người trong cõi ngũ uẩn (26 cõi). 


PUC: Lộ ngũ môn cảnh cực tiểu có mấy trường hợp? Tại 
sao loại lộ tâm này thuộc MoghavSra (trước sau gì cũng không có 
tâm khách quan) nhưng vẫn được xếp vào hệ thống tâm lộ và có 
tên gọi hẳn hoi (atiparittãärammanavithi)2 

VIS: Loại tâm lộ này có 7 trường hợp: có 10 hữu phần vừa 
qua, l1 vừa qua, 12 vừa qua, 13 vừa qua, 14 vừa qua, l5 vừa qua, 
16 vừa qua. Sau hữu phần vừa qua sẽ là 2-3 sát na rúng động. Rồi 
hữu phần cơ bản (Mũlabhavanga) lại sinh khởi. 


15 


Sở đĩ được gọi là một tâm lộ dù thuộc Moghavara, vì lý do 
là: Ở đây tâm hữu phần cũng bị chao động khi đối xúc với cảnh 
ngũ, không như hữu phần cơ bản. 

PUC: Hãy trình bày chi tiết về các tâm lộ sau đây thuộc lộ 
nhãn môn: 


I- Lộ nhãn môn cảnh cực đại chốt na cảnh 
(tadalambanavaratimahantarammanavithi). 


2- Lộ nhãn môn cảnh cực đại chót đổng lực có hữu phân 
khách. 


3- Lộ nhãn môn cảnh cực đại chót đồng lực không có hữu 
phần khách. 


4- Lộ Pathamamahantarammanavithi có và không có hữu 
phần khách. 


VIS: Lộ nhãn môn cảnh cực đại chót na cảnh diễn hoạt như 
sau: 


Khi cảnh sắc vừa xuất hiện thì tâm hữu phần vừa qua lấy 
nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng làm cảnh - sẽ khởi lên l1 sát na. 
Khi cảnh sắc đã trực tiếp đối xúc với thần kinh nhãn thì tâm hữu 
phần vừa qua lại chuyển sang trạng thái dao động, dao động suốt 
2 sát na liên tục. Lúc này chúng có tên gọi là hữu phần rúng động, 
hữu phần dứt dòng. Sau đó các tâm khách quan mới lần lượt hiện 
khởi theo thứ lớp: 


- Tâm khai ngũ môn có nhiệm vụ thẩm sát (vicäranäã) cảnh 
mới, xóa bỏ cảnh ngũ và cắt ngang dòng hữu phần. Tâm này chỉ 
khởi lên I sát na thôi. 

- Tâm nhãn thức có nhiệm vụ thuần túy là thấy cảnh. Cũng 
diệt mất sau 1 sát na. 


16 


- Tâm tiếp thâu có nhiệm vụ đón bắt lấy cảnh, cũng sống 1 
sát na. 


- Tâm suy đạc có nhiệm vụ trắc đạc, đó là cảnh khả úy hay 
khả ố (itthi, anitthi). 


- Tâm đoán định có nhiệm vụ định trị, xác lập thể tính tốt 
xấu của cảnh. 


- Tâm đổng lực (1 trong 29 kãmajavana) có nhiệm vụ 
thưởng thức, tiêu thụ cảnh, tái sanh tái diệt 7 lần. 


- Tâm na cảnh (1 trong 11) có nhiệm vụ đón nhận cảnh 
thừa kế từ đổng lực, sau 2 sát na thì diệt mất. 


Cảnh sắc ở đây sẽ cùng diệt với tâm na cảnh thứ 2, vì đã 
đủ túc số tuổi thọ là 17 sát na đại. 

- Lộ nhãn môn cảnh cực đại chót đổng lực có hữu phân 
khách diễn tiến như sau: 


Đối với người tái tục bằng tâm hỷ thọ khi thấy cảnh cực tốt 
mà lại khởi lên tâm trạng bất bình, chán ghét, sợ hãi thì lúc ấy 
tâm lộ ngũ môn của họ đã diễn ra theo quy trình này: Trước hết 
chính tâm hữu phần vừa qua, hữu phần rúng động, hữu phần dứt 
dòng. Những tâm bắt cảnh nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng trong 
lúc cận tử của đời trước sẽ khởi lên rồi diệt mất. Sau đó tâm khai 
ngũ môn, nhãn thức quả thiện, tiếp thâu quả thiện, suy đạc hỷ thọ 
rồi tâm đoán định sẽ lần lượt khởi lên và diệt mất, nối đuôi nhau. 
Tiếp theo là 7 sát na đổng lực sân. Kế sau giai đoạn đổng lực là 
tâm quan sát xả thiện hoặc I tâm đại quả xả thọ nào đó khởi lên 
để đóng vai trò hữu phân khách thế chỗ cho na cảnh. Sau chập 
hữu phần khách là hữu phần cơ bản (MũI. Bh) sẽ khởi lên nhiều 
bận, cảnh của nó cũng giống như hữu phần đầu tiên. Và cứ thế, lộ 
này sanh diệt cả 100, cả 1000 lần mãi cho đến khi nào cảnh cực 
tốt ngoại giới không còn nữa thì thôi. 

17 


- Lộ nhãn môn cảnh cực đại chót đổng lực không có hữu 
phần khách: 


Đối với người tái tục bằng tâm xả thọ, khi thấy một cảnh 
sắc cực tốt mà lại khởi lên tâm trạng bất bình, chán ghét, sợ hãi 
thì lúc ấy tâm lộ ngũ môn của họ đã diễn ra theo quy trình này: 
Trước hết chính tâm hữu phần vừa qua, hữu phần rúng động, hữu 
phần dứt dòng (là những tâm xả thọ) - chúng biết 1 trong 3 cảnh 
chủ quan của thời cận tử đời trước. Rồi kế đó sẽ là khai ngũ môn, 
nhãn thức quả thiện, tiếp thâu quả thiện, quan sát (suy đạc) quả 
thiện, đoán định. Sau đoán định là 7 sát na đổng lực sân. Hết chập 
đổng lực thì tới tâm tái tục xả thọ của họ, chúng khởi lên nhiều 
bận, dĩ nhiên một cách tương ứng. Lộ cứ vậy mà sanh đi sanh lại 
cả 100, cả 1000 lần cho đến lúc nào cảnh cực tốt kia còn hiện hữu. 


Đối với các Phạm thiên sắc giới khi thấy cảnh sắc cực tốt 
hay thấy bất toại nguyện (anitthãrammana) thì sau một sát na 
hữu phần, cảnh sắc sẽ hiện rõ đối với thần kinh nhãn. Sau đó một 
đổng lực nào đó ngoài ra sân sẽ khởi lên. Hết chập đổng lực, tâm 
tái tục sắc giới (có cảnh là 
Paññattikammanimittadhammãrammana) sẽ khởi lên trong vai 
trò hữu phần. Tâm lộ này cũng không có hữu phần khách. 

- Lộ Pathamamahantärammanavithï có hữu phần khách: 

Đối với người tái tục bằng tâm hỷ thọ, khi thấy cảnh tốt 
(itthãrammana) hay bất toại (aniff.) mà có tâm tình bất bình hoặc 
sợ hãi thì lúc đó tâm lộ diễn tiến như sau: Trước hết là 2-3 hữu 
phần vừa qua giai đoạn này do tâm tái tục thực hiện, tiếp theo là 
hữu phần rúng động, hữu phần dứt dòng - có cảnh là 
kammarammana, kammanimittarammana, 
gatinimittärammana, (I trong 3) đổng lực cận tử 
(maranäsannajavana) đời trước đã bắt. Sau đó là khai ngũ môn, 
tiếp thâu, suy đạc, đoán định, đổng lực (7 sát na). Sau chập đổng 

18 


lực là một tâm hữu phần xả thọ nào đó chẳng hạn như suy đạc xả 
thọ thiện hay suy đạc xả thọ bất thiện hoặc đại quả xả khởi lên để 
làm hữu phần khách - tâm biết cảnh dục (kãmadhamma) hiện tại 
kế sau hữu phần khách là hữu phần cơ bản hỷ thọ — cảnh của nó 
cũng giống như tâm hữu phần đầu - hữu phần cơ bản này khởi lên 
nhiều lần một cách tương ứng và lộ tâm này lại cứ khởi lên cả 
trăm cả ngàn lần cho đến khi nào đối tượng ngoại giới kia không 
còn nữa thì thôi. 

- Lộ Pathamamahantärammanavithï không có hữu phần 
khách: 

Đối với người tái tục bằng tâm xả thọ, khi gặp cảnh sắc tốt 
hay bất mỹ, bất khả ý mà tâm có sự bất bình, sợ hãi thì dòng tâm 
thức diễn ra như sau: Trước hết tâm tái tục xả thọ sẽ khởi lên 
trong vai trò hữu phần vừa qua (2 sát na), hữu phần rúng động, 
hữu phần dứt dòng — những tâm có cảnh là một trong ba loại sở tri 
kammarammana, kammanimittarammana, gatinimittarammana 
mà đổng lực đời trước đã bắt. Sau đó là khai ngũ môn, nhãn thức, 
tiếp thâu, suy đạc, đoán định, đổng lực sân (7 sát na liên tục). Kế 
đó, tâm tái tục xả thọ sẽ khởi lên nhiều bận trong vai trò hữu 
phần. Hết một đoạn dài hữu phần xen kẽ thích hợp, tâm lộ này lại 
tái khởi rồi diệt mất - cứ thế cả trăm cả ngàn lần cho đến khi nào 
đối tượng ngoại giới không còn nữa thì thôi. 

Hay đối với người tái tục bằng tâm hỷ thọ, khi mắt thấy 
cảnh tốt hay không tốt cũng có thể diễn ra tâm lộ sau đây. Qua 2- 
3 hữu phần, cảnh sắc hiện rõ nơi thần kinh nhãn... và đổng lực ở 
đây là một tâm nào đó ngoài ra sân. Lộ này cũng không có hữu 
phần khách. Sau chập đổng lực thì tới hữu phần cơ bản ngay. 

PUC: Trong các tâm lộ ngũ môn có bao nhiêu thứ tâm? 
Tính như thế nào để biết rằng kể hẹp thì được 75 lộ ngũ môn, kể 
rộng thì có đến 100 lộ ngũ môn? 

19 


VIS: Trong tất cả các tâm lộ ngũ môn chỉ có 54 tâm dục 
giới mà thôi. Cách tính hẹp để ra 75 lộ ngũ môn là lấy 1 (lộ) cảnh 
rất lớn, (lộ) cảnh lớn, 6 (lộ) cảnh nhỏ, 6 (lộ) cảnh rất nhỏ, cộng lại 
với nhau rồi nhân 5 môn thành ra 75 ngay. ((I+2+6+6)x5=75). 


Cách tính rộng để có được 100 lộ ngũ môn là lấy 3 cảnh 
rất lớn (cực đại), 4 cảnh lớn, 6 cảnh nhỏ, 7 cảnh rất nhỏ cộng với 
nhau rồi nhân với 5 môn ((3+4+6+7)x5=100). 


PUC: Hãy dịch bài kệ sau đây: 
Vithicittani satteva Cittuppada catuddasa 
Catupaññäsa vitthãrä Pañcadväre yatharaham 


VIS: “Trong mỗi tâm lộ chỉ có 7 thứ tâm khách quan (I1 
khai ngũ môn, 1 môn thức, 1 tiếp thâu, 1 suy đạc, 1 đoán định, 1 
đổng lực, I na cảnh). Nói về sát na sinh khởi thì mỗi trong tâm 
mỗi tâm lộ có được 14 cái tâm khách quan (hay 14 sát na tâm 
khách quan) l sát na khai ngũ môn, l sát na môn thức, Ï sát na 
tiếp thâu, 1 sát na suy đạc, 1 sát na đoán định, 7 sát na đồng lực, 2 
sát na na cảnh. Nếu nói tổng số lượng thì trong một tâm lộ ngũ 
môn có tới 54 thứ tâm — 54 tâm dục giới. 

PUC: Visayappavatti (cảnh lộ) của lộ ý môn có bao nhiêu? 
Hãy kể theo A.Sañgaha và atthakathä, TIkã. Đồng thời hãy nêu 
rõ những chi tiết liên hệ. 

VIS: Cảnh của lộ ý môn nếu nói theo A.S thì có 2 là: 
vibhutarammana (cảnh rõ) và avibhutarammana (cảnh không 
rõ). Còn như nói theo Atthakatha và Tikã thì có tới 4: 
Ativibhutarammana, vibhutarammana, atibhutãrammana, 
atyavibhutarammana (accavibhutarammana). 


Có tất cả 14 yếu tố trợ sanh các cảnh lộ Ý: 
1. Ditthato: Do đã từng thấy nên trạo lại. 


20 


2. Ditthasambandhato: Do liên tưởng đến điều đã từng 
thấy (thấy giống điều đã thấy). 


3. Sutato: Do đã từng nghe nên trạo lại. 

4. Sutasambandhato: Do liên tưởng đến điều đã được 
nghe (nhận thấy cảnh hiện tại giống cảnh đã nghe) 

5. Saddhaya: Do sức sáng tạo của đức tin. 

6. Ruciyä: Do tác động của sự hưng phấn, hoan hỷ. 

7. Akäraparivitakkena: Do hồi ức hay sự động não dựa 
trên kinh nghiệm 

8. Ditthinijjhãnakhantiyã: Do trí tuệ và chủ kiến tác 
động. 


9. Nanakammabalena: Do nghiệp lực tác động như: 
kammarammana, kammanimittarammana, gatinimittarammana 
trong giờ cận tử. 

10. Nãnã-iddhibalena: Do sự chỉ phối bởi thân lực của tha 
nhân 

11. Dhãtukkhobhavasena: do rối loạn (viparita) nào đó 
của cơ thể. 

12. Devatopasamhãravasena: Do sự sai khiến của các 
thiên nhân. 

13. Anubodhavasena: Do tri kiến chín chắn về Tứ đế, dựa 
trên Trí văn, Trí tư hay Trí tu. 

14. Pativedhavasena: Do thánh trí tác động. 

Sở dĩ của của lộ ý có nhiều như vậy là do ý môn 
(manodvära) là hữu phần tâm rất mạnh. Riêng về cảnh ngũ chỉ là 


21 


sắc pháp. Mà theo quy luật sắc pháp luôn luôn yếu hơn danh 
pháp, cho nên cảnh danh pháp rất đa dạng, phức tạp. 

PUC: Tại sao đối với lộ ngũ môn luôn luôn phải có hữu 
phần vừa qua, còn đối với lộ ý môn thì điều đó không cố định? 

VIS: Điều đó tập trung ở vấn đề cảnh của hai loại tâm lộ. 
Lộ ngũ môn chỉ bắt cảnh ngũ hiện tại, mà cảnh ngũ đó không chi 
khác hơn là paccuppannanipphannaripa (sắc chân đế hay sắc 
thành tựu hiện tại). Còn đối với lộ ý môn thì nó có thể bắt cả 6 
cảnh theo chân đế lẫn tục đế để trên cả 3 thời và ngoại thời 
(kãlavimutti). Do đó, khi nào bắt 6 cảnh hiện tại 
(paccuppannanipphannarupa) thì lộ ý môn mới đòi hỏi phải có 
hữu phần vừa qua, khi nào bắt 6 cảnh mà không phải là 
paccuppannanipphannarũpa thì lúc ấy lộ ý môn không cần tới 
hữu phần vừa qua. 


PUC: Có bao nhiêu lộ ý môn cảnh rất rõ chót na cảnh? 
Hãy kể theo Atthakathã và TIkã? 


VIS: Theo Atthakathã và Tikã thì có tất cả 6 lộ ý môn 
cảnh rất rõ chót na cảnh: lộ có 1-2-3-4-5 hữu phần vừa qua và lộ 
thứ 6 là không có hữu phần vừa qua. 

PUC: Có bao nhiêu lộ ý môn cảnh rất rõ chót đổng lực? 

VIS: Lộ ý môn cảnh rất rõ chót đổng lực có tất cả l6 
trường hợp (tức là có 16 lộ): 

- Có từ 1-7 hữu phần vừa qua và không có hữu phần khách 
(tổng cộng 7 lộ). 

- Có từ 1-7 hữu phần vừa qua và có hữu phần khách (tổng 
cộng 7 lộ). 

- Không có hữu phần vừa qua mà cũng không có hữu phần 
khách (1 lộ). 

22 


- Không có hữu phần vừa qua nhưng có hữu phần khách (1 
lộ). 


PUC: Cảnh của lộ ý môn cảnh cực rõ chót na cảnh có hữu 
phần vừa qua và lộ ý môn cảnh cực rõ chót na cảnh không có hữu 
phần vừa qua là gì? 


VIS: Cảnh của lộ ý môn cảnh cực rõ chót na cảnh có hữu 
phần vừa qua là paccuppannanipphannaripa. Cảnh của lộ ý 
môn cảnh cực rõ chót na cảnh không có hữu phần vừa qua là 
atitanipphanna, anägatanipphanna và cảnh pháp là danh pháp 
dục giới - anipphannarupa trong cả 3 thời. 


PUC: Hãy kể rõ cảnh của tâm lộ ý môn cảnh cực rõ chót 
đổng lực không có hữu phần khách và của 8 lộ ý môn cảnh cực rõ 
chót đổng lực có hữu phần khách. 


VIS: Trước hết nói về 7 lộ ý môn cảnh cực rõ chót đồng 
lực có hữu phần vừa qua nhưng không có hữu phần khách và 7 lộ 
ý môn cảnh cực rõ chót đổng lực có hữu phần vừa qua mà cũng có 
hữu phần khách. Cảnh của 14 tâm lộ này khá phức tạp vì những lộ 
có hữu phần khách trên đây chỉ sanh trong 7 cõi vui dục giới, 
những lộ không có hữu phần khách có thể sanh ở cả I1 cõi dục 
giới Cảnh của 14 lộ này (ở cõi dục) là 6 cảnh thuộc 
paccuppannanipphannarupa cực tốt. Ngoài ra, 7 lộ ý môn cảnh 
cực rõ chót đổng lực có hữu phần vừa qua nhưng không có hữu 
phần khách có thể sanh ở 15 cõi sắc giới (trừ cõi vô tưởng), trong 
trường hợp có cảnh của chúng là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh pháp 
mà thuộc paccuppannanipphannarupa cực tốt (atitth.) tương đối 
tốt (itthama]jhatta) hoặc không tốt (anitthãr.) cũng được. 


Tiếp theo đây là nói về lộ ý môn cảnh cực rõ chót đổng lực 
không có hữu phần vừa qua mà cũng không có cả hữu phần 
khách. Nếu sanh khởi ở 11 cõi dục giới thì cảnh của lộ này là 6 


23 


cảnh thuộc Atitanipphannarupa, anagatanipphannarupa và cảnh 
pháp là danh pháp (citta và cetasika), anipphannarupa cực tốt 
trong ba thời (titekälika), Níp Bàn và chế định (cảnh ngoại thời 
kãlavimutti). Nếu sinh ở 19 cõi phạm thiên hữu tâm (15+4) thì 
cảnh của các lộ này là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh pháp (gồm 
atitinipphannarupa, anagatanipphannarupa và danh pháp, tâm, 
tâm sở), anipphannaripa cực tốt, tương đối tốt, không tốt trong cả 
ba thời, Níp Bàn, chế định (đối với cõi vô sắc thì trừ ra những 
cảnh thuộc về sắc pháp). 


Sau cùng là nói về lộ ý môn cảnh cực rõ chót đổng lực 
không có hữu phần vừa qua nhưng có hữu phần khách, lộ này chỉ 
sanh khởi ở 7 cõi vui dục giới Sáu cảnh của nó là 
atitanipphannarupa, anagatanipphamnarupa cảnh chỉ cho 
lokiyacittacetasika, anipphannariparipa cực tốt trong cả ba thời 
cùng chế định. 

PUC: Ở người nào, cõi nào các tâm lộ sau đây có thể hiện 
khởi: 

- Lộ ý môn cảnh cực rõ chót đổng lực không có hữu phần 
khách. 


- Lộ ý môn cảnh cực rõ chót đổng lực có hữu phần khách. 
- Lộ ý môn cảnh cực rõ chót na cảnh. 


VIS: Lộ ý môn cảnh cực rõ chót na cảnh có thể hiện khởi 
nơi 8 hạng người ở II cõi dục giới. 

- Lộ ý môn cảnh cực rõ chót đổng lực không có hữu phần 
khách hiện khởi được ở § người trong cõi ngũ uẩn và tứ uẩn. 

- Lộ ý môn cảnh cực rõ chót đổng lực có hữu phần khách 
có thể hiện khởi ở 4 hạng người trong 7 thiện thú dục giới (là trừ 
người khổ, người lạc vô nhân, bậc A Na Hàm, bậc A La Hán). 


24 


PUC: Có mấy lộ ý môn cảnh rõ? Cảnh của lộ ý môn cảnh 
rõ không có hữu phần khách và có hữu phần khách là gì? 


VIS: Có tất cả 16 lộ ý môn cảnh rõ: 


- Lộ ý môn cảnh rõ có từ 1-7 hữu phần vừa qua và không 
có hữu phần khách (7 lộ). 


- Lộ ý môn cảnh rõ có từ 1-7 hữu phần vừa qua và có hữu 
phần khách (7 lộ). 


- Lộ ý môn cảnh không rõ có hữu phần vừa qua và không 
có hữu phần khách (1 lộ). 


- Lộ ý môn cảnh rõ không có hữu phần vừa qua nhưng có 
hữu phần khách (I1 lộ). 


Tổng cộng 16 lộ. 


Cảnh của lộ ý môn cảnh rõ có hữu phần vừa qua mà không 
có hữu phần khách và có hữu phần khách là 6 cảnh trong dạng 
paccuppannanipphannaripa. 


Cảnh của lộ ý môn cảnh không rõ không có hữu phần vừa 
qua mà cũng không có hữu phần khách là atitanipphannaripa, 
anägatanipphamnarupa tính cả tâm và tâm sở, anipphannarupa 
thuộc trong ba thời, Níp Bàn, chế định. 


Cảnh của lộ ý môn cảnh rõ không có hữu phần vừa qua 
nhưng có hữu phần khách là 6 cảnh trong dạng 
atitanipphannaripa, anägatanipphannaripa, tất cả tâm và tâm 
sở hiệp thế, anipphannarUpa, tất cả tâm và tâm sở hiệp thế, 
anipphannaripa trong ba thời và chế định. 


PUC: Lộ ý môn cảnh rõ có hữu phần khách và không có 
hữu phần khách có thể hiện khởi ở người nào cõi nào? 


25 


VIS: Lộ ý môn cảnh rõ có từ 1-7 hữu phần vừa qua mà 
không có hữu phần khách sanh được ở 8 người trong cõi ngũ uẩn. 


- Lộ ý môn cảnh rõ không có hữu phần vừa qua cũng 
không có hữu phần khách có thể sanh khởi ở § hạng người trong 
cõi ngũ uẩn và tứ uẩn. 

- Lộ ý môn cảnh rõ có từ 1-7 hữu phần vừa qua mà cũng có 
hữu phần khách có thể hiện khởi ở 4 hạng người trong 7 cõi vui 
dục giới (trừ người khổ, người lạc vô nhân, bậc A Na Hàm, bậc A 
La Hán). 


- Lộ ý môn cảnh rõ không có hữu phần vừa qua nhưng có 
hữu phần khách có thể sanh lên ở 4 hạng người trong 7 cõi vui dục 
giới (trừ người khổ, người lạc vô nhân, bậc A NÑa Hàm, bậc A La 
Hán). 


PUC: Có mấy tâm lộ ý môn cảnh rõ và cực kỳ không rõ? 
Chúng hiện khởi vào thời điểm (khana) nào? Người nào, cõi nào 
có thể có chúng? 


VIS: Lộ ý môn cảnh không rõ có 2 trường hợp: được 2 bận 
khai ý môn và được 3 bận khai ý môn. Còn lộ ý môn cảnh cực kỳ 
không rõ thì chỉ có 1 trường hợp là được 3 hữu phần rúng động. 

Lộ ý môn cảnh không rõ chỉ hiện khởi vào những khi 
người ta nhớ lại 6 cảnh một cách mơ hồ, hời hợt, cảnh này có thể 
là chân đế hay chế định - mà tâm tư vẫn thờ ơ, hững hờ hoặc 
trong lúc người ta nằm mộng, những giấc mộng chợt đến chợt đi 
quá ngắn ngủi, trong những giấc ngủ chập chờn. Còn lộ ý môn 
cảnh cực kỳ mơ hồ thì cũng thường khởi lên trong giấc ngủ và 
cảnh ở đây chỉ là một nét gợn (nimitta) trong dòng ký ức đang 
tuôn chảy, nó chỉ vừa đủ để khiến cho hữu phần rúng động khởi 
lên. Cho nên đương sự đang nằm ngủ gần như không biết gì về sự 


26 


dao động đó của tư tưởng và cái biết trong lúc ấy tựa hồ như gắn 
liền với giấc ngủ vậy. 

Nếu hai lộ vừa kể trên diễn ra trong giấc chiêm bao thì 
chúng có thể hiện khởi ở 7 hạng người (trừ A La Hán) trong cõi 
người và ba đọa xứ (trừ địa ngục). Còn như cũng trong hai lộ trên 
nhưng không phải xảy ra trong giấc ngủ thì có thể hiện khởi ở 
hạng người trong cõi tứ uẩn, ngũ uẩn. 


PUC: Các Ngài bảo rằng lộ ý môn có đổng lực dục giới 
(Kamajavanamanodvaravithi) thì có 2 loại là: 
suddhamanodvsravithi và tadanuvattkamanodvaravithi. Hãy 
giải thích hai loại tâm lộ đó. Và hãy cho biết có tất cả mấy lộ 
thuộc suddhamanodvãravithi, không cần kể tên từng lộ? 

VIS: Suddhamanodväravithï là những tâm lộ ý môn thuần 
túy, độc lập, cá sinh. Có 2 trường hợp bắt cảnh của loại tâm lộ 
này. 

Trường hợp thứ nhất chuyên bắt cảnh 
paccuppannanipphannaripa. 

Trường hợp thứ hai là biết cảnh 
atitanipphananägatanipph, tất cả tâm cùng tâm sở, 
anipphannaripa trong ba thời, Níp Bàn và chế định. 


Còn Tadanuvattikamanodvaravithi là loại tâm lộ ý môn 
bắt nguồn từ tâm lộ ngũ môn, chuyển tiếp từ tâm lộ ngũ môn. Có 
tất cả 41 tâm lộ thuộc về suddhamanodväravithï: 22 lộ cảnh cực 
rõ, 16 lộ cảnh rõ, lộ cảnh không rõ và 1 lộ cảnh cực kỳ mơ hồ. 


PUC: Có bao nhiêu tâm lộ Tadanuvattikamanodvsravithi 
bắt nguồn từ lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn? Hãy trình bày thứ lớp cách 
sinh diễn của những tâm lộ đó. 


27 


VIS: Tâm lộ Tadanuvattikamanodväravithï bắt nguồn từ 
lộ nhãn thức, có được 4 lộ: 


1. Atitaggahanavithi 

2. Samuhaggahanavithi 
3. Atthaggahanavithi 
4. Namaggahanavithi 


Tadanuvattikamanodväravithï bắt nguồn từ nhĩ môn có 
được 4 hoặc 3 lộ. Kể có 4 thì là: Atitaggahanavithi, 
Samuhaggahanavithi, Namaggahanavithi, Atthaggahanavithi. 
Kể có 3 thì trừ ra Samihaggahanavithi. 


Sau đây là cách sinh diễn của 4 tâm lộ thuộc 
Tadanuvattikamanodväravithï bắt nguồn từ lộ nhãn thức. 


L _Atitaggahanavithï: Sau khi tâm hữu phần kế tục lộ nhãn 
thức diệt xong, cảnh sắc quá khứ (tức cảnh sắc trong lộ nhãn môn) 
sẽ khởi lên qua ý thức và trong giai đoạn đó sẽ có hữu phần rúng 
động, dứt dòng. Tiếp theo là khai ý môn, 7 sát na đổng lực, na 
cảnh lần lượt khởi lên để bắt cảnh quá khứ cực rõ. Còn nếu đó chỉ 
là cảnh rõ thì không có hai na cảnh. Sau 7 đổng lực thì hữu phần 
lại khởi lên. 

I. Samihaggahanavithi: Kế sau lộ atitaggahana sẽ là lộ 
samihaggahana, lộ này sanh lên để thu vén cảnh sắc quá khứ 
đó. Diễn trình của tâm lộ này như sau: rúng động, dứt dòng, khai ý 
môn, 7 đổng lực, 2 na cảnh, rồi trở lại hữu phần bình thường nếu 
đó là cảnh cực rõ. Còn như chỉ là cảnh rõ thì không có hai na 
cảnh. 


II Atthaggahanavithi: Sau khi samuhaggahanavithi đã 
làm xong việc thu vén cảnh sắc quá khứ một cách kỹ lưỡng thì lộ 
atthaggahana sẽ tiếp tục (nối tiếp) theo đó mà khởi lên để ghi 


28 


nhận khía cạnh ngoại hình (santhana) của cảnh sắc theo 
atthapaññatti. Diễn trình của tâm lộ này cũng giống như ở lộ 
samihaggahana về mọi chỉ tiết, chỉ có điều là không có na cảnh, 
vì tâm lộ này bắt cảnh atthapaññatti (cụ thể hay điển hình chế 
định). 


IV. Nãmaggahanavithi: Kế sau lộ atitaggahana thì tới 
namaggahanavithI. Tâm lộ này khởi lên với nhiệm vụ là định 
danh cảnh sắc theo từ ngũ tục đế tức là nó có phận sự đặt cho 
cảnh sắc kia một tên gọi thích ứng với ngoại hình của nó. Về các 
chi tiết trong diễn trình thì ở tâm lộ này hoàn toàn giống như 
atthaggahana, vì nó cũng bắt cảnh chế định. 


Bây giờ nói qua 4 tâm lộ Tadanuvattikamanodvaravith 
bắt nguồn từ lộ nhĩ thức: 


L _Atitaggahanavithï: Sau khi tâm hữu phần kế tục lộ nhĩ 
thức đã diệt thì âm hưởng của cảnh thinh quá khứ nọ tiếp tục xâm 
nhập vào dòng ý thức ở đây phải nói rõ là chỉ những tiếng động 
có âm hưởng “di truyển” như tiếng tụng kinh, tiếng động cơ... lúc 
đó tâm lộ atitaggahana sẽ khởi lên và nó bắt đầu bằng rúng 
động, dứt dòng rồi tiếp theo sẽ là khai ý môn, 7 đổng lực, 2 na 
cảnh và 1 hữu phần lại tái hiện, nếu đó là cảnh cực rõ, bằng như 
chỉ là cảnh rõ thì sau 7 đổng lực hữu phần sẽ tái khởi ngay. 


I. Samuhaggahanavithi: Kế sau atitaggahanavithr luôn 
là samuhaggahanavithi tâm lộ này có nhiệm vụ là thu vén âm 
hưởng của cảnh thinh. Diễn trình của nó như sau: rúng động, dứt 
dòng, khai ý môn, 7 đổng lực - nếu là cảnh cực rõ thì có hai na 
cảnh, nếu chỉ là cảnh rõ thì không có. 


II. Namaggahanavithi: Sau khi lộ samuhaggahana đã 
làm xong nhiệm vụ thu vén cảnh thinh quá khứ, tiếp theo đó, lộ 
nãmaggahana sẽ khởi lên để định danh cảnh thinh ấy. Các chi 


29 


tiết trong diễn trình này đều giống như ở samuhaggahanavithi, 
chỉ khác ở điểm không có na cảnh vì nó bắt cảnh chế định 
(namapaññatti). 

IV. Atthaggahanavithi: Kế sau lộ nãmaggahana sẽ là 
atthaggahanavithi. Tâm lộ này có nhiệm vụ nhận diện cảnh thính 
theo atthapaññatti. Diễn trình của tâm lộ này hoàn toàn giống 
nhau ở lộ trước vì nó cũng biết cảnh chế định. 

Còn nói các tâm lộ thuộc Tadanuvattikamanodvaravithi 
bắt nguồn từ lộ nhĩ môn mà chỉ có 3 trường hợp trừ 
samuhaggahanavithï đó là đối với những thinh quá ư ngắn gọn, 
khi tiếp nhận chúng các tâm lộ diễn ra đơn giản hơn nên 
samihaggahanavithï không có lý do để khởi lên. 

PUC: Hãy kể rõ những tâm lộ diễn ra trong lúc: 

- Thấy người khác vẫy tay, ta biết họ gọi mình. 

- Nghe người khác kêu tên, ta biết họ gọi mình. 

VIS: Trong trường hợp một, có 6 tâm lộ sau đây hiện khởi: 


1- Cakkhudväravithi khởi lên để thấy được cái vẫy tay, chỉ 
thấy để thấy thôi, chưa có vấn để “quan niệm” ở đây. 


2- Atitaggahanavithi khởi lên kế tục lộ nhãn môn để nắm 
bắt cảnh sắc quá khứ. Điều nên nhớ là cả lộ nhãn môn và 
atitaggahana cứ nối đuôi nhau luôn diễn tiến bằng mấy mươi bận 
trong giaI đoạn này. 

3- Samuhaggahanavithl sanh khởi tiếp theo sau lộ 
atitaggahanavithï để thu vén cảnh sắc quá khứ kế thừa từ 2 tâm 
lộ trước. Tâm lộ này cũng được lập đi lập lại hàng chục lần, ít 
nhiều tùy theo cảnh lớn hoặc nhỏ. 


30 


4- Atthaggahanavithi luôn noi dấu lộ 
samihaggahanavithï mà khởi lên, để biết rằng đối tượng kia 
đang vẫy tay. 

5- Kãyaviññattigahanavithi khởi lên nối theo sau lộ 
atthaggahana để biết mục đích của cái vẫy tay, ý nghĩa của cái 
vẫy tay: gọi đến. 

6ó- Adhippayaggahanavithl sanh khởi kế tục tâm lộ 
kãyaviññattigahana để giao cảm ý muốn của đối tượng (nhân vật 
đối tượng). 

Trong 6 tâm lộ vừa kể, chỉ có 3 tâm lộ đầu là có thể có na 
cảnh, còn ba tâm lộ sau thì không thể có na cảnh. 

Trong trường hợp hai, có 7 tâm lộ diễn tiến: 

1- Sotadväravithï chỉ để nghe một cách đơn thuần, chưa có 
ý niệm gì về nãmapaññatti và atthapaññatti. 

2- Atitaggahanavithi kế tục lộ trước để nắm bắt cảnh thinh 
quá khứ. Cả hai tâm lộ vừa kể đều phải nối nhau lập đi lập lại 
hàng chục bận. 

3- Samihaggahanavithï kế tục lộ trước để thu vén những 
âm hưởng “di truyền” kế thừa từ 2 lộ trước. Tâm lộ này cũng sinh 
diệt tái hiện hàng chục bận, ít nhiều tùy theo cảnh thinh có âm 
hưởng “di truyền” dài ngắn. 

4- Nãmaggahanavithï kế tục lộ trước sanh lên để định 
danh cảnh thinh theo nãmapañiñiatti. 

5- Atthaggahanavithï khởi lên sau nãmaggahanavithï để 
quan niệm cảnh thinh theo khía cạnh atthapañfñatti. 

6- Vacwiññattigahanavithï kế tục lộ trước khởi lên để ý 
thức được khía cạnh phương tiện thông cảm tiếng gọi. 


31 


7- Adhippãyaggahanavithi nối đuôi lộ trước khởi lên để 
tiếp nhận ý muốn của nhân vật, đối tượng, ý nghĩa hay mục đích 
của tiếng gọi. 


Trong 7 tâm lộ này, 3 cái trước có thể có na cảnh, 4 cái còn 
lại không thể có na cảnh. 


PUC: Trong các quy trình tiếp nhận cảnh thinh, có phải lúc 
nào samuhaggahanavithi cũng có mặt chăng? Tại sao? 


VIS: Vấn để này thì bất định, nghĩa là khi nào cảnh thinh 
chỉ là một tiếng ngắn gọn thì để tiếp nhận nó không cần phải có 
đến tâm lộ samuhaggahana. Chỉ khi nào cảnh thinh có từ hai tâm 
trở lên mới phải nhờ nó để thu vén lại và hễ càng nhiều âm bao 
nhiêu thì cũng có bấy nhiêu tâm lộ này khởi lên, cho nên đối với 
những cảnh thinh có quá nhiều âm thì cũng có rất nhiều 
samuhaggahanavithï thậm chí không đếm xiết. 


PUC: Tâm lộ chiêm bao (supinavithi) có thể khởi lên đối 
với người nào (trong thời điểm nào)? Có mấy trường hợp tâm lộ 
chiêm bao? Nói theo 12 hạng người được bao nhiêu người? Và 
bao nhiêu cối? 


VIS: Đối với người đang tỉnh táo, bình thường, tâm lộ 
chiêm bao không thể khởi lên, điều đó dĩ nhiên. Nhưng đối với 
người đang ngủ thật ngon giấc cũng vậy. Nghĩa là tâm lộ chiêm 
bao chỉ có thể khởi lên trong thời điểm đứt quãng, gián đoạn của 
giấc ngủ mà thôi. Tâm lộ chiêm bao có tất cả 12 trường hợp (tức 
cũng là 12 lộ): 


1. Lộ chiêm bao cảnh cực rõ chót na cảnh không có hữu 
phần vừa qua (1 lộ). 


2. Lộ chiêm bao cảnh cực rõ chót đổng lực không có hữu 
phần vừa qua cũng không có hữu phần khách (1 lộ). 


32 


3. Lộ chiêm bao cảnh cực rõ chót đổng lực nhưng có hữu 
phần khách và có hữu phần vừa qua (1 lộ). 

4. Lộ chiêm bao cảnh rõ chót đổng lực không có hữu 
phần vừa qua cũng không có hữu phần khách (1 lộ). 

5. Lộ chiêm bao cảnh rõ chót đổng lực không có hữu 
phần vừa qua nhưng có hữu phần khách (1 lộ). 


6. Lộ chiêm bao cảnh không rõ chót đoán định (I1 lộ). 
7.. Lộ chiêm bao cảnh rất mơ hồ (1 lộ). 


§. Lộ chiêm bao cảnh rất rõ chót na cảnh có hữu phần vừa 
qua (1 lộ). 


9. Lộ chiêm bao cảnh rất rõ chót đổng lực có hữu phần 
vừa qua nhưng không có hữu phần khách (1 lộ). 


10. Lộ chiêm bao cảnh rất rõ chót đổng lực có cả hữu phần 
vừa qua lẫn hữu phần khách. 


11.Lộ chiêm bao cảnh rõ có hữu phần vừa qua nhưng 
không có hữu phần khách (1 lộ). 


12.Lộ chiêm bao cảnh rõ có cả hữu phần vừa qua lẫn hữu 
phần khách (1 lộ). 

Tất cả tâm lộ chiêm bao này chỉ có thể khởi hiện ở 4 phàm 
nhân + 3 quả hữu học, ở cõi người 3 cõi đọa xứ (trừ địa ngục). 

Thích giảng: 

Chúng sanh ở cõi địa ngục không nằm mơ được là vì dưới 
đó lửa đốt thiêu suốt đêm ngày. Còn đối với chư thiên thì không 
thể nằm mơ được, bởi vì sắc nghiệp (Kammajarũpa) của họ quá 
vi tế, vả lại trên thiên giới không bao giờ có được một trong bốn 
nhân trợ chiêm bao: cittävarana, devasamharana, do nghiệp tác 
động và dị ứng vật thực. 

33 


Điều nên nhớ là những tâm lộ chiêm bao có hữu phần vừa 
qua chỉ khởi lên lúc có cảnh là paccuppannanipphannarupa. Như 
trường hợp đang ngủ mà có người đến lay gọi, nếu lúc đó chỉ có lộ 
nhĩ môn, thân môn và atitaggahanavithi khởi lên mà không có 
các tâm lộ khác thì do vậy chúng mới trở thành lộ chiêm bao và vì 
phải nhờ đến tiếng gọi và sự xúc chạm, toàn là 
paccuppannanipphannarupa nên các tâm lộ này mới có hữu 
phần vừa qua. 

PUC: Hãy dịch hai bài kệ sau đây: 

1- Vithicittani tineva Cittuppada deserita 

Vittharena panettheka Cattalisa vibhavaye 

2- Saddam pathamacittena Titam dutiyacetasa 

Namam tatiyacittena Attham catutthacetasa 

VIS: Lời dịch của hai bài kệ trên đây là: 

I- Cảnh trong lộ ý môn nói theo tâm khách quan 
(vithicitta) thì có 3 là: khai ý môn, đổng lực, na cảnh. Nói theo sát 
na tâm thì có 10: I khai ý môn, 7 đổng lực, 2 na cảnh, còn nếu tính 
rộng thì có đến 41 là 41 tâm dục giới (trừ ngũ song thức, 3 ý giới). 

2- Trong một quá trình tiếp nhận cảnh thinh đầy đủ tâm lộ 
đầu tiên là lộ nhĩ môn luôn khởi lên để biết cảnh thinh hiện tại. 
Tâm lộ thứ hai kế tục theo đó, là atitaggahanavithi khởi lên để 
nắm bắt cảnh thính quá khứ. Tâm lộ thứ ba sẽ là 
nãmaggahanavithï khởi lên để định danh cảnh thinh qua phương 
diện namapaññiatti. Tâm lộ thứ tư là atthaggahanavithi có mặt 
để biết cảnh thinh qua khía cạnh atthapaññatti. 

PUC: Theo quy luật, cảnh ngũ sau khi hiện rõ qua ngũ môn 
thì cũng lập tức xuất hiện qua ý môn ngay giây phút đó. Giống 
như khi một con chim bay đến đậu trên một nhánh cây thì cái 


34 


bóng của nó cũng in xuống đất ngay khoảnh khắc đó vậy. Thế 
nhưng tại sao lộ ngũ môn và lộ ý môn tùy thuộc 
(tadanuvattikamanodvaravithi) không cùng khởi lên, và tại sao 
lộ ý môn tùy thuộc lại không thể sanh trước lộ ngũ môn? 


VỊS: Cũng theo quy luật, không bao giờ có việc 2 sát na 
tâm cùng khởi lên trong một thời gian nghĩa là sát na này diệt rồi 
sát na kia mới sanh lên. Do đó, lộ ngũ môn và ý môn tùy thuộc 
không thể khởi lên cùng lúc. 


Còn sở dĩ tâm lộ ý môn tùy thuộc không bao giờ sanh trước 
tâm lộ ngũ môn, là vì theo nguyên tắc, nhân luôn có trước quả chứ 
không bao giờ có việc ngược lại. Cảnh ngũ trong lộ ngũ môn là 
nhân, trong lộ ý môn là quả. Đành rằng cảnh ngũ đôi lúc xuất 
hiện cả ngũ môn lẫn ý môn như ánh sáng và ngọn lửa vậy, ánh 
sáng không thể có trước ngọn lửa được dù trên hình thức chúng 
như có 1 lượt. Ở đây ngọn lửa là năng (nhân) là ánh sáng là sở 
(quả). Ví dụ này như thế nào thì trường hợp trên cũng như vậy. 
Tuy cảnh ngũ cùng lúc hiện khởi qua cả ngũ môn lẫn ý môn 
nhưng ta phải hiểu rằng cảnh ngũ trong ngũ môn là nhân, còn 
cảnh ngũ trong ý môn là quả nên dĩ nhiên nhân phải đặt trước 
quả, nghĩa là lộ ngũ môn phải có trước. 

PUC: Các Ngài bảo rằng: Khi nào cảnh sắc hiển hiện qua 
mắt thì lúc đó tâm hữu phần sẽ bị dao động tức khắc. Nhưng ta 
thấy rõ ràng là mắt và trái tim (chỗ nương của tâm hữu phần) 
không nằm gần nhau, chẳng hạn như đối với thiên tử Rãhu thì mắt 
xuống tới tim có tới hàng trăm, hàng ngàn cây số, thế thì làm sao 
để dễ hiểu được sự đồng bộ ấy? 

VIS: Quả thật vậy, khi nào cảnh sắc hiện khởi qua nhãn 
vật thì khi ấy tâm hữu phần sẽ bị dao động, ta gọi tâm hữu phần 
ấy là bhavangacalana như Ngài Buddhaghosa đã viết trong 
Atthasalini: 

35 


Ekekam arammanam dvisu dvaresu apatamagacchati 
rũparammanam hi cakkhupasadam ghattetvã tam-kha-nañeva 
manodvare apatamagacchati, bhavangacalana paccato hotiti 
atthol 

Ta có thể nói rằng tuy về vị trí vật thể thì mắt và tim nằm 
xa nhau nhưng trên quy tắc sinh hoạt của thực thể pháp (sabhäãva) 
thì ngũ vật và ý vật luôn luôn tương quan tương thuộc nhau một 
cách mật thiết. Chính vì vậy, việc tâm hữu phần bị dao động cùng 
lúc với sự tiếp nhận cảnh sắc của nhãn vật trở thành một vấn đề 
tất nhiên. Ta có thể hiểu điều này qua ví dụ về 2 cục đường mà 
các Ngài chú giải sư đã dùng. Có hai cục đường nằm trên bàn, 
một cục bị ruồi bu còn một cục thì không. Khi ta lấy ngón tay 
chạm vào cục đường không bị ruồi bu thì con ruồi bên cục đường 
kia sẽ hoảng bay lên, dù hai cục đường đó nằm riêng nhau. Và 
đây là câu Palï minh dẫn trích từ Saccasankhepa-atthakathã: 


Ghattite aññavatthumhi Añfñanissitam kampanam 
Ekabanthena hotiti Sakkharopamaya vade 


PUC: Muốn biết rằng trong một môi trường hưởng thụ ngũ 
dục, dĩ nhiên là muốn đề cập đến một chỗ đầy đủ tiện nghi thích 
ứng, cảnh trần nào sẽ hấp dẫn người ta trước hết và diễn biến tâm 
lộ của họ như thế nào? 


VIS: Điều đó cũng bất định, tùy theo sở thích của mỗi cá 
nhân. Nếu đương sự là một người có thị hiếu về cảnh sắc thì chính 
nó sẽ réo gọi sự lưu ý của họ trước, còn như người ấy nặng về âm 
thanh thì cảnh thinh sẽ lôi cuốn anh ta trước tiên, cứ vậy mà hiểu. 
Và dĩ nhiên, để ghi nhận cảnh trần nổi bật đó, một tâm lộ ngũ 
môn tương ứng sẽ hiện khởi. Rồi tiếp theo đó, các trần cảnh khác 
có liên hệ mới nối tiếp có mặt và mỗi cảnh như vậy cũng đều 
được một tâm lộ tương ứng ghi nhận. Nếu như đương sự là một 
người không có sở thích gì nổi bật thì một trần cảnh nào đó nổi bật 

36 


nhất tại hiện trường sẽ mời mọc anh ta, chẳng hạn như một tiếng 
động quá lớn, một cái hoa quá sặc sỡ hay một mùi nồng nặc... 
Trước khi nói qua diễn biến của các tâm lộ trong thời điểm ấy, ta 
phải nhớ rằng: Mỗi tâm chỉ có thể biết được một cảnh, làm được 
một việc, không thể nhiều hơn. Tức là chỉ với một tâm lộ nhãn 
môn thì không thể nào ghi nhận trọn vẹn những chi tiết trên một 
bức ảnh trước mặt được, việc đó đòi hỏi phải có nhiều tâm lộ 
nhãn môn kế tục nhau gánh vác. Thấy được tổng quát phải là một 
lộ, để ghi nhận từng chi tiết mắt, tai, mũi, miệng... thì đều phải do 
nhiều tâm lộ khác nhau, dù cũng chỉ là những tâm lộ nhãn môn 
như nhau. Nhưng vì tốc độ diễn biến, sinh hoạt của tâm thức quá 
mau lẹ nên người ta cứ ngỡ là chỉ có một cái nhìn đơn giản là đã 
có thể nắm bắt toàn diện một hình ảnh trước mặt. 


Như vậy, nói gọn lại thì vấn đề diễn biến tâm lộ của mỗi 
người trước một môi trường ngũ trần luôn tùy thuộc vào sở thích, 
thị hiếu cá nhân hay vì sức tác động của chúng mạnh yếu. Như 
Ngài Buddhaghosa đã ghi trong Atthasalini: 

Katham pana cittassa arammanato sankanti hontiti? 
Dvihakarehi ajjhasayati vã visaya adhimattatova. 


PUC: Tại sao cũng đồng là pháp hữu vi, cũng đều có bản 
tướng biến diệt như nhau nhưng danh pháp lại có thời gian tổn tại 
ngắn ngủi hơn so với sắc pháp? 


VIS: Sở dĩ danh pháp hữu vi có tuổi thọ ngắn ngủi là vì 
chúng có phận sự là biết cảnh. Trong việc biết cảnh, tâm là đầu 
não (padhãna) mà tâm lại là một pháp chủng (dhammaj8ti) cực 
kỳ phù du, mỗi tâm có một việc làm đối với cảnh. Khi đã hoàn 
thành nhiệm vụ, nó diệt mất. Cái tâm khác lại kế tục để làm công 
việc của mình. Khi tâm biến diệt thần tốc như vậy thì tâm sở cũng 
bằng vào tốc độ đó mà diễn biến, vì thế toàn bộ danh pháp hữu vi 
đều có thời gian tổn tại cực kỳ ngắn ngủi. 


37 


Còn đối với sắc pháp, chúng lấy Tứ đại làm gốc 
(padhãna) mà Tứ đại lại là một pháp chủng thô kệch, thời gian 
tồn tại của chúng vì vậy mà kéo dài. Khi Tứ đại sống lâu thì các 
sắc Y đại sinh cũng nhờ thế mà trường thọ. Đây là lý do tại sao 
danh pháp hữu vi lại hiện hữu ngắn ngủi hơn sắc pháp. 


PUC: Tại sao hữu phần rúng động và na cảnh, mỗi cái đều 
phải tái hiện hai sát na liên tục? Đồng thời hãy dịch nghĩa bài kệ 
sau đây, trích từ Saccasakhepa-atthakatha: 

Manindhanätape aggi Amantopi samaägame 

Yatha hoti tada cittam Vatthalambhadisañgame 


VIS: Trước hết là nói về hữu phần rúng động. Khi chưa có 
cảnh mới xuất hiện thì dòng tư tưởng của chúng sanh sẽ diễn tiến 
với những tâm hữu phần chủ quan và dĩ nhiên các tâm này vẫn có 
cảnh nhưng là cảnh cũ thôi. 


Đến khi có cảnh ngoại lai hiện đến thì dòng hữu phần chủ 
quan sẽ bị dao động để bắt đầu bỏ rơi cảnh cũ. Giống như một 
người đang chạy thật nhanh, nếu muốn dừng lại thì cũng phẩi chao 
đảo trong ba bước trước khi ngừng hẳn, chứ không thể dừng chân 
ngay tức khắc được. Ở đây cũng thế sự hiện khởi của hai sát na 
rúng động đã là một giai đoạn chuyển tiếp không thể thiếu khi 
một dòng tâm thức chủ quan muốn nhường bước cho một tâm lộ 
khách quan, như Ngài Sumangalasami đã ghi trong 
Vibhavanitikã: 

Tathã vegena dhavanto Thãtukamo na titthati 

Evam tikkhattum bhavangam Uppajjitvã vachijjati 


Như người chạy nhanh Không thể dừng ngay 
được 
Cũng vậy tâm rúng động Phải sanh lên hai lần 


38 


Để cắt dòng chủ quan Nhường bước cho tâm lộ 


Bây giờ nói cho qua vấn để tâm na cảnh. Sở dĩ tâm na 
cảnh phải tái hiện hai sát na là do hai nguyên nhân: Sức mạnh của 
đổng lực và tốc độ của tâm. Theo quy luật, khi tâm khách quan 
(vithicitta) chưa khởi lên thì tâm chủ quan sẽ tuôn chảy như một 
dòng nước, nghĩa là rất bình thường và êm đềm nhưng một khi có 
tâm khách quan xen vào thì dòng hữu phần chủ quan ấy sẽ bị gián 
đoạn. Điều này đã được nói ở trước, nhưng bây giờ lập lại để so 
sánh với trường hợp của tâm na cảnh. Khi tâm đồng lực thứ 7 vừa 
diệt xong, thay vì hữu phần chủ quan tiếp tục tái khởi nhưng sở dĩ 
phải có hai tâm na cảnh xuất hiện là vì sức tác động của các đổng 
lực tâm rất mạnh, chúng tuy đã diệt nhưng vẫn đủ sức mạnh khiến 
cho các sát na tâm kế tục gần gũi nhất phải tiếp tục tri nhận cảnh 
sở tri mà mình vừa biết. Các Ngài gọi các tâm kế tục đó bằng cái 
tên là Tadãlambanacitta (tâm kế thừa cảnh sở tri của dòng đổng 
lực), chứ không thể gọi là tâm hữu phần bình thường được. Và 
cũng theo quy luật cố nhiên (dhammaniyäma), sức tác động của 
các đổng lực chỉ gây ảnh hưởng được hai sát na gần nhất mà thôi. 
Điều này cũng giống như một chiếc thuyền đang chạy đi trên 
sông, cho dù nước sông có chẩy ngược thế nào đi nữa, nhưng nhờ 
sự trợ lực của bánh lái, chiếc thuyển vẫn rẽ nước ngược mà đi lên, 
dù chút ít thôi. Đổng lực cũng giúp cho na cảnh hiện khởi như vậy. 


Lại nữa, chính tốc độ của tâm cũng góp phần vào lý do 
hiện khởi của hai tâm na cảnh. Như đối với một hình ảnh chớp 
nhoáng, một âm thanh cực kỳ sắc gọn vẫn đủ để hai mắt cùng 
thấy, hai tai cùng nghe, không thể nói là con mắt nào, lỗ tai nào 
nghe thấy trước sau bởi vì độ bén nhạy của hai giác quan ấy rất 
đáng kể. Ở đây cũng vậy, khi 7 đổng lực vừa diệt xong thì hai sát 
na tâm sanh kế đó cũng vẫn còn kịp ghi nhận cảnh sở tri của 
chúng. Ta có thể tạm hiểu vấn đề đó theo ví dụ vừa đưa ra. 


39 


Sau đây là bản dịch của bài kệ trước: khi các vật liệu tạo 
lửa đã ma xát vào nhau thì tự nhiên sẽ có lửa, dù trước đó nó chưa 
có trong một vật liệu nào cả. Điều này thế nào thì khi vật, cảnh... 
đã đối xúc nhau, các tâm khách quan cũng sẽ hiện khởi. 


PUC: Tại sao đằng sau các đổng lực kiên cố không có na 
cảnh, và đối với cả những đổng lực dục giới bắt cảnh chế định, 
cảnh đáo đại, cảnh siêu thế cũng không có na cảnh đi sau. Hãy 
giải thích tại sao chư phạm thiên không có tâm na cảnh mà lại có 
những tâm quả dục giới như nhãn thức chẳng hạn? 


VIS: Sở dĩ na cảnh không hiện khởi đằng sau các tâm đổng 
lực kiên cố, vì chỉ có những tâm quả thiện hay bất thiện dục giới 
mới đóng vai trò na cảnh được mà thôi. Do đó chúng chỉ có thể 
bám theo đổng lực bất thiện hay đại thiện, ngoài ra na cảnh cũng 
có thể nối đuôi đổng lực sinh tiếu, đổng lực đại tố vì các tâm ấy 
cũng là tâm dục giới giống chúng. Như một đứa bé khi đi đâu 
cũng phải bám sát bố mẹ của mình, nếu không có bố mẹ thì cũng 
phải đi theo sát ông bà, cô cậu, chú bác của mình, chứ không thể 
đi theo ai khác được. Tâm na cảnh cũng thế, nó chỉ theo sau các 
đổng lực có cùng dục giới chủng như nó. Về điều này, trong 
Vibhavanrtikã có ghi rằng: 

Kamatanha sannidanam Kamanibbattabhävato 

Janakam tam samanam va Javanam anubandhati 

Na tu aññam tadalambam Bäladärakasilayã 


“Tâm na cảnh luôn đi theo sau các đổng lực bất thiện và 
thiện dục giới như thể cha mẹ mình, và đi theo các đại tố... giống 
như đi theo những bà con của mình. Chính vì chỉ có thể đi theo 
những tâm thuộc dục giới chủng (lấy dục ái làm gốc Padhãna) 
nên các na cảnh không thể nối đuôi các đổng lực kiên cố, các na 
cảnh giống như thằng bé con đã nói trên vậy”. 


40 


Còn việc tâm na cảnh không thể đi theo sau các đổng lực 
dục giới (mà) biết cảnh chế định, cảnh đáo đại, cảnh siêu thế 
cũng giống như đứa bé chỉ có thể đi theo người thân đến những 
chỗ thích hợp với nó, chứ không thể theo người thân đến sở làm 
hay vào những chỗ mà một đứa con nít như nó không nên tới. 


Sở dĩ chư phạm thiên không có tâm na cảnh là vì các vị ấy 
không tái tục bằng tâm quả dục giới, họ chỉ tái tục bằng tâm quả 
đóa đai, mà các bậc tâm quả này không thể tạo ra tâm na cảnh 
được. Trong khi người tái tục bằng tâm quả dục giới thì lại có tâm 
na cảnh, vì chính tâm tái tục dục giới (kãmapatisandhicitta) ấy 
làm nhân tố tiên khởi (pathamabijabandhu) để tạo ra tâm na 
cảnh trong thời bình nhật cho họ. Do đó, đối với chư phạm thiên 
không bao giờ có tâm na cảnh được. Như trong Vibhavanrtika ghi: 


Bljassa bhãvato natthi Brahmanam pi imassahi 
Patisandhi mano bijam Kaãmävacarasaññitam 


“Tâm na cảnh không thể có nơi chư phạm thiên vì thiếu 
nhân tố cần thiết. Chỉ có tâm tái tục dục giới mới có thể làm nhân 
tố trợ sanh cho tâm na cảnh mà thôi”. 

Còn sở dĩ chư phạm thiên vẫn có các tâm dục giới như 
nhãn thức, nhĩ thức... dù là những tâm này cũng thuộc về quả dục 
giới (kãmavipaka) như na cảnh, là vì chúng chỉ khởi lên để làm 
phận sự độc lập của mình chẳng có liên hệ gì với tâm tái tục. 
Nhãn thức chỉ có để thấy, nhĩ thức chỉ có để nghe... vậy thôi. 


Riêng về tâm na cảnh thì hoàn toàn bị ảnh hưởng từ tâm 
tái tục. Nghĩa là ai có thần kinh nhãn thì thần kinh nhãn ấy sẽ đối 
xúc với cảnh sắc và như vậy thì nhãn thức tự động hiện khởi. Đối 
với trường hợp nhĩ thức cũng vậy. Một khi đã có sự gặp gỡ giữa 
các căn, cảnh và thức thì tự dưng sẽ có một tâm lộ ngũ môn xuất 
hiện. Đó là quy luật muôn đời của tâm thức (Cittaniyäma), và hễ 


41 


có tâm lộ ngũ môn thì trong đó cũng sẽ có tiếp thâu, suy đạc, thế 
thôi. 

PUC: Hãy phân tích những diễn biến tâm lý của một con 
ruồi qua các tâm lộ, kể từ lúc nó bị đập cho đến lúc chết? 


VIS: Nếu nói tóm tắt thì khi bị đập như vậy, một tâm lộ ý 
môn sẽ sanh lên nơi con ruôi, sau đó là tâm lộ thân môn rồi một 
tâm lộ ý môn tùy thuộc ngũ môn tadanuvattikamanodvaravithi 
sẽ kế tục nhau mà khởi lên và cuối cùng thì sẽ là tâm lộ ý môn 
cận tử (maranasannamanodvaaravithi). 

Nếu phân tích rộng rãi thì khi bị đập như vậy, tâm khai ngũ 
môn không thể khởi lên để cắt đứt dòng hữu phần và tri nhận 
cảnh mới, do đó vào thời điểm này khai ý môn phải xuất hiện để 
thực hiện việc đó, kế sau khai ý môn sẽ là 5 sát na đổng lực, cảnh 
sở tri của chúng là một trong ba cảnh: kammarammana, 
kammanimittarammana, gatinimittarammana. 


Sau giai đoạn đổng lực này, hữu phần lại xuất hiện, rồi 
tiếp theo là tâm lộ thân môn khởi lên để đón nhận cảnh xúc, trong 
tâm lộ này cũng chỉ có 5 đổng lực. Hết 5 đổng lực thì hữu phần tái 
hiện, kế sau lộ thân môn là một tâm lộ Tadanuvattika 
(atitaggahanavithi) khởi lên để tri nhận cảnh xúc quá khứ. Tâm 
lộ này cũng có 5 đổng lực thôi. Nối tiếp theo sẽ là lộ ý môn cận 
tử, cảnh sở tri của nó cũng phải là một trong ba cảnh chủ quan. 


PUC: Hãy cho biết tại sao các Ngài lại nói rằng sự hiện 
khởi của các tâm quả dị thục chắc chắn không thay đổi, còn sự 
hiện khởi của các tâm đồng lực thì bất định, có khi thay đổi, có 
khi thì không? Hãy giải thích rõ ràng? 

VIS: Sở đĩ nói các tâm dị thục quả luôn luôn sinh khởi theo 
một khuôn mẫu cố định, không thay đổi, có nghĩa là khi một tâm 
lộ khách quan bắt cảnh cực tốt thì từ tâm ngũ song thức cho đến 


42 


tiếp thâu, suy đạc, na cảnh trong tâm lộ đó đều là tâm dị thục quả 
thiện cả, và tâm suy đạc cùng hai na cảnh trong đó cũng phải là 
hỷ thọ Nếu tâm lộ bắt cảnh tương đối tốt 
(hamajhatäammaa - Ở đây chỉ cho 
sabhävitthãrammanathi từ ngũ song thức cho đến tiếp thâu, suy 
đạc, na cảnh trong lộ tâm đó cũng đều là tâm dị thục thiện, và tâm 
suy đạc cùng hai na cảnh trong đó đều là xả thọ như nhau. Nếu 
cảnh của tâm lộ là cảnh bất toại? (anitthãrammana) thì từ ngũ 
song thức đến tiếp thâu, suy đạc, na cảnh cũng đều là tâm dị thục 
quả bất thiện và tất cả cũng đều thuộc xả thọ như nhau, vì dựa 
vào lý do này, nên các Ngài bảo rằng: Các tâm quả dị thục luôn 
hiện khởi theo một khuôn mẫu cố định. 

Còn đối với các tâm đổng lực, các Ngài nói rằng: chúng 
không sanh khởi theo khuôn mẫu cố định là vì khía cạnh cảm thọ 
của các đổng lực không phải lúc nào cũng tương ứng với cảnh. 
Nói vậy là đối với phàm phu (còn đủ saññãvipallãsa, 
cittavipalläsa và ditthivipall5sa) thì thọ trong các đổng lực của họ 
có thể không trùng khớp, tương ứng với cảnh, bởi có khi thay vì 
khởi lên một đổng lực hỷ thọ trước cảnh cực tốt, họ lại khởi lên 
đổng lực sân, đổng lực xả thọ (hoặc thiện hoặc bất thiện). Việc 
bất thích ứng đó do hai nguyên nhân: Vì vipalläsa (điên đảo kiến) 
chi phối hay do satisampajaññã điều hành. Do vậy, các Ngài mới 
nói rằng tâm đổng lực không có khuôn mẫu cố định. 


Chỉ có đổng lực duy tác (kiriyãjavana) mới vận hành theo 
khuôn khổ cố định. Nghĩa là khi nào Chư La Hán biết cảnh cực tốt 
thì khi ấy duy tác đồng lực hỷ thọ (somanassakiriyäjavana) sẽ 
khởi lên kh nào các vị biết cảnh khá tốt 
(itthamajjhattärammana) hoặc bất hảo (anitthãrammana) thì 


? Cũng ám chỉ sabhầvanittharammana (chú thích theo nguyên bản). 
43 


upekkhãkriyãjavana sẽ khởi lên. Đó là khuôn mẫu cố định cho sự 
hiện khởi các đổng lực của vị A La Hán. 


Từ đó ta có thể suy ra rằng khi Đức Phật hay các Chư La 
Hán trông thấy một loài ngạ quỷ dị dạng nào đó, các Ngài vẫn có 
thể mỉm cười, nhưng có phải các Ngài đã dùng duy tác đổng lực 
hỷ thọ để ghi nhận hình ảnh con ngạ quỷ không? 


Điều này ta phải hiểu rằng: Khi vừa nhìn thấy con ngạ 
quỷ, các Ngài chỉ khởi lên đổng lực xả thọ, sau đó, lúc quán xét 
đến hạnh nghiệp bất thiện đã huân tập của nó rồi, xét tới tình 
trạng an ổn tuyệt đối của mình trong hiện tại đối với vấn để sinh 
tử luân hồi và sa đọa ác thú, cũng như những pháp tánh mà mình 
đang có được, nên các Ngài mới mỉm cười, lúc này mới đúng là 
đổng lực duy tác hỷ thọ. Trong trường hợp này, ta nên biết thêm 
là, tốc lực sinh diễn của tâm cực kỳ mau lẹ, tâm lộ khách quan 
biết cảnh “ngạ quỷ” với tâm lộ khách quan biết cảnh “thượng 
pháp tánh” nối đuôi nhau một cách chặt chẽ. Các đổng lực duy tác 
hỷ thọ ở đây chỉ biết cảnh “thượng pháp tánh” chứ không biết 
cảnh “ngạ quỷ”, cảnh này đã được đổng lực duy tác xả thọ biết 
rỒI. 

PUC: Hãy trưng dẫn những trường hợp đổng lực bất thiện 
có cảm thọ không tương ứng với cảnh sở tri. 

VIS: Có tất cả 10 trường hợp đổng lực bất thiện có thọ 
không tương ứng với cảnh: 

1- Do điên đảo kiến (vipalläsadhamma) chi phối, khởi lên 
đổng lực sân đối với cảnh cực tốt hay tương đối tốt. Như trường 
hợp một người ngoại đạo gặp Đức Phật trong sáu màu hào quang 
hoặc gặp một vị Tỳ kheo đầy đủ uy nghi, tế hạnh, các căn chói 
sáng. Anh ta vẫn có thể khởi lên tâm bực đọc, thù nghịch hoặc khi 
nghe giảng lý Chân Đế... 


44 


2- Do tâm si chi phối nên khởi lên đổng lực sân đối với 
cảnh cực tốt hay tương đối tốt, như trường hợp thấy người khác 
đang tu quán, đang học Abhidhamma, mình không hiểu giá trị của 
những việc làm đó và đâm ra bực dọc, cho rằng đó là lập dị, hoài 
công. 


3- Do vipallãäsadhamma chi phối, nên khởi lên đổng lực 
bất thiện xả thọ đối với cảnh cực tốt. Như những Tăng tín đồ 
không quan tâm đến Phật lý tinh hoa, như học Abhidhamma hay 
Tu quán, họ nói những việc đó là mơ hồ, thiếu thực tế, nói chung 
họ không thích thú say mê trong Phật học, mà chỉ chạy theo thể 
học đời thường. Hay khi họ không tìm được một chứng minh cụ 
thể nào về Phật Pháp nên từ đó đâm ra lơ là, xao lãng. 


4- Do sân chi phối nên khởi lên đổng lực xả thọ đối với 
cảnh cực tốt. Như một người đang có chuyện buôn, thì đối với 
những lạc thú hấp dẫn, họ cũng không còn cảm xúc bồng bột, sôi 
nổi như ngày nào nữa, chính tâm sự buồn kia đã hạn chế các cảm 
xúc đó. 

5- Do si chi phối nên khởi lên đổng lực bất thiện xả thọ đối 
với cảnh cực tốt. Như một người nông dân trước giờ chưa biết tới 
ngọc ngà, châu báu là gì, nên khi đứng trước viên kim cương đắt 
giá, anh ta chỉ cảm thấy nó đẹp mắt, một thứ tham hời hợt không 
sôi nổi (ví dụ này của Ngài Jotika có chính xác không? Lời Yên 
Tử). Từ Moha nên dịch là DỐT hơn là SI? 

6- Do Mạn chi phối nên khởi lên đổng lực bất thiện xả thọ 
trong cảnh cực tốt. Như một người có địa vị cao, có nhiều tài sản, 
khi ngồi vào bàn ăn có đầy ắp những thức ăn cao lương, thay vì 
khởi lên sự thích thú như bao kẻ khác, nhưng anh ta hoặc vì ý thức 
cương vị của mình hoặc vì nghĩ rằng đối với anh ta thì những món 
này có gì đáng để phải chú ý bận tâm. 


45 


7- Do vipallãsa chi phối nên khởi lên đổng lực bất thiện hỷ 
thọ đối với cảnh tương đối tốt (itthamajjhattärammana). Như 
người chưa từng được món gì quý giá, đắt tiền nên đến khi gặp 
một vật tầm thường cũng thích thú cực độ. 


8- Do vipallãsa chi phối nên khởi lên đổng lực bất thiện hỷ 
thọ trong cảnh cực xấu (atitthãrammana). Như kên kên gặp xác 
chết, chó gặp phẩn... 


9- Do vipalläsa chi phối nên khởi lên đồng lực bất thiện hỷ 
thọ trong cảnh cực xấu hay tương đối xấu 
(anitthãmajjhattãärammana) như đao phủ thủ đối với tử tội, hay 
kẻ đạo tỳ đối với tử thi, họ không có cảm xúc gì đặt trước những 
cảnh đó. 


10- Do sĩ chi phối nên khởi lên đồng lực bất thiện hỷ thọ 
hoặc xả thọ trong cảnh cực xấu hay tương đối xấu. Như đứa bé 
chơi đùa với phẩn của mình hoặc kẻ không hiểu pháp đi thân cận 
với người ác hạnh. 

PUC: Hãy trưng dẫn những trường hợp tâm đồng lực thiện 
có THỌ không tương ứng với cảnh sở tri. 


VIS: I- Do chánh niệm tỉnh giác mà khởi lên đổng lực 
thiện xả thọ trong cảnh cực tốt. Như vị hành giả tu tập về để mục 
“vật thực đáng gớm” thì trước các thức mỹ vị ngon lành, vị ấy vẫn 
thờ ơ, hờ hững hoặc trường hợp vị hành giả tu quán đứng trước 
cảnh trần hấp dẫn chẳng hạn. 


2- Do Tín hay Chánh niệm tỉnh giác, nên khởi lên đổng lực 
thiện hỷ thọ trong cảnh tương đối tốt. Như người dồi dào tịnh tín 
trông thấy đông đảo Chư Tăng thì liên tưởng đến Đức Phật cùng 
Chư Thánh Tăng chúng xưa kia, cho dù Chư Tăng trước mặt họ có 
là những vị trẻ tuổi, bé nhỏ đi nữa. 


46 


3- Do Chánh niệm tỉnh giác mà khởi lên đổng lực thiện hỷ 
thọ hay xả thọ trong cảnh cực xấu hoặc tương đối xấu. Như trường 
hợp hành giả tu quán đang quán sát tử chi chẳng hạn. 

PUC: Y cứ vào đâu để nói rằng: Đó là cảnh tốt (itthãr.), 
cảnh xấu (anitthãr.)? 

VIS: Để phân định đâu là cảnh tốt, đâu là cảnh xấu, ta 
phải dựa trên 5 khía cạnh: Majjhimapuggala, vipakacitta, dvara, 
ärammana và kãi. Sau đây là phần minh giải: 


1- Majjhimapuggala hay Majjhattapuggala: Đây là yếu tố 
đầu tiên để phân định tính chất của cảnh sở tri là tốt hay xấu. Lẽ 
thường, các bậc cao nhân không hề bị giao động trước ngoại cảnh, 
cho dù nó có thế nào đi nữa, mà chỉ có người tầm thường hay 
hàng súc sanh mới có “tình cảm” thiên lệch trong cảnh sở tri: tốt 
thì thích, xấu thì ghét. Do đó, người hưởng cảnh được xem là một 
trong những chi tiết không thể thiếu trong việc phân định tính chất 
tốt, xấu của cảnh. 


2- Vipakacitta: Trước cảnh tốt, tâm dị thục ghi nhận nó 
phải là tâm quả thiện (kusalavipakacitta). Nếu cảnh sở tri là xấu 
thì tâm quả bất thiện sẽ tiếp nhận nó. Ta không thể dựa vào đổng 
lực để phân định đâu là cảnh tốt, đâu là cảnh xấu bởi vì như đã 
nói có rất nhiều trường hợp tâm đổng lực không tương ứng với 
cảnh sở tri. Như một người ngoại giáo trông thấy Đức Phật, anh ta 
đón nhận hình ảnh khả kính đó bằng tâm quả thiện, nhưng để 
thưởng thức hình ảnh đó thì anh ta lại dùng đổng lực sân. Vì vậy, 
ta phải dựa vào tâm quả dị thục mà phân định cảnh tốt, xấu. 

3- Dvãra: Nếu chỉ lấy cục phẩn áp vào da thịt ta, thì ta có 
thể nói là khá êm ái (vừa âm ấm, vừa mềm mềm). Nhưng nếu lấy 
mắt mà nhìn hay lấy mũi ngửi thì phải nói rằng cục phẩn nọ là 
đáng gớm. Tại sao vậy? Bởi vì mỗi môn có một chức năng khác 


47 


nhau nên khi đối xúc cùng một cảnh, mỗi môn biết cảnh theo một 
khía cạnh. Theo như trường hợp cục phẩn vừa nêu trên thì ta thấy 
rõ ràng là cục phẩn đã trở thành cảnh tốt cho thân môn nên lộ ý 
tiếp nối lộ thân môn đó cũng chỉ biết cảnh tốt. Nhưng vì cục phẩn 
đã trở thành cảnh xấu cho nhãn môn và tỷ môn nên do đó tâm lộ 
ý môn tiếp nối theo chúng cũng phải bắt cảnh xấu. Hay đối với 
một cánh hoa hồng, lấy mắt nhìn thì đó là cảnh tốt nhưng đem áp 
vào da thịt sẽ trở thành cảnh xấu cho thân môn. Vậy muốn phân 
định cảnh tốt, xấu, ta phải y cứ vào môn. 


4- Ärammana: Các khía cạnh sai biệt của cảnh sở tri cũng 
là cơ sở để khẳng định tính chất tốt, xấu của nó. Như có những 
nhân vật, nói về ngoại hình thì chao ôi là thiên kiểu, bá my, giọng 
nói cứ như là oanh vàng, lảnh lót nhưng trên khía cạnh tính tính 
(cittanissaya) thì chua ngoa, đanh đá, trắc nết. Rồi bên cạnh đó, 
còn có những nhân vật nói về cảnh khí thì bất khả ý, nhưng trên 
cảnh sắc thì khả ái đến tuyệt hảo, hoặc trên cảnh vị thì hấp dẫn 
nhưng trên cảnh sắc thì đáng gớm. Do đó, ta phải lưu ý tới những 
khía cạnh tương phản, mâu thuẫn trong các sự vật để phân định 
cảnh tốt, xấu. 

5- K8la: Thời gian, nói chính xác hơn thì thời điểm cũng là 
một cơ sở quan trọng để phân định cảnh tốt, xấu. Ta hãy cứ tưởng 
tượng ra: trong những ngày nắng hạn, ngọn lửa là hung thần, khi 
đông đến, nó là mẹ hiển. Giữa ban trưa, ngọn gió là người bạn, 
nhưng trong những đêm lạnh, nó đáng ghét làm sao. 

Vậy muốn nói rằng đó là cảnh tốt hay xấu phải lưu ý đến 
khía cạnh: Nó hiện khởi đúng lúc hay không? 

PUC: Có mấy lộ ý môn có đổng lực kiên cố? Cảnh của 
chúng là gì? Chót (Vära) của chúng? 


VIS: Có tất cả 7 tâm lộ ý môn kiên cố: 


48 


I. Adikammikajhãänavithï (Lộ chứng nhập thiển định lần 
đầu). 


2. Jhãnasamäpattivithï (Tâm lộ nhập định để hưởng cảnh 
thiền lạc). 


3. Padakajhãnavithï (Lộ nhập thiển để chuẩn bị hiện 
thông - padakajhãna là từ chuyên môn để gọi pañcamajjhãna). 


thông). 
5. Maggavithï (Tâm lộ diễn ra khi đắc chứng Thánh). 


6. Phalasamäpattivithï (Tâm lộ nhập định để thưởng thức 
Níp Bàn lạc). 


7. Nirodhasamãpattivithï (Tâm lộ nhập định để tạm thời 
giải thoát danh uẩn) 


Cảnh của các tâm lộ này chỉ có hai trường hợp là cực rõ. 
Và chúng chỉ thuộc chót đổng lực (javanavära). 


PUC: Hãy trưng dẫn quy trình sinh diễn của các tâm lộ sau 
đây: 


I. Adikammikajhänavithï (Tâm lộ khởi chứng thiển định) 
của người độn căn. 


2. Jhãnasamapattivithi (Lộ nhập định). 


3. Sotajapattimaggavithi (Tâm lộ đắc sơ đạo) của người 
lợi căn. 


4. Lộ đắc đạo cao của người độn căn. 
5. Lộ nhập thiển của cả người độn căn lẫn lợi căn. 


VIS: a- Adikammikajhãnavithï của người độn căn: 


49 


Khi hành giả tu thiển (bằng 30 để mục), gần đến lúc đắc 
định thì một Paññattipatibhãäganimitta (quang tướng chế định) 
nào đó trong 30 để mục mà mình đã chọn sẽ khởi lên qua ý môn. 
Vào thời điểm này rúng động, dứt dòng xuất hiện rồi tiếp theo đó 
là khai ý môn khởi lên để đón nhận quang tướng ấy. Sau khai ý 
môn sẽ là giai đoạn upacãrasamädhijavana gồm 4 đồng lực đại 
thiện hay đại tố hợp trí, mỗi sát na đổng lực ở đây đều có tên gọi 
riêng: Parikamma, upacara, anuloma, gotrabhU. Tiếp theo đó, 
tâm thiển thiện hay thiển tố sẽ khởi lên một sát na để ghi nhận 
cảnh Paññattipatibhãganimitta. Ta gọi sát na tâm thiển này là 
appanäsamäthijavana. Sau đó, hữu phần chủ quan lại xuất hiện. 


Thế rồi, kế tục giai đoạn hữu phần đó sẽ là một tâm lộ ý 
môn có đổng lực là đại thiện hay đại tố sẽ khởi lên để làm cái 
công việc phản kháng chi thiển, ta gọi tâm lộ này là 
paccavekkhanavithï. Sau khi tái hiện nhiều lần, một cách thích 
ứng, tâm lộ này cũng diệt đi. 

b- Jhanasamapativithi: 


Thiển giả (jhãnalãbhT) muốn nhập định thì cứ chú nguyện 
rằng: “Mong rằng tâm... (sơ thiển... ngũ thiển) mà tôi đã chứng hãy 
khởi lên nơi tôi suốt thời gian... (bao lâu tùy thích)”. Rồi vị ấy tập 
trung tâm lực vào patibhãganimitta của đề mục mà mình đã nhờ 
đó mà đắc thiển, và chú niệm: Tejo! Tejo! (hay Apol Apol 
PathavI... hoặc sabbe satta pana avera hontul...) 


Trước khi tâm thiển xuất hiện, rúng động, dứt dòng sẽ có 
mặt rồi khai ý môn, 3 hoặc 4 đổng lực đại thiện hay đại tố tương 
ưng trí (tùy người) khởi lên để đón nhận patibhãäganimitta với tư 
cách là Parlkamma, upacära, anuloma, gotrabhũ (nếu là người 
lợi căn thì không có parikamma). Hết giai đoạn đó (lúc gotrabhũ 
vừa diệt xong) thì tâm thiển hiện khởi liên tục bất định số, cho 
đến khi nào hết thời hạn mà mình đã chú nguyện. Lúc tâm thiển 

50 


cuối cùng vừa diệt xong, hữu phần lại xen vào rồi lại nhường chỗ 
cho tâm lộ phản kháng (Paccavekkhanavithi). 


c- Tâm lộ chứng đắc đạt Sơ Đạo của người lợi căn: Trước 
khi một hành giả tu quán chứng đạt Đạo, Quả viên trí Tam tướng 
một cách tận tường thì rúng động, dứt dòng khởi lên để chấm dứt 
dòng tâm chủ quan, kế đó là tâm khai ý môn khởi lên để đón 
nhận thực tính danh sắc. Rồi một trong bốn tâm đại thiện hợp trí 
sẽ khởi lên ba lần (ba sát na) với tư cách là: Cận hành, thuận thứ, 
chuyển tộc (hay diệt chủng: gotrabhi). Cận hành, thuận thứ thì 
biết cảnh danh sắc thực tính, còn chuyển tộc thì biết cảnh Níp 
Bàn, đồng thời đóng vai trò dẫn nhập (ävajjana) cho tâm sơ đạo, 
chức năng của chuyển tộc là chấm dứt phàm chủng. Kế tục tâm 
chuyển tộc là một sát na Sơ đạo, nó khởi lên để biết cảnh Níp 
Bàn, đồng thời cũng để đoạn trừ Kiến và Nghi. Sau sát na Thánh 
Đạo là ba sát na Sơ quả xuất hiện để biết cảnh NÑíp Bàn. Tâm Sơ 
quả diệt xong, hữu phần xen vào rồi tiếp theo đó sẽ là một tâm lộ 
ý môn có đổng lực thiện hợp trí Tâm lộ này có tên gọi là 
Paccavekkhanavithi, nhiệm vụ của nó là quán xét Níp Bàn, Đạo, 
Quả, phiền não đã diệt và phiển não còn dư sót. 
Paccavekkhanavithï sẽ tái hiện nhiều lần, một cách thích ứng với 
mỗi trường hợp. Đây là quy trình chứng đạt sơ quả của người lợi 
căn. 


d- Tâm lộ chứng đạt đạo cao của người độn căn: Trong thời 
điểm Thánh Đạo bậc cao của người sắp hiện khởi, trước hết sẽ có 
rúng động, dứt dòng, rồi tiếp theo đó là khai ý môn khởi lên để 
đón nhận cảnh danh sắc thực tính. Sau khai ý môn là 4 đổng lực 
đại thiện hợp trí (1 trong 4 thôi) nhưng sanh lên 4 bận. Mỗi sát na 
đổng lực ở đây đều có tên gọi riêng: Parikamma, upacära, 
anuloma và vodãna. Ba đổng lực đầu vẫn còn biết cảnh danh sắc, 
nhưng Vodãna thì lại biết cảnh Níp Bàn, với tư cách là tâm dẫn 
nhập (ävajjana) của 3 tầng Thánh đạo cao cấp - vodãna vừa diệt 

5 


xong thì I trong 3 tâm Thánh Đạo bậc cao (Tư Đà Hàm, A Na 
Hàm, A La Hán) sẽ khởi lên một sát na để biết Níp Bàn và đoạn 
diệt phiền não ứng trừ. Kế tục sát na Thánh Đạo là hai sát na 
Thánh Quả, chúng cũng biết cảnh Níp Bàn. Hai sát na Thánh Quả 
diệt xong, hữu phần xen vào rồi lại nhường chỗ cho tâm lộ phản 
kháng (paccavekkhanavithi) khởi lên để quán xét Đạo, Quả, Níp 
Bàn, phiền não đã diệt và hiện còn sót. Sau nhiều bận sinh diệt 
(tái hiện nhiều lần), tâm lộ này mới chịu chấm dứt. 


e- Palasamapattivithi của người độn căn và lợi căn: Các vị 
Thánh nhân muốn an hưởng giải thoát lạc (vimuttisukha) thì chú 
nguyện rằng: "Siêu thế Pháp mà ta đã chứng đạt rồi, xin hãy khởi 
lên và cảnh hữu vi pháp (sankharadhammärammana) hãy vắng 
mặt một thời gian... (bao lâu tùy thích)". Rồi các vị mới chú quán 
vào 4 niệm xứ để ghi nhận danh sắc trong nội thân. Trước khi tâm 
Thánh Quả khởi lên, rúng động, dứt dòng luôn xuất hiện trước 
hết, rồi tiếp theo là khai ý môn có mặt để ghi nhận thực tính danh 
sắc. Sau khai ý môn là 4 hay 3 sát na đồng lực thiện tương ưng trí 
hoặc Đại tố tương ưng trí. Đối với người độn căn thì ở thời điểm 
này có tới 4 sát na đổng lực nhưng đối với người lợi căn thì chỉ có 
3 mà thôi. Các đổng lực này xuất hiện với tư cách là anuloma. 
Khi đổng lực cuối cùng vừa diệt xong thì tâm Thánh Quả khởi lên 
lập tức, và cứ thế cho đến hết thời hạn đã chú nguyện, tâm Thánh 
Quả sinh rồi diệt, diệt rồi sinh liên tục, bất định số lượng. Khi tâm 
Thánh Quả cuối cùng vừa diệt xong thì hữu phần xen vào, rồi sau 
đó lộ phản kháng (siêu thế Pháp cùng phiển não) khởi lên. 


PUC: Có bao nhiêu Jhanavithi? Có bao nhiêu 
paccavekkhanavithï bắt nguồn từ Jhãnavithi? 


VIS: Có tất cả 72 tâm lộ Jhãnavithi: 36 tâm lộ 
adikammikajhãnavithi và 36 lộ samäpajjanavithi. 


5 


Nói Adikammikajhãnavithï có 36 lộ là lấy 9 thiển thiện 
(kusalajhãna) cộng với 9 thiên tố (kriyãjhãna) rồi nhân với hai 
hạng lợi căn và độn căn. Đối với 36 tâm lộ samäpajjanavithi 
cũng tính theo cách đó. 


Có tất cả 1536 tâm lộ phản kháng kế tục tâm lộ chúng 
nhập thiền định (Jhãnavithi). Sau đây là cách tính để có được con 
số đó: 

- Trước hết nói về tầng Sơ thiền, ta lấy tâm thiện Sơ thiển 
và Tố Sơ thiển nhân với hai trường hợp Adikammikajhãna và 
samäpajjan3jhãna thành ra có được tích số là 4. Lấy số 4 này 
nhân với hai hạng: độn căn và lợi căn thành ra 8. Ta lại lấy số 8 
này nhân với 5 chỉ thiển mà nó phản kháng, thành ra 40. Trong số 
40 này ta lại chia ra làm hai: 20 sơ thiển thiện, 20 sơ thiển tố. Lấy 
20 sơ thiển thiện nhân với § đại thiện mà chúng dùng để phản 
kháng, rồi lấy 20 sơ thiển tố nhân với 8 đại tố mà chúng dùng để 
phản kháng. Vậy phần thiện có được 160 tâm lộ, phần tố cũng có 
160 tâm lộ. Cộng hai bên lại, ta sẽ thấy ngay là có tất cả 320 tâm 
lộ phản kháng kế tục các tâm lộ chứng nhập sơ thiền. 


- Cách tính theo tầng nhị thiển cũng tựa như trước. Nghĩa là 
sau khi nhân với 2 hạng người để có được số §, ta lại lấy số § này 
nhân với 4 chi thiển thành 32. Trong 32 tâm lộ này, ta lại lấy 16 
nhị thiển thiện nhân với § đại thiện (dùng trong lúc phản kháng), 
lấy 16 nhị thiển tố nhân với 8 đại tố (dùng phẩn kháng) thì thành 
ra có tới 128 lộ tâm nhị thiển thiện, 128 lộ tâm nhị thiền tố. Vậy 
tổng số của hai bên là 256. Ta nói: có tất cả 256 tâm lộ phản 
kháng kế tục các tâm lộ chứng nhập nhị thiền. 


- Ở tầng Tam Thiển, ta cũng lấy số 8 cơ bản (thiền thiện, 
tố nhân với chứng nhập, nhân 2 hạng người) để nhân với 3 chi 
thiển dùng phản kháng, thành ra 24. Trong số 24 này, ta lại lấy 12 
tam thiền thiện nhân với § đại thiện, lấy 12 tam thiền tố nhân với 

B) 


8 đại tố. Do đó bên thiện có 96 tâm lộ, bên tố cũng có 96 tâm lộ. 
Thế là tổng số các tâm lộ phản kháng kế tục các tâm lộ chứng 
nhập Tam thiển có được 192 tất cả. 

- Bây giờ tính qua tầng thiển Tứ Thiền: Trước hết cũng lấy 
số 8 cơ bản, đem nhân với 2 chi thiển phản kháng ta có 16. Trong 
con số 16 này, ta lại lấy 8 tứ thiển thiện nhân với 8§ đại thiện, 8 tứ 
thiển tố nhân với 8 đại tố. Vì vậy bên thiện có được 64 tâm lộ, 
bên tố cũng thế. Ta nói tâm lộ phản kháng kế tục các tâm lộ 
chứng nhập Tứ thiển có tất cả là 128. 

- Cuối cùng thì đến tầng Ngũ Thiển. Ta lấy 40 (10 tâm ngũ 
thiển đổng lực nhân với chứng nhập, nhân 2 người) nhân với 2 chi 
thiển thành ra 80. Trong §0 này, ta lấy 40 ngũ thiền thiện nhân với 
8 đại thiện, 40 ngũ thiển tố nhân với 8 đại tố. Tổng cộng cả hai 
tích số đó lại ta có 640. Ta nói tổng số của các tâm lộ phản kháng 
kế tục các tâm lộ chứng nhập Ngũ thiển là 640. 

Bây giờ ta hãy tổng kết lại: 

a- Tâm lộ phản kháng sơ thiểncó 320. 

b- Tâm lộ phản kháng nhị thiển có 256. 

c- Tâm lộ phản kháng tam thiển có 192. 

d- Tâm lộ phản kháng tứ thểncó 128. 

e- Tâm lộ phản kháng ngũ thiển có 640. 

Tổng cộng có 1536. 

PUC: Trước khi nhập thiển định, nhập quả định, diệt thọ, 
tưởng, định và hóa thông phải làm sao? Và ta có thể gọi một giấc 
ngủ say là bhavañgasamapatfi (hữu phân định) hay không? 

VIỊS: 


Việc cần làm trước khi nhập thiền định (Jh.S): 
54 


Thiền giả muốn nhập thiển định thì chú nguyện rằng: Sơ 
thiển (hay một tầng thiền Sắc giới, Vô sắc giới nào đó mà mình 
muốn) mà tôi đã chứng đạt, xin hãy khởi lên nơi tôi suốt thời 
gian... (bao lâu tùy mình thích)". Rồi vị ấy mới có chú niệm vào 
quang tướng của án xứ (mà mình đã nhờ đó mà đắc thiển) và 
niệm rằng: "PãthavI! Pathavil... hay apo! apol... " 


Trước khi nhập quả định: 


Muốn nhập Thiển Quả, vị Thánh phải chú nguyện: "Siêu 
thế pháp nào tôi đã chứng đạt hãy khởi lên nơi tôi trong suốt thời 
gian... và hãy vắng mặt". Xong tồi, vị ấy tác quán 4 niệm xứ để 
ghi nhận danh sắc nội thân. 


Trước khi nhập thiền diệt: 


Bậc Tam quả hoặc A La Hán muốn nhập diệt, thọ, tưởng, 
định thì trước hết phải nhập Sơ thiển. Sau khi xuất khỏi Sơ thiển 
thì dùng trí quán sát tâm sơ thiển cùng sở hữu hợp đã diệt, qua 
khía cạnh Tam tướng. Hết Sơ thiển thì tới Nhị thiển, cũng làm 
đúng như vậy. Cứ thế cho tới Vô sở hữu xứ. Sau khi xuất khỏi Vô 
sở hữu xứ, không cần phải quán xét Tam tướng của tâm thiền đó 
nữa, mà phải thực hiện 3 việc tiên quyết (pubbakicca) sau đây, .... 
Satthupakkasanna: 


I1- Nãnabaddha-avikopana: Chú nguyện rằng xin cho các 
vật dụng ngoại thân của tôi đừng bị một lý do gì mà hư mất. 


2- Sañghapatimana: Chú nguyện rằng xin cho tôi tự nhiên 
xuất khỏi Diệt định (noridhasamäpatti) khi có Chư Tăng có ý 
muốn đời đến. 


3- Addhanapariccheda: Quán xét thọ mạng của mình xem 
có sống được tối thiểu một tuần lễ hay không. Nếu xét thấy mình 
không thể sống hơn một tuần lễ thì vị A Na Hàm không nên nhập 
Diệt định, bởi phải dành thời gian mà tu quán để tiến đạt A La 

55 


Hán Quả. Nếu đương sự muốn nhập Diệt định là La Hán thì khi 
xét thấy mình không sống trọn một tuần lễ nữa phải chú nguyện 
cho xuất định trước ngày viên tịch để còn có thời gian từ giã hay 
giáo giới bạn đồng trú. 

Trong ba việc tiên quyết vừa kể, đối với 2 điều trên có thể 
không chú nguyện cũng được nhưng đối với điều cuối thì bắt buộc 
phẩi làm nếu đương sự nhập định tại cõi người. Còn trên cõi Phạm 
thiên sắc giới thì khỏi phải làm pubbakicca nào cả, nếu có chỉ 
làm điều cuối cùng (addhãnapaviccheda). Sau khi đã làm xong 
pubbakicca, vị Thánh mới nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tâm 
phi tưởng phi phi tưởng khởi lên liên tục hai sát na, rồi kể từ đó 
danh pháp cùng sắc tâm hoàn toàn vắng mặt, ở vị ấy lúc đó chỉ 
còn sắc nghiệp, sắc quý tiết và sắc vật thực. Ngay thời điểm vô 
thức đó được gọi là đã nhập diệt định vậy. 


Trước khi hóa thông: 


Vị thiển giả muốn hóa hiện thần lực thì trước hết phải nhập 
thiển cơ (padakajhãna) bằng cách chú nguyện rằng: "Ngũ thiển 
sắc giới nào tôi đã chứng đạt được, xin hãy khởi lên nơi tôi", rồi vị 
ấy chú niệm vào kasina (không dùng án xứ khác được). Quy trình 
xuất hiện của ngũ thiển như sau: rúng động, dứt dòng, khai ý môn, 
chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc rỗi tâm Ngũ thiển sắc 
giới khởi hiện liên tục, hết cái này đến cái khác, suốt thời gian I 
sao hay 1 giây (Vinädlï, nãdI). Đây là Thiền cơ vậy. 

Khi xuất khỏi Ngũ thiển thì liền chú nguyện điều mình 
muốn hóa hiện, như muốn phi hành trên không chẳng hạn, thì chú 
nguyện rằng: "Xin cho cơ thể tôi bay bổng trên không" hoặc nếu 
muốn nhìn thấy cõi địa ngục thì chú nguyện: "Xin cho tôi thấy 
được nếp sinh hoạt dưới địa ngục"... nói chung muốn làm cái gì thì 
ước nguyện cái đó. Tâm lộ diễn tiến trong lúc đang ước nguyện 
được gọi là Parikammavithi, quy trình của nó như sau: rúng động, 

56 


dứt dòng, khai ý môn, 7 đồng lực rồi trở lại hữu phần chủ quan, cứ 
theo khuôn mẫu này mà Parikammavithi tái hiện vô số lần. 


Sau khi ước nguyện xong, tức là lúc các tâm lộ 
Parikammavithï đã chấm dứt thì vị thiển giả lại nhập thiển cơ một 
lần nữa, diễn biến của tâm lộ thiển cơ này cũng giống như ở tâm 
lộ thiển cơ thứ nhất. Khi vừa xuất khỏi Thiển cơ bận nhì thì tâm lộ 
ước nguyện khi nãy bây giờ đều thành tựu. Diễn tiến của tâm lộ 
hóa thông như sau: rúng động, dứt dòng, khai ý môn, chuẩn bị, 
cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, l tâm thông (chỉ I sát na thôi) rồi 
hữu phần tái khởi. 

Bây giờ bàn về vấn để ngủ say có thể được gọi là 
bhavangasamäpatti - hữu phần định - hay không? 


Điều đó chắc chắn không thể được, ta chỉ có thể gọi giấc 
ngủ là bhavangapatti hay bhavangapata mà thôi bởi vì cái lạc 
trong giấc ngủ hầu hết chúng sanh ai cũng thưởng thức được, riêng 
về samäpattisukha (định lạc) thì không phải ai muốn thưởng thức 
cũng được. Định lạc không phải là thứ an lạc phổ cập đến mọi 
chúng sanh. Chỉ cần cái danh từ để gọi nó cũng đủ để ta hiểu rõ 
điều này. Samäãpatti có nghĩa là tham dự một cách đúng đắn, 
tham dự vào cái gì? Tham dự vào cảnh ưu việt. 

PUC: Hãy kể rõ những đổng lực kiên cố (appanäjavana) 
sanh kế tục các đại thiện tương ưng trí hỷ thọ, xả thọ (mỗi bên 2) 
và những đổng lực kiên cố sanh kế tục các tâm đại tố tương ưng trí 
hỷ thọ, xả thọ. Đồng thời trưng dẫn một câu palÏ chứng minh. 

VỊS: 

Có 32 đổng lực kiên cố sanh kế tục 2 tâm thiện hỷ thọ 
tương ưng trí: 4 thiện sắc giới hỷ thọ, 16 Thánh đạo hỷ thọ, 12 
Thánh quả hỷ thọ. 


57 


Có 12 đổng lực kiên cố sanh kế tục 2 đại thiện xả thọ 
tương ưng trí: 5 ngũ uẩn thiển hiệp thế, 4 Thánh đạo ngũ thiển, 3 
Thánh quả hữu học ngũ thiển. 


Có 8 đồng lực kiên cố sanh kế tục 2 đại tố hỷ thọ tương 
ưng trí: 4 tố sắc giới hỷ thọ, 4 La Hán quả hỷ thọ. 


Có 6 đồng lực kiên cố sanh kế tục 2 đại tố xả thọ tương 
ưng trí: 5 ngũ thiển và La Hán quả ngũ thiền. 


Đây là câu palT dẫn chứng: 
Dvattimsa sukhapuññamhã Dväsasopekkhaka param 


Sukhitakriyato attha Cha sambhonti 
upekkhaka 


PUC: Hãy dịch giải câu kệ sau đây: 
Puthujjanana sekkhãnam Kãmapufiñatihetuto 
Tihetukamakriyato Vitaraganamappana 


VIS: "Có 44 đồng lực kiên cố có thể sanh kế tục 4 tâm đại 
thiện tương ưng trí của phàm phu tam nhân cùng Thánh quả hữu 
học, và chỉ có 14 đổng lực kiên cố có thể sanh kế tục 4 đại tố 
tương ưng trí của bậc La Hán". 


Trong trường hợp thứ nhất ta phải hiểu rằng, nếu tính 
chung thì bảo là có 44 đồng lực kiên cố có thể sanh kế tục 4 đại 
thiện tương ưng trí của phàm phu tam nhân cùng ba tầng Thánh 
hữu học, nhưng nếu tính chi tiết thì ta phải lấy số 44 ấy phân 
thành 4 trường hợp nhỏ: 


a- Có 14 đồng lực kiên cố có thể sanh kế tục đại thiện 
tương ưng trí của phàm phu tam nhân là: 9 Thiện đáo đại và 5 tâm 
Sơ đạo. Nghĩa là đối với phàm tam nhân, nếu tu chỉ thì có thể 
chứng đạt các tầng thiển Sắc và Vô sắc, còn nếu tu quán thì cũng 
có thể chứng ngộ thành bậc Dự Lưu. 

58 


b- Có 19 đổng lực kiên cố có thể sanh kế tục đại thiện 
tương ưng trí của bậc Dự Lưu: 9 thiện đáo đại, 5 tâm Nhất lai đại 
và 5 tâm Sơ quả. Cách hiểu cũng giống như trên. 

c- Có 19 đồng lực kiên cố có thể sanh kế tục đại thiện 
tương ưng trí của bậc Nhất lai là: 9 thiện đáo đại, 5 tâm Tam đạo 
và tâm Nhất lai quả. 

d- Có 19 đồng lực kiên cố có thể sanh kế tục tâm đại thiện 
tương ưng trí của bậc Bất lai là: 9 thiện đáo đại, 5 tâm Tứ đạo và 5 
tâm Tứ quả. 

Đối với trường hợp thứ hai ta phải hiểu rằng 14 đồng lực 
kiên cố có thể sanh kế tục 4 đại tố tương ưng trí của bậc La Hán, 
chính là 9 tâm tố đáo đại và 5 tâm Tứ quả. 

Và đây là trường hợp mà 14 đồng lực kia sanh kế tục 4 đại 
tố tương ưng trí của bậc La Hán: 

a- Khi chứng đạt thiển hiệp thế lần đầu tiên trong đời, vào 
tâm lộ Adikammikajhãnavithi của vị Tứ quả, 9 tế đáo đại sẽ sanh 
kế tục 1 đại tố tương ưng trí nào đó. 

b- Khi vị La Hán có thiển muốn nhập định hiệp thế, thì vào 
tâm lộ Samapattivithi: 9 tố đáo đại sẽ sanh kế tục 1 trong 4 đại tố 
tương ưng trí. 


c- Khi vị La Hán muốn hóa thông thì trong tâm lộ 


ưng trí. 
d- Khi vị La Hán muốn nhập thiền diệt thì 9 tố đáo đại sẽ 
sanh kế tục đại tố tương ưng trí trong lộ Nirodhasamäãpattivithi. 


e- Khi vị La Hán muốn nhập Quả định (Phal.S) thì I trong 
5 tâm Tứ quả sẽ sanh kế tục đại tố tương ưng trí (dĩ nhiên chỉ là I 
trong 5) trong lộ Phalasamapattivithi. 


59 


PUC: Có bao nhiêu tâm lộ Paccavekkhanavithi (phản 
kháng) sanh kế tục maggaviti (tâm lộ đắc đạo)? Đông thời hãy 
phân định rõ ràng I1 tâm na cảnh theo Cảnh và Người? 


VIS: Có tất cả 368 tâm lộ phản kháng sanh kế tục tâm lộ 
đắc đạo: 92 lộ sanh kế tục tâm lộ chứng Sơ đạo, 92 lộ sanh kế tục 
tâm lộ đắc Nhị đạo, đối với 2 tầng Thánh sau, mỗi tầng cũng đều 
có 92 tâm lộ phản kháng sanh kế tục. 


Bây giờ phân định I1 tâm na cảnh theo cảnh: Tâm quan 
sát xả thọ quả bất thiện biết được 6 cảnh dục giới xấu 
(anitthãrammana), tức 6 cảnh dục trong dạng bất toại. Tâm quan 
sát xả thọ quả thiện và 4 đại quả xả thọ biết được 6 cảnh dục 
(kãmadhammärammana) tương đối tốt 
(itthamajjhattarammana). Tâm quan sát hỷ thọ quả thiện và 4 
đại quả hỷ thọ biết được 6 cảnh dục cực tốt. 


Ba tâm na cảnh vô nhân (ahetukatad8) sanh được ở 8 
hạng người (trừ 4 người Đạo), 4 tâm na cảnh hữu nhân bất tương 
ưng trí sanh được nơi 7 người (trừ người khổ), 4 tâm na cảnh hữu 
nhân tương ưng trí có thể sanh ở 5 hạng người (trừ người khổ, 
người lạc vô nhân và người nhị nhân). 


Minh chú: 


Sở đĩ nói là có 92 tâm lộ phản kháng sanh kế tục tâm lộ 
chứng đạt Sơ đạo, là tính như sau: Trước hết lấy Đạo, Quả, Níp 
Bàn cộng lại thành 3, rồi nhân với 4 tâm đại thiện tương ưng trí 
thành ra 12. Sau đó mới lấy 10 phiển não (gom chung những 
phiền não đã diệt và chưa diệt) đem nhân với 8 đại thiện thành ra 
80. Ta lại lấy 80 này cộng với 12 trên, thế là có được 92 tâm lộ. 
Cách tính của 2 tầng Thánh đạo tiếp theo cũng theo mẫu trên. 


Bây giờ tính qua 92 tâm lộ phản kháng sanh kế tục tâm lộ 
chứng đạt Tứ quả: : Trước hết lấy Đạo, Quả, Níp Bàn cộng lại 


60 


thành 3, rồi nhân với 4 đại tố tương ưng trí để được 12. Ta lấy 10 
phiền não đã diệt nhân với § đại tố thành ra 80. Lấy 80 này cộng 
với 12 trên, ta có được 92 tâm lộ. 


PUC: Hãy kể rõ những đổng lực nào sanh 1 lần, 2 lần, 3 
lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần, 7 lần, 8 lần trong Ï tâm lộ và đồng thời kể 
tên các tâm lộ đó. 

VIS: a- Có tất cả 26 đổng lực chỉ sanh 1 lần (tức chỉ có mặt 
I lần) trong I tâm lộ: 9 thiện đáo đại và 9 tố đáo đại trong 
adikammikajhanavtthi, 4 tâm đạo trong maggavithi, 2 tâm thông 
khỏi thiền diệt. 

b- Có 6 tâm đồng lực chỉ hiện khởi 2 lần trong 1 tâm lộ: 4 
tâm Thánh quả của người độn căn trong lộ maggavithi, tâm thiện 
phi tưởng phi phi tưởng và tâm tố phi tưởng phi phi tưởng trong lúc 
hiện khởi nhập thiền diệt (nirodhasamäpattivithi). 


c- Có 12 đồng lực chỉ hiện khởi qua 3 sát na trong 1 tâm lộ: 
4 đại thiện tương ưng trí của người lợi căn trong giai đoạn 
upacarasamadhi của tâm lộ maggavithi, adikammikajhãna, 
phalasamapattivithi, jhanasamapattivithi, padakajhanavithi, 


.~^~— 


Bốn tâm đại tố tương ưng trí của bậc A La Hán lợi căn 
trong giai đoạn upacarasamadhi của adikammikajhãnavithi, 
phalasamapattivithi, jhanasamapattivithi, padakajhanavithi, 


.~~— 


Bốn đại tố tương ưng trí của bậc La Hán độn căn trong giai 
đoạn Uupacarasamadhi này khởi hiện lên trong 
paccavekkhanavithï của Đức Thế Tôn trong lúc Ngài hóa thông 
một cách cấp bách như vào địp thị hiện song thông chẳng hạn. 


61 


e- Có 29 đồng lực chỉ có mặt qua 5 sát na trong 1 tâm lộ: 4 
đại thiện tương ưng trí và 4 đại tố tương ưng trí trong 
paccavekkhanavithi của Chư Thinh Văn vào những lúc hóa thông 
đặc biệt (visesakaram). 


- 29 đồng lực dục giới trong lúc cận tử (maranãsannakäla), 
lúc hôn mê bất tỉnh (mucchãkãla, visaññibhutakala). 


- 20 đồng lực dục giới (trừ § đại tố và tiếu sinh) trong thời 
atitaranakala. 


f- Có 29 đồng lực có mặt qua 6 sát na trong 1 tâm lộ đó là 
29 đồng lực dục giới (kãmajavana) trong mahantärammanavithi 
và vibhutarammanavithi lúc bình thường (pakativel8). 

g- 29 đồng lực dục giới cũng có trường hợp xuất hiện qua 7 
sát na trong l tâm lộ như ở atimahantarammanavithi, 
mahantãrammanavithi, atibhutarammanavithi, 
vibhutarammanavithi lúc bình thường. 

h- Có 22 đổng lực có mặt từ 8 sát na trở lên trong 1 tâm lộ, 


.~^.x~—. 


trong lúc nhập thiền định (Jhã. Sa.), quả định (P.S). 


- Hai tâm hiện, tố sắc giới ngũ thiển trong 
padakajhanavithi cũng có mặt trên 8 sát na. 


PUC: Tại sao đối với các đồng lực kiên cố, nếu xuất hiện 
chớp nhoáng thì chỉ có 1 sát na, còn khi xuất hiện tối đa thì vô số 
kể? Trong khi đại thiện và đại tố nếu xuất hiện chớp nhoáng ít 
nhất cũng phải là 3 sát na, còn thời hạn tái hiện tối đa chỉ có 7 sát 
na? Và hãy cho biết tại sao các đổng lực bất thiện không thể có 
mặt dưới 5 sát na trong bất cứ tâm lộ nào? 


VIS: Sở dĩ các đổng lực kiên cố nếu xuất hiện chớp 
nhoáng chỉ có I sát na là vì vào những trường hợp đó, với chừng 


62 


ấy thời gian có mặt, chúng đã có thể làm tròn chức năng của mình 
mà không cần phải kéo dài thời gian lâu hơn. Chẳng hạn như 
trong tâm lộ chứng Thiền (ãdik), tâm thiển cũng chỉ cần khởi lên 1 
sát na cũng đủ để chấm dứt dục chủng (kãmagotta) và bước sang 
đáo đại. Hoặc trong tâm lộ đắc đạo (Madg. Vithi) chỉ cần 1 sát na 
Thánh đạo thôi, cũng đủ để vượt qua phàm chủng, tiến lên Thánh 
chúng. Hay trong tâm lộ hiện thông, tâm thông chỉ khởi lên I sát 
na cũng đủ để vị thiển giả thị hiện những gì mình muốn. Các đổng 
lực kiên cố có thể hoàn thành nhiệm vụ trong một thời gian cực 
ngắn như vậy, nên đôi khi chúng chỉ xuất hiện qua I sát na trong 
tâm lộ thôi. 

Nhưng một khi xuất hiện trong trường hợp tối đa thì các 
đổng lực kiên cố sẽ khởi lên vô số sát na, là do sức mạnh, ý muốn 
của thiển giả hoặc Thánh nhân, các vị muốn bao nhiêu thì chúng 
sẽ khởi lên bấy nhiêu. Riêng về các đổng lực tố và đại thiện thì sở 
dĩ chỉ khởi lên theo định mức tối thiểu là 3 sát na, tối đa là 7 sát 
na bởi vì chúng là những đổng lực dục giới trường hợp duy nhất để 
chúng có thể hiện khởi trên định mức tối thiểu là vào tâm lộ kiên 
cố của người lợi căn, và vì không thể bắt cảnh một cách liên tục 
trong thời gian dài hạn nên chúng chỉ có mặt nhiều lắm là 7 sát na 
trong 1 tâm lộ. Điều đó có nghĩa là năng lực (ãnubhãva) của đổng 
lực dục giới dù gì cũng yếu kém hơn đổng lực kiên cố. Như đã là 
giống cây nhỏ thì dù có trồng gieo ở đâu đi nữa, lúc phát triển hết 
mức cũng không thể nào lớn bằng những loài cây lớn khác được. 


Còn đối với các đổng lực bất thiện, sở dĩ chúng không thể 
hiện khởi dưới 5 sát na trong 1 tâm lộ vì không bao giờ các đổng 
lực kiên cố (appanãjavana) lại sanh kế tục đổng lực bất thiện, lại 
nữa, chúng không bao giờ có mặt trong một tâm lộ 
paccavekkhanavithi thì làm sao lại có thể xuất hiện dưới 5 sát na. 


63 


PUC: Tại sao trong tâm lộ ngũ môn các tâm khách quan 
(vithicitta) lại có tới 7 thứ là khán ý môn... na cảnh. Trong khi ở 
đây tâm lộ ý môn thì chỉ có 3 thôi: khai ý môn, đổng lực, na cảnh? 
Hãy phân định 35 tâm đổng lực trên Người và Cõi? 


VIS: Sở dĩ ở tâm lộ ngũ môn, tâm khách quan có đến 7 thứ 
mà ở tâm lộ ý môn chỉ có 3, là vì xét về sức mạnh, ngũ môn yếu 
hơn ý môn. Tức là do ngũ môn là sắc, còn ý môn là danh, nên dĩ 
nhiên ngũ môn làm sao mạnh bằng ý môn. Lại nữa, tâm khách 
quan bên tâm ngũ môn phải dựa vào cảnh lớn mới khởi lên tâm 
đổng lực bên lộ ngũ môn phải nhờ các tâm khách quan kia đón 
nhận, sàng lọc cảnh kỹ lưỡng mới khởi lên được. Còn các tâm 
khách quan (vithicitta) bên tâm lộ ý môn thì không cần phải 
nương cảnh lớn nếu có nương thì chỉ nương vào tâm thôi, mà tâm 
thì thuộc danh pháp, mạnh hơn sắc pháp, cho nên các đổng lực ở 
đây không cần phải nhờ vả đến nhiều tâm khách quan mới có thể 
sanh khởi, mà chỉ cần khai ý môn hiện khởi để ly khai cảnh cũ, 
đón nhận cảnh mới thì đổng lực đã có thể xuất hiện được. 

Sau đây là 55 tâm đổng lực được phân bố theo từng hạng 
người và theo cõi: 

- Có 20 đồng lực có thể sanh nơi 4 đọa xứ (apãäyabhũmi) là 
12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện. 

- Có 55 đổng lực đều có thể hiện khởi ở 7 cõi dục giới 
thiện thú (kamasugatibhumi). 

- Có 53 đổng lực có thể hiện khởi ở 10 cõi phạm thiên hữu 
sắc (trừ 5 tịnh cư và vô tưởng): 10 bất thiện, 8 đại thiện, 8 đại tố, 9 
thiện đáo đại, 9 tố đáo đại, § đồng lực siêu thế (lokuttarajavana). 


- Có 43 đồng lực có thể hiện khởi ở 5 cõi tịnh cư: 4 tham 
bất tương ưng kiến, sĩ phóng dật, tâm tiếu sinh, § đại thiện, 8 đại 


64 


tố, 9 thiện đáo đại, 9 tố đáo đại, 3 đổng lực siêu thế là A Na Hàm 
quả, A La Hán đạo và A La Hán quả. 


- Có 41 đổng lực có thể sanh khởi ở cõi hư không vô biên 
xứ là: 10 bất thiện tâm (trừ 2 sân), 8 đại thiện, § đại tố, 4 thiện vô 
sắc, 4 tố vô sắc, 7 đồng lực siêu thế (trừ sơ đạo). 


- Có 39 đổng lực có thể sanh khởi ở cõi thức vô biên xứ: 10 
bất thiện tâm (trừ 2 sân), 8 đại thiện, 8 đại tố, 6 đổng lực vô sắc 
(trừ thiện, tố không vô biên xứ), 7 đồng lực siêu thế (trừ sơ đạo). 

- Có 37 đổng lực có thể sanh khởi ở cõi vô sở hữu xứ là: 10 
bất thiện tâm (trừ 2 sân), 8 đại thiện, 8 đại tố, 4 đổng lực vô sắc 
(thiện và tố vô sở hữu xứ, thiện và tố phi tưởng phi phi tưởng), 7 
đổng lực siêu thế (trừ sơ đạo). 

- Có 35 đồng lực có thể sanh khởi ở cõi phi tưởng phi phi 
tưởng: 10 bất thiện tâm (trừ 2 sân), § đại thiện, 8 đại tố, thiện phi 
tưởng phi phi tưởng, tố phi tưởng phi phi tưởng, 7 đồng lực siêu thế 
(trừ sơ đạo). 

55 tâm đồng lực phân bố theo 12 hạng người: 


I- Người khổ, lạc vô nhân, nhị nhân có được 20 đổng lực: 
12 bất thiện, § đại thiện. 

2- Người tam nhân có được 29 đồng lực: 12 bất thiện, § đại 
thiện, 9 thiện đáo đại. 

3- Bậc Dự Lưu quả có được 25 đồng lực: 7 bất thiện (trừ 4 
tham tương ưng, si hoài nghi), § đại thiện, 9 thiện đáo đại, tâm Sơ 
quả. 

4- Bậc Nhất lai quả có được 25 đồng lực: 7 bất thiện (trừ 4 
tham hợp tà kiến, si hoài nghi), 8 đại thiện, 9 thiện đáo đại, tâm 
quả Nhất lai. 


65 


5- Bậc Bất lai quả có được 23 đồng lực: 4 tham bất tương 
ưng kiến, si phóng dật, 8 đại thiện, 9 thiện đáo đại, tâm Tam quả. 

6- Bậc La Hán quả có được 19 đổng lực là: tiếu sinh, 8 đại 
tế, 9 tố đáo đại, tâm Tứ quả. 

7- Mỗi bậc Thánh Đạo đều có 1 tâm đồng lực duy nhất là 
tâm Đạo tương ứng. 

PUC: Có bao nhiêu maranasannavithi thuộc ngũ môn và ý 
môn? 

VỊS: a- Có cả thảy 20 tâm lộ 
pancadvaramaranasannavitthi. _Cakkhudvaramaranasannavithi 
có 4 trường hợp: 

- Đổng lực, na cảnh, hữu phần, tử tâm. 

- Đổng lực, hữu phân, tử tâm. 

- Đổng lực, tử tâm. 

Bốn tâm lộ ngũ môn còn lại, mỗi thứ cũng có 4 trường hợp 
như vậy, nên ta nói: Có tất cả 20 tâm lộ cận tử ngũ môn (5 tâm lộ 
ngũ môn nhân với 4 trường hợp). 

Chú ý: Bậc Tam quả và Tứ quả không bao giờ mệnh chung 
bằng tâm lộ cận tử ngũ môn. 

b- Manodvaramaranäsannavithi được phân ra hai trường 
hợp lớn: 

- Của phàm phu và Thánh hữu học. 

- Của bậc A La Hán. 


Tâm lộ cận tử của phàm phu và Thánh hữu học lại được 
chia ra 4 trường hợp nhỏ: 


- Đổng lực, na cảnh, hữu phần, tử tâm. 
66 


- Đổng lực, na cảnh, tử tâm. 
- Đổng lực, hữu phân, tử tâm. 
- Đổng lực, tử tâm. 


Z2 Z 


Chú ý: Trong lộ tâm cận tử ngũ môn và tâm lộ cận tử ý 
môn đúng ra cũng có trường hợp có hữu phần khách, nhưng không 
cần thiết phải kể ra ở đây. 

Tâm lộ cận tử ý môn của vị A La Hán được chia thành 2 
trường hợp lớn: Tâm viên tịch sanh kế tục một loạt đổng lực dục 
giới và viên tịch sanh kế tục một loạt đổng lực kiên cố. 


Trường hợp thứ nhất được gọi là tâm lộ viên tịch 
(parinibbanavithi) thông thường, trường hợp thứ hai được gọi là 
tâm lộ viên tịch đặc biệt. Có tất cả 4 tâm lộ viên tịch thông 
thường: 


- Đổng lực, na cảnh, hữu phần, tử tâm. 

- Đổng lực, na cảnh, tử tâm. 

- Đổng lực, hữu phân, tử tâm. 

- Đổng lực, tử tâm. 

Có cả thảy 4 tâm lộ viên tịch đặc biệt: 

- J]hãnasamanantaravithi (lộ viên tịch liên thiển). 


- Paccavekkhanasamanantaravithi (lộ viên tịch liên phản 
kháng). 


- JIvitasamasisivithi (lộ viên tịch chí mạng). 
Minh giải: 
1- Có tất cả 36 tâm lộ viên tịch liên thiển. Muốn có được 


con số 36 đó, trước hết ta phải lấy 2 trường hợp viên tịch sau đây: 


67 


- Tâm thiền - tâm tử. 
- Tâm thiền - hữu phần - tâm tử. 


Đem nhân với 9 tố đáo đại thành ra 18, ta lại lấy 18 này 
nhân với 2 hạng độn căn và lợi căn thì sẽ có ngay 36 tâm lộ viên 
tịch liên thiên. 

2- Tâm lộ viên tịch liên phẩn kháng có cả thầy 48 và tất cả 
cũng dựa trên 2 cách viên tịch: Đổng lực - tử và Đổng lực - hữu 
phần - tử. 

Muốn biết sở do của con số 48 trên đây, trước hết ta phải 
hiểu 2 cách viên tịch vừa nêu luôn khởi lên trong lúc phản kháng 
chi thiển, do đó: 

- Có 10 tâm lộ viên tịch liên phẩn kháng sanh kế tục sơ 
thiền tố. 

- Có 8 tâm lộ viên tịch liên phản kháng sanh kế tục Nhị 
thiền tố. 

- Có 6 tâm lộ viên tịch liên phản kháng sanh kế tục Tam 
thiền tố. 

- Có 4 tâm lộ viên tịch liên phản kháng sanh kế tục Tứ 
thiền tố. 

- Có 20 tâm lộ viên tịch liên phản kháng sanh kế tục Ngũ 
thiền tố. 

Cộng tất cả lại ta có được 48 tâm lộ viên tịch liên phản 
kháng. 

3- Chỉ có 4 tâm lộ viên tịch liên thông thôi, tức là ta lấy 2 
hạng độn căn và lợi căn đem nhân với 2 cách viên tịch sau đây: 
Thông tố - tử tâm và Thông tố - hữu phần - tử tâm. 


68 


4- Tâm lộ viên tịch chí mạng có tất cả 22 được phân thành 
4 trường hợp: 

- Quán xét Đạo, Quả, Níp Bàn rỗi viên tịch theo mô thức 
"đồng lực nối liền tử tâm". 

- Quán xét Đạo, Quả, Níp Bàn rồi hữu phần sanh lên, sau 
đó mới viên tịch. Đây là mô thức "đổng lực nối liền tử tâm". 

Hai mô thức viên tịch này chỉ có 2 tâm lộ thôi. 

- Quán xét 10 phiền não đã diệt rồi viên tịch, đây là mô 
thức "đổng lực nối liền tử tâm". Mô thức này có 10 tâm lộ. 

Trong 22 tâm lộ viên tịch chí mạng này, 2 tâm lộ đầu chắc 
chấn phải khởi lên nơi vị đắc đạo chí mạng 
(jvitasamasisIpuggala), dĩ nhiên chỉ 1 trong 2 thôi. Còn 20 tâm lộ 
sau thì bất định. 


Vậy tổng kết lại, có tất cả 138 tâm lộ cận tử: 
- 20 tâm lộ cận tử ngũ môn. 


- 4 tâm lộ cận tử ý môn của phàm nhân và 3 Thánh hữu 
học. 


- 4 tâm lộ viên tịch thông thường. 
- 110 tâm lộ viên tịch đặc biệt. 


PUC: Có bao giờ đồng lực dục giới và đổng lực kiên cố lại 
sanh chung trong một tâm lộ hay không? Trường hợp nào? Và 
trong lúc sanh chung trong một tâm lộ như vậy, cảnh sở tri của 2 
thứ đồng lực có khác nhau hay không? Hãy giải rõ? 


VIS: Đổng lực dục giới và đổng lực kiên cố sanh chung 
nhau qua các tâm lộ sau đây: Adikammanikajhãnavithi, 
jhanasamapattivithi, padakajhanavtthi, abhiñfñavithi, 
maggavithi, phalasamapattivithi, nirodhasamapattivithi. Và 


69 


trong những lúc sinh chung một tâm lộ như vậy, đôi khi cảnh sở tri 
của 2 thứ đồng lực khác nhau, đôi khi cũng giống nhau, hoặc có 
lúc cảnh sở tri của 2 thứ đổng lực vừa khác nhau mà cũng vừa 
giống nhau dù chỉ trong 1 tâm lộ. Sau đây sẽ chứng minh từng 
trường hợp: 


1- Tương ngộ nhưng cảnh sở tri bất đồng: 


Tuy cùng gặp nhau trong một tâm lộ phalasamäpattivithi, 
nhưng các đổng lực dục giới thì biết cảnh danh sắc hữu vi, còn các 
đổng lực kiên cố thì biết cảnh vô vi pháp. 


2- Tương ngộ mà cảnh sở tri cũng tương đồng: 


Trong các tâm lộ sau đây: đổng lực dục giới và đổng lực 
kiên cố đều cùng biết một thứ cảnh như nhau về cả chế định lẫn 
chân đế: ädikammikajhaanavithi, samãjhãnavithi, 


.~^~— 


3- Tương ngộ mà cảnh sở tri vừa bất đồng cũng vừa tương 
đồng: 


Trong tâm lộ đắc đạo (maggavithi), các tâm: chuẩn bị, cận 
hành, thuận thứ thì biết cảnh hữu vi pháp, còn chuyển tộc, dũ tịnh, 
Đạo, Tâm quả thì biết cảnh vô vi pháp. 


Z2 “Z 


Chú ý: Tâm Tam Quả, Tứ Quả mà xuất hiện sau khi vừa 
xả thiển diệt tuy có cảnh sở tri khác với tâm bất thiện, thiện hiệp 
thế, đổng lực tố nhưng điều đó không có can hệ øì, bởi lúc ấy là 
thời điểm mới xuất khỏi thiển diệt. 

PUC: Các Ngài A Xà Lê uyên thâm về tâm pháp, bảo 
rằng: "Theo quy luật tâm khách quan (viIthicitta) phải nhờ khai ý 
môn tiến dẫn cảnh sở tri đến, chúng mới có thể sanh lên để tri 
nhận, bằng không thì chẳng sanh lên được". Điều này có đúng với 


70 


mọi trường hợp hay không? Hãy giải thích. Đồng thời hãy dịch 
câu kệ sau đây: 


Niravajjam katham cittam Hoti na-tam hi sammatam 
Niyamo na vinävajja Nirodha phaladassana 


VIS: Câu nói trên của chư vị A Xà Lê không phải đem áp 
dụng vào chỗ nào cũng được, nó chỉ đúng trong trường hợp các 
tâm lộ ngũ môn và Kãmajavanamanodvãravithi (lộ ý đổng lực 
dục giới ) mà không có hữu phần khách. Khi nói như vậy, các 
Ngài muốn chỉ 2 trường hợp đó thôi. Bởi vì đối với các tâm lộ ngũ 
môn và tâm lộ ý môn - đổng lực dục giới có hữu phần khách, tâm 
khách quan tự động khởi lên mà chẳng cần tới sự giúp đỡ của khai 
ý môn. Những tâm sau đây cũng thế, cũng không cân tới khai ý 
môn: chuyển tộc, dũ tịnh trong lộ đắc Đạo, tâm quả trong lộ nhập 
Quả định, Tam Quả và Tứ Quả trong thời điểm vừa xuất khỏi 
Thiền diệt. 

Sau đây là lời dịch cho câu kệ päÏi trên: Các tâm khách 
quan có thể nào xuất hiện mà không cần tới khai ý môn hay 
không? Có phải các Ngài A Xà Lê tiền bối đã chẳng nói gì tới 
trường hợp tâm khách quan bất cần khai ý môn mà vẫn có thể 
sanh lên? Ta phải nói rằng không có một cơ sở nào để xác quyết 
cả, bởi điều hiển nhiên mà ai cũng thấy, đó là trường hợp hai tâm 
Tam Quả, Tứ Quả xuất hiện khi vừa xuất thiển Diệt, chúng có cần 
tới khai ý môn đâu nào. 

PUC: Hãy dịch nghĩa hai bài kệ pAli sau đây: 

I- Kame javanasattalam Bananam niyame sati 

Vibhute timahante ca Tadarammanamiritam 

2- Sattakkhattum parittäni Maggabhiñña sakim matã 


Avasesani labbhanti Javanani bahunipi 


7I 


VIS: Ở câu kệ thứ nhất, ta phải hiểu rằng một khi hội đủ 
ba tiêu chuẩn liên hệ Kãmabhũmi: đổng lực, chúng sanh và cảnh, 
thì cảnh rất rõ, cảnh rất lớn và na cảnh mới xuất hiện được. 


Ở câu kệ thứ hai ta phải hiểu rằng: Đổng lực dục giới sanh 
lên nhiều lắm là 7 sát na, tâm Đạo và tâm Thông chỉ có thể xuất 
hiện qua 1 sát na, các đổng lực còn lại là tâm thiển và tâm quả 
siêu thế thì có thể hiện khởi qua thật nhiều sát na. 


PUC: Có cả thảy bao nhiêu tâm khách quan (Vithicitta) và 
tâm chủ quan (Vithimuttacitta)? Hãy kể rõ và phân định chúng 
theo Người, Cõi? 


VIS: Có tất cả 80 tâm khách quan: 54 tâm dục giới, 9 thiện 
đáo đại, 9 tố đáo đại, 8 tâm siêu thế. Còn tâm chủ quan thì chỉ có 
19 thôi: 2 tâm suy đạc xả thọ, 8 tâm đại quả và 9 quả đáo đại, 
không có một thứ tâm nào nữa ngoài hai thứ tâm này và điều nên 
nhớ rằng: 2 tâm quan sát (suy đạc) xả thọ cùng 8 tâm đại quả vừa 
được kể là tâm khách quan mà cũng vừa được xem là tâm chủ 
quan. 

Nói trên Cõi thì ở II cõi dục giới có đủ cả 80 tâm khách 
quan. Ở 15 cõi sắc giới (trừ vô tưởng) có được 64 tâm khách quan 
là: 38 tâm dục giới (trừ 2 tâm sân, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, 8 
đại quả), 9 thiện đáo đại, 9 tố đáo đại và 8 tâm siêu thế. 


Ở 4 cõi vô sắc có được 42 tâm khách quan là: 10 tâm bất 
thiện (trừ 2 sân), khai ý môn, 8 đại thiện, 8 đại tố, 4 thiện vô sắc, 
4 tố vô sắc và 7 tâm siêu thế (trừ sơ đạo). 


- Người khổ có được 37 tâm khách quan là: 12 tâm bất 
thiện, 8 đại thiện, 17 tâm vô nhân (trừ sinh tiếu). 


- Người lạc vô nhân và người nhị nhân có được 4l tâm 
khách quan là: 12 tâm bất thiện, 17 tâm vô nhân (trừ tiếu sinh), § 
đại thiện và 4 tâm đại quả bất tương ưng. 

72 


- Người tam nhân có được 54 tâm khách quan: 12 tâm bất 
thiện, 17 tâm vô nhân (trừ sinh tiếu), § tâm đại thiện, 8 tâm đại 
quả, 9 thiện đáo đại. 


- Bậc Dự Lưu và bậc Nhất Lai có được 50 tâm khách quan: 
7 tâm bất thiện (trừ 4 tham tương ưng kiến, si hoài nghi), 17 tâm 
vô nhân (trừ sinh tiếu), 8 đại thiện, 8 đại quả, 9 thiện đáo đại, tâm 
Sơ quả (nếu là bậc Nhất lai). 


- Bậc Bất Lai có được 48 tâm khách quan: 4 tâm tham ly tà 
kiến, si phóng dật, 17 tâm vô nhân (trừ tiếu sinh), 8 đại thiện, 8 
đại quả, 9 thiện đáo đại, tâm Tam quả. 


- Bậc A La Hán có được 44 tâm khách quan là: I8 tâm vô 
nhân, 8 đại tố, § đại quả, 9 tố đáo đại, tâm Tứ quả. 


- Bốn người Đạo, mỗi người chỉ có một tâm khách quan 
duy nhất là tâm Đạo tương ứng với mỗi tầng Thánh vức. 


Bây giờ nói qua tâm chủ quan, có tất cả là 19 tâm và 
chúng phân bố theo Người, Cõi như sau. Trước hết nói qua Người: 


- Người khổ có được I tâm chủ quan duy nhất, đó là tâm 
suy đạc xả thọ quả bất thiện. 


- Người lạc vô nhân có được 1 tâm chủ quan duy nhất, đó 
là tâm suy đạc xả thọ quả bất thiện. 


- Người nhị nhân có được 4 tâm chủ quan là: 4 đại quả ly 
trí nhưng nên nhớ rằng mỗi người chỉ có thể có 1 trong 4 tâm đó 
thôi. 

- Người Tam nhân và Thánh quả trong cõi dục có được 4 
tâm chủ quan tức là 1 trong 4 tâm đại quả tương ưng trí. 

- Người tam nhân và 4 người quả ở 15 cõi sắc giới hữu 
tưởng, có được 5 tâm chủ quan tức là mỗi người có được 1 trong 5 
tâm quả sắc giới. 

73 


- Người tam nhân và 4 người quả ở cõi Vô sắc giới có được 
4 tâm chủ quan tức là mỗi người cũng có I trong 4 tâm quả vô sắc 
SIỚI. 

Tâm chủ quan phân bố theo các cõi: 


- Bốn đọa xứ (ApäyabhũmI) chỉ có được I tâm chủ quan là 
là tâm suy đạc xả thọ quả bất thiện. 


- Cõi người và cõi Tứ thiên vương có được 9 tâm chủ quan 
gọi là: suy đạc xả thọ quả thiện, 8 tâm đại quả. 


- Năm tầng dục thiền trên có được 8 tâm chủ quan là § đại 


quả. 
- Tầng Sơ thiền chỉ có 1 tâm chủ quan là tâm quả sơ thiền. 


- Tầng Nhị thiển có được 2 tâm chủ quan là tâm quả nhị 
thiển và tâm quả tam thiền. 


- Tầng Tam thiển chỉ có I tâm chủ quan duy nhất là tâm 
quả tứ thiền. 

- Tầng Tứ thiền (trừ vô tưởng) chỉ có I tâm chủ quan là 
tâm quả ngũ thiển sắc giới. 

- Ở 4 cõi vô sắc, mỗi cõi cũng chỉ có 1 tâm chủ quan tương 
ứng với tầng thiển của mình. 

PUC: Hãy dịch 2 câu kệ dưới đây: 

I- Asekkhanam catucatta Lise sakkhãnamuddise 

Cha-paññasaävasesanam Catupaññ3sa sambhãva 

2- Asiti vithicittani Kame rupe yatharaham 

Catusatthi tatharupe Dvecattalisa labbhare 


74 


VIS: I- Bậc Thánh vô học (La Hán) có nhiều lắm là 44 
tâm khách quan, chư Thánh hữu học có tối đa là 56 tâm khách 
quan, tất cả phàm phu còn lại có tối đa là 54 tâm khách quan. 

2- Ở 11 cõi dục giới có được 80 tâm khách quan, dĩ nhiên 
là phải được phân bố tương ứng với từng hạng người. 

- Ở 15 cõi sắc giới hữu tưởng có cả thẩy 64 tâm khách 
quan, dĩ nhiên cũng được phân bố tương ứng. 

- Ở4 cõi Vô sắc giới có tất cả 42 tâm khách quan và cũng 
được phân bố tương ứng. 

PUC: Hãy kể rõ tâm nào có thể sanh khởi ở các hạng 
người sau đây: Người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, 
người tam nhân ở cõi dục giới - không có đắc thiển, người tam 
nhân ở cõi sắc giới không có đắc thiển, người tam nhân ở cõi dục 
giới và có chứng thiền, người tam nhân ở cõi sắc giới và có chứng 
thiển, người tam nhân ở cõi vô sắc không có chứng thiền, người 
tam nhân ở cõi vô sắc và có chứng thiền. 

VIS: I- Người khổ có được 37 tâm: 12 tâm bất thiện, 17 
tâm vô nhân (trừ tiếu sinh), § đại thiện. 

2- Người lạc vô nhân và người nhị nhân có được 4I tâm là: 
12 tâm bất thiện, 17 tâm vô nhân (trừ sinh tiếu), 8 đại thiện, 4 đại 
quả ly trí. 

3- Người tam nhân vô thiển ở cõi dục giới có được 45 tâm 
là: 54 tâm dục giới trừ ra tiếu sinh và 8 đại tố. 

4- Người tam nhân vô thiền ở cõi sắc giới có được 30 tâm 
là: 10 bất thiện (trừ 2 sân), I1 vô nhân (trừ tỷ, thiệt, thân thức, 
tiếu sinh), 8 đại thiện và 1 quả Sắc giới nào đó tương ứng với cõi 
đang Ở. 


75 


5- Người tam nhân hữu thiển ở cõi dục giới có được 54 tâm 
là: 45 tâm dục giới (ngoài ra tiếu sinh và § đại tố) và 9 thiện đáo 
đại. 

6- Người tam nhân hữu thiền ở cõi sắc giới có được 39 tâm 
là: 30 tâm căn bản và 9 thiện đáo đại. 

7- Người tam nhân vô thiển ở cõi vô sắc giới có được 20 
tâm là: 10 tâm bất thiện (trừ 2 sân), khai ý môn, 8 đại thiện và 1 
tâm quả vô sắc giới nào đó tương ứng. 

8- Người tam nhân hữu thiển ở cõi vô sắc giới có được 24 
tâm, nếu tính tổng quát. Còn nết tính chính xác thì chỉ có 21 tâm, 
tức là 21 tâm căn bản cộng với một tâm thiền đổng lực nào đó 
tương ứng. 

PUC: Có bao nhiêu tâm lộ viên tịch bằng đổng lực dục 
giới? Hãy giải rõ 4 trường hợp sau đây: Jhãnasamanantaravithi, 
paccavekkhanasamanantaravithi,  abhiññasamannantaravithi, 
jvitasamasisivithi. 


VIS: Có tất cả 4 tâm lộ viên tịch bằng đổng lực dục giới: 
- Đổng lực, na cảnh, hữu phần, tử tâm. 

- Đổng lực, na cảnh, tử tâm. 

- Đổng lực, hữu phân, tử tâm. 

- Đổng lực, tử tâm. 

Sau đây sẽ giải rõ 4 trường hợp viên tịch đặc biệt: 

A- Jhãnasamanantaravithi 


Nếu muốn viên tịch bằng cách này thì trước hết vị A La 

Hán phải nhập thiền định (Jh.S) để làm chỉ tịnh các khổ thọ trong 

cơ thể. Tâm lộ nhập thiển định này diễn ra như sau: rúng động, 

dứt dòng, khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc 
76 


(4 sát na này do một đại tố nào đó lần lượt đóng vai), sau chuyển 
tộc thì 1 trong 9 đại tố sẽ khởi lên để bắt cảnh án xứ (như kasina 
chẳng hạn). Tâm tố này sẽ xuất hiện qua ít hay nhiều sát na tùy 
theo ý muốn của đương sự. Tâm tử sẽ kế tục sát na đổng lực cuối 
cùng, không qua một hữu phần trung gian nào cả. 


B- Abhiññãsamannantaravithi 


Muốn hóa hiện thần lực trước khi viên tịch thì vị A La Hán 
nhập thiển cơ rồi xuất ra, chú nguyện thứ phép lạ mà mình muốn 
thị hiện rồi lại nhập vào thiển cơ bận nhì. Khi vừa xuất khỏi thiền 
tiến như sau: rúng động, dứt dòng, khai ý môn, chuẩn bị, cận 
hành, thuận thứ, chuyển tộc, thông tố (1 sát na duy nhất). Khi tâm 
thông tố hiện khởi thì phép lạ nào mà mình đã ước nguyện sẽ hiển 
hiện tức khắc. Sau khi tâm thông tố vừa diệt xong thì tâm tử sẽ lập 
tức kế tục hoặc là có một hữu phần xen vào giữa thông tố và tử. 
Vậy trong trường hợp này, viên tịch liên thông có đến hai mô thức 
viên tịch: Đổng lực nối liền tâm hoặc giữa đồng lực (thông tố) và 
tâm tử có hữu phần xen vào. 


C- Paccavekkhanasamanantaravithi 


Nếu muốn viên tịch bằng cách này, trước hết vị La Hán 
phải nhập thiển định (Jhãnasamäãpatti) để làm tịnh chỉ các cảm 
thọ đau đớn trong thân thể. Tâm lộ nhập thiền định này diễn tiến 
như sau: rúng động, dứt dòng, khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, 
thuận thứ, chuyển tộc, thiển tố — giai đoạn này do 1 trong 9 đáo 
đại đảm nhiệm, tâm thiển này cứ sinh diệt liên tục, ít nhiều tùy 
theo ý muốn của đương sự. Vừa chấm dứt tâm lộ nhập thiền định 
xong thì tâm lộ phản kháng lập tức khởi lên để quán xét chỉ thiển, 
tâm lộ phản kháng này sẽ tái hiện hàng trăm hàng ngàn bận một 
cách thích ứng, rồi diệt đi, tâm tử sanh kế tục đổng lực phản 


T7 


kháng (paccavekkhanajana) cuối cùng hoặc là có hữu phần xen 
vào giữa. 
D- Jivitasamasisivithi 


Đối với vị A Na Hàm tranh thủ chứng đạt Tứ quả trong giờ 
phút lâm chung, tâm lộ đắc đạo lúc ấy được gọi là tâm lộ đắc đạo 
chí mạng, diễn tiến như sau: rúng động, dứt dòng, khai ý môn, 
chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, dũ tịnh (4 sát na này do một đại 
thiện tương ưng trí nào đó lần lượt đóng vai) kế tục đã tịnh là 1 sát 
na Tứ Đạo, rồi 2 sát na Tứ Quả. Khi tâm Tứ quả thứ hai vừa diệt 
xong thì tâm lộ phản kháng liền khởi lên để quán xét Đạo, Quả, 
Níp Bàn cùng phiền não đã diệt. Tâm lộ phản kháng này cứ tái 
diễn hàng trăm hàng ngàn lần một cách tương ứng. Lúc tâm đổng 
lực phản kháng (Pac. Javana) cuối cùng vừa diệt mất thì tâm tử 
sanh lên kế tục tức khắc hoặc là sau khi hữu phần xen vào, tâm tử 
mới sanh lên. 


Ta nên nhớ, không phải chỉ có vị A Na Hàm mới có lộ đắc 
đạo chí mạng mà đối với phàm tam nhân và bậc Dự Lưu cũng có 
tâm lộ đắc đạo chí mạng. Trong trường hợp đắc đạo chí mạng của 
phàm tam nhân thì quy trình đó được diễn ra với 4 tâm lộ đắc đạo 
liên tục cùng với mỗi tâm lộ phản kháng tương ứng, sau đó tâm tử 
mới khởi lên. Còn trong trường hợp của vị Dự Lưu thì sau khi trải 
qua 3 tâm lộ đắc đạo cao cùng 3 loại tâm lộ phản kháng tương 
ứng, tâm tử sẽ xuất hiện. Còn như đương sự đắc đạo chí mạng là 
một vị Nhất lai thì chỉ trải qua 2 tâm lộ đắc đạo bậc cao cùng 2 
loại tâm lộ phản kháng tương ứng. 

PUC: Hãy giải thích nghĩa 4 trường hợp viên tịch đặc biệt 
hay còn gọi là những trường hợp viên tịch bằng đổng lực kiên cố. 
Hãy cho biết 4 trường hợp đó có thể xảy ra ở cõi nào? Và tại sao 
cảnh sở trí của các tâm lộ viên tịch đó lại không là 


78 


kammarammana, kammanimittaarammana, 
gatinimittaãrammana? 


VIS: Trước hết ta phải hiểu rõ ý nghĩa của 4 tâm lộ viên 
tịch đặc biệt: 


1- J]hãnasamanantaravithï là tâm lộ viên tịch nối liền một 
cách trực tiếp với lộ nhập thiển, mà không có một tâm khách quan 
nào khác xen vào giữa. 


2- Paccavekkhanasamanantaravithi là tâm lộ viên tịch 
nối liền các đổng lực phản kháng chỉ thiển mà không bị một tâm 
khách quan nào xen vào giữa. 


3- Abhiññãsamannantaravithï là tâm lộ viên tịch nối liền 
trực tiếp với tâm thông mà không bị một tâm khách quan nào xen 
vào giữa. 

4- J]witasamasisivithï là tâm lộ viên tịch gắn liền với lộ 
đắc chứng Tứ Đạo mà không bị một tâm khách quan nào xen vào 
giữa. 

Để nắm rõ ý nghĩa của thuật ngữ JIVitasamasisï ta phải 
hiểu rằng ngũ uẩn này có hai cái đầu: 

I- Vattasisa: Chỉ cho tâm sở mạng quyển và sắc mạng 
quyên chúng là đầu của luân hồi khổ. 


2- Kilesasisa: Chỉ cho tâm sở si, nó là cái đầu của tất cả 
phiền não. 

Khi nào tâm sở mạng quyền và sắc mạng quyển chưa biến 
diệt hẳn thì khi đó các chúng sanh vẫn chưa được gọi là mệnh 
chung, cho đến lúc nào đó cả hai thứ mạng quyển này thật sự 
không còn nữa thì khi ấy các chúng sanh được xem như đã chết. 
Do đó danh mạng quyền và sắc mạng quyền được gọi là Vattasisa 
“cái đầu của khổ luân hồi”. 


79 


Ngày nào tâm sở sĩ chưa thật sự vắng mặt thì ngày đó các 
phiền não vẫn chưa được xem là đã tuyệt căn. Mãi cho tới khi nào 
tâm sở si được đoạn trừ hẳn hoi thì lúc đó mới có thể nói rằng các 
phiền não đã hoàn toàn vỡ mầm. 

Người đắc đạo chí mạng (J]Witasamasisl) là người biết 
tranh thủ giây phút ngắn ngủi trong thời điểm hấp hối của mình, 
để triển khai tâm lý yếm ly tam giới, tu tập 4 niệm xứ và chứng 
đạt lần lượt 4 tầng Thánh Quả hay nói chung là có chứng được Tứ 
Quả trong giây phút chớp nhoáng ấy để vattasisa và kilesasisa 
cùng lúc bể tan, khi tâm lộ chứng đắc Tứ Quả vừa xong. Như các 
Ngài giải từ thuật ngữ JIvitasamasISĩ như sau: 


đắc đạo chí mạng là người chấm dứt vô minh thù cùng lúc với 2 
thứ mạng quyển). 


Ta nên biết rằng tuy nói là phiền não cùng 2 thứ mạng 
quyền chấm dứt đồng thời nhưng không phải dựa vào đó mà hiểu 
rằng chúng đồng diệt trong một sát na tâm bởi vì kế tục tâm lộ 
chứng đắc Tứ Đạo, còn có tâm lộ phản kháng, mà tâm lộ này thì 
tái hiện rất nhiều lần, sau đó mới đến tâm tử, thời điểm chấm dứt 
của 2 thứ mạng quyền. Phân tích cặn kẽ như thế thì rõ ràng là hai 
“cái đầu” không cùng diệt mất trong một lúc như danh từ đã gọi 
(JvitasamasiSI) nhưng nếu nói trên phương diện thời gian thông 
thường (Vvel8) không y cứ vào thời gian chân đế (khana hay sát na) 
thì gọi thế cũng đúng không có gì sai cả. 


Bốn tâm lộ viên tịch đặc biệt có thể xảy ra ở các cõi như 
SaU: 


- Tâm lộ viên tịch liên thiền, liên phản kháng sanh được ở 
7 cõi vui dục giới, 15 cõi sắc giới (trừ vô tưởng), 4 cõi vô sắc. 


80 


- Tâm lộ viên tịch liên thông có thể sanh được ở 7 cõi vui 
dục giới và 15 cõi sắc giới (trừ vô tưởng). 

- Tâm lộ đắc đạo chí mạng có thể sanh khởi ở 7 cõi vui dục 
IỚI. 

Sở dĩ cảnh sở tri của 4 tâm lộ viên tịch này không phải là 1 
trong 3 cảnh chủ quan vì lý do là trong tâm vị La Hán không còn 
cái gì là thiện hay bất thiện nữa. 

Chú ý: Tâm lộ viên tịch liên thông không thể sinh khởi ở 4 
cõi vô sắc, là do chư Phạm thiên ở đó không có tâm ngũ thiền sắc 
giới, phương tiện cơ bản cho việc hóa thông. Và sở dĩ tâm lộ đắc 
đạo chí mạng không thể có ở các tầng phạm thiên giới là vì trên 
đó không có cái chết đau đớn, thậm chí không có sự buôn đau 
trong tư tưởng (cetasikadukkhavedan8). 


PUC: Từ abhiññã (thông hay thắng trí) trong liên từ 
abhiññãsamanantaravithï ám chỉ cho loại thần thông nào? Hãy 
cho biết đối với hài nhi trong bụng mẹ có được bao nhiêu tâm lộ? 
Hãy kể rõ? 

VỊIS: Chữ “thông” trong thuật ngữ “tâm lộ viên tịch liên 
thông” ám chỉ cho biến hóa thông (iddhividha). 

Hài nhi trong bụng mẹ có thể có được 4 tâm lộ sau đây: 
tâm lộ nhĩ môn, tâm lộ thiệt môn, tâm lộ thân môn và tâm lộ ý 
môn. Sở dĩ không có 2 tâm lộ nhãn môn và tỷ môn là vì đứa hài 
nhi lúc này chưa thể mở mắt và cũng chưa biết thở bằng mũi. 

PUC: Người nào, cõi nào mới có thể nhập thiển diệt? 
Trong lúc đang nhập như vậy có thể vì một tai nạn nào mệnh 
chung hay không? 

VIS: Chỉ có bậc Tam Quả và Tứ Quả đã viên đắc toàn bộ 
các tầng thiền đáo đại (có cả thấy 9 tầng) mới có thể nhập thiển 


81 


diệt, và điều bắt buộc là hai bậc Thánh này phải là người ở cõi 
dục giới cùng 15 cõi sắc giới (trừ vô tưởng thiên). Trong lúc đang 
nhập thiển diệt, không một tai nạn rủi ro nào có thể xảy đến để 
làm chết đương sự, đó là nhờ năng lực của samädhivipphãra- 
iddhi (uy lực đặc biệt trong lúc nhập thiền diệt). 


PUC: Hãy giải thích 4 tiền sự trước khi nhập thiển diệt: 
Nanabaddhavikopana, sanghapatinanana, satthupakkosana, 
addhãnapariccheda. Đồng thời hãy cho biết điều nào trong 4 
điều trên là quan trọng nhất đối với một vị nhập thiển Diệt ở cõi 
dục giới và sắc giới. 

VIS: Ta phải hiểu 4 tiên quyết sự ấy như sau: 


I- Nanabaddha-avikopana: Việc chú nguyện cho các vật 
dụng (parikkhara) ngoại thân của mình không vì một sự rủi ro nào 
mà hư hao, mất mát. 


2- Sañghapatinänana: Việc chú nguyện cho tự xuất khỏi 
thiển Diệt khi Chư Tăng muốn triệu tập. 


3- Satthupakkosana: Việc chú nguyện cho tự xuất khỏi 
thiển Diệt khi bậc Đạo Sư muốn gặp mặt. 


4- Addhãnapariccheda: Ấn định thời giờ, nghĩa là muốn 
nhập thiển Diệt trước hết phải quán xét thêm cõi tuổi thọ của 
mình có thể kéo dài đến bao lâu nữa, tức là còn sống được tới 
đâu? 

Đối với đương sự nhập thiển định ở cõi dục giới thì điều 
thứ tư này là quan trọng nhất, không thể bỏ qua. Còn đối với 3 
điều trên thì có thể không quan tâm đến cũng được. Bởi vì, cho dù 
đương sự có chú nguyện hay không, các vật dụng ngoại thân trong 
mình cũng không thể vì một lý do gì mà hư hao, mất mát. Cho dù 
đương sự có vô tâm đến mấy đi nữa, một khi Đức Phật hoặc Chư 
Tăng muốn gặp mặt thì cứ cử một vị sứ giả đến đứng vừa tầm 

82 


nghe của đương sự, rồi bảo rằng: “Thưa tôn giả, Chư Tăng (hay 
bậc Đạo Sư) muốn gặp mặt, xin Ngài hãy lập tức xuất khỏi thiển 
Diệt bây giờ đi ạ!”. Chỉ nên cần có vậy là vị đang nhập thiển Diệt 
ấy tự nhiên xẳ định ngay tức khắc. 

Còn đối với vị phạm thiên ở cõi sắc giới, không có điều 
nào trong bốn điều này là quan trọng cả, nếu phải làm một việc 
thì các vị ấy chỉ quán xét tuổi thọ của mình thôi. 

PUC: Hãy cho biết: 


2 


Ở người? 


⁄ ` ⁄ 


- Tâm nào có ở chó mà không có 

- Tâm nào có ở người mà không có ở chó? 

- Tâm nào có thể có ở cả chó lẫn người? 

- Tâm nào không thể có ở người và chó? 

- Tâm nào có ở phạm thiên sắc giới mà lại không có ở 
phạm thiên vô sắc giới? 

- Tâm nào có ở phạm thiên vô sắc giới mà lại không có ở 
phạm thiên sắc giới? 

- Tâm nào có thể ở cả hai? 

- Tâm nào không thể ở cả hai hạng phạm thiên? 

VỊS: 

- Không có tâm nào dành riêng cho chó cả. 

- Tâm có thể có ở người mà không thể có ở chó, có 43 là: 
tâm tiếu sinh, 8 đại quả, § đại tố, 9 thiện đáo đại, 9 tố đáo đại, 8 
tâm siêu thế. 

- Có cả thảy 37 tâm có thể sanh khởi ở cả chó lẫn người: 
12 tâm bất thiện, 17 tâm vô nhân (trừ sinh tiếu), 8 đại thiện. 


83 


- Có § tâm không thể có ở cả chó lẫn người là 9 tâm quả 
đáo đại. 

- Có 27 tâm chỉ có ở phạm thiên sắc giới mà không có ở 
phạm thiên vô sắc giới: II tâm vô nhân (trừ 3 cặp ngũ song thức 
sau và sinh tiếu), 15 tâm sắc giới, tâm Sơ đạo. 


- Có 4 tâm chỉ sanh ở phạm thiên vô sắc giới mà không thể 
sanh ở phạm thiên sắc giới, đó là 4 tâm quả vô sắc. 


- Có 42 tâm có thể sanh khởi ở cả hai bậc phạm thiên sắc 
giới và phạm thiên vô sắc giới: 10 bất thiện (trừ 2 sân), khai ý 
môn, § đại thiện, 8 đại tố, 4 thiện vô sắc, 4 tố vô sắc, 7 tâm siêu 
thế (trừ sơ đạo). 


- Có 16 tâm không thể sanh ở tất cả chư phạm thiên (cả sắc 
giới lẫn vô sắc): 2 tâm sân, tâm tỷ thức, 2 thiệt thức, 2 thân thức 
và 8 đại quả. 


PUC: Có bao nhiêu tâm lộ ngũ môn và ý môn có thể sanh 
ở các cõi dục giới? Kể ra. Đồng thời hãy cho biết tâm nào có thể 
sanh khởi ở các hạng người sau đây: 


1- Bậc Dự Lưu ở cõi dục giới: vô thiển và hữu thiền. 

2- Bậc Dự Lưu ở cõi sắc giới: vô thiển và hữu thiển. 

3- Bậc Dự Lưu ở cõi vô sắc giới: vô thiển và hữu thiền. 

4- Bậc Nhất lai ở cõi dục giới: vô thiển và hữu thiển. 

5- Bậc Bất lai ở cõi dục giới không có thiền. 

6- Bậc Bất lai hữu thiển ở cõi sắc giới. Thiển ở đây muốn 
nói là thiển sắc giới. 

7- Bậc La Hán hữu thiền ở cõi dục giới và La Hán hữu 


thiển ở cõi vô sắc giới. 


84 


VIS: Có tất cả 68 tâm lộ ngũ môn có thể sanh ở cõi dục 
SIỚI: 

- Có cả thảy 20 tâm lộ tỷ môn, trong đó có 3 lộ biết cảnh 
rất lớn, 4 lộ biết cảnh lớn, 6 lộ biết cảnh nhỏ, 7 lộ biết cảnh rất 
nhỏ. 


- Có cả thầy 20 tâm lộ thiệt môn, trong đó có 3 lộ biết cảnh 
rất lớn, 4 lộ biết cảnh lớn, 6 lộ biết cảnh nhỏ, 7 lộ biết cảnh rất 


k4 


nhỏ. 


- Có cả thấy 20 tâm lộ thân môn: , trong đó có 3 lộ biết 
cảnh rất lớn, 4 lộ biết cảnh lớn, 6 lộ biết cảnh nhỏ, 7 lộ biết cảnh 
rất nhỏ. 


- Có cả thảy 4 tâm lộ nhãn môn: I1 lộ biết cảnh rất lớn chót 
na cảnh, 1 lộ biết cảnh rất lớn chót đổng lực có hữu phần khách, 2 
lộ biết cảnh lớn có hữu phần khách. 


- Có cả thảy 4 tâm lộ nhĩ môn: I lộ biết cảnh rất lớn chót 
na cảnh, 1 lộ biết cảnh rất lớn chót đổng lực có hữu phần khách, 2 
lộ biết cảnh lớn có hữu phần khách. 

Và sau đây là những tâm lộ ý môn có thể sanh khởi ở cõi 
dục giới: 6 lộ biết cảnh rất rõ chót na cảnh, § lộ biết cảnh rất rõ 
chót đổng lực có hữu phần khách, § lộ biết cảnh rõ có hữu phần 
khách, 12 tâm lộ Tadanuvattikamanodvsravithi (lộ ý tùy thuộc lộ 
ngũ) mà bắt nguồn từ tâm lộ tỷ môn, thiệt môn, thân môn, cùng 
tất cả tâm lộ chiêm bao. 


Bây giờ nói qua những tâm có thể sanh ở các hạng người 
sau đây: 


1- Bậc Dự Lưu vô thiển ở cõi dục giới có được 41 tâm là: 7 
tâm bất thiện (trừ 4 tâm tham ly tà kiến và si hoài nghi), 17 tâm 


8 


vô nhân (trừ tiếu sinh), 8 đại quả, 8 đại thiện và tâm Sơ quả. Nếu 
có thiển thì kể thêm 9 thiện đáo đại. 


2- Bậc Dự Lưu vô thiển ở cõi sắc giới có được 26 tâm: 4 
tâm tham bất tương ưng kiến, si phóng dật, I1 tâm vô nhân (trừ 3 
cặp ngũ song thức sau và sinh tiếu), 8 đại thiện, 1 tâm quả sắc giới 
nào đó (tùy cõi) và 1 tâm Sơ quả. Nếu có thiền thì kể thêm 9 thiện 
đáo đại. 


3- Bậc Dự Lưu vô thiền ở cõi vô sắc giới có được 16 tâm: 4 
tham ly tà kiến, si phóng dật, khai ý môn, 8 đại thiện, I tâm quả 
vô sắc nào đó (tùy cõi) và tâm Sơ quả. 

Nếu vị Dự Lưu hữu thiển ở cõi không vô biên xứ chỉ có 
được 20 tâm, tức là lấy 16 tâm trên cộng thêm 4 tâm thiện vô sắc. 
Nếu là Dự Lưu hữu thiển ở cõi thức vô biên xứ thì có được 19 
tâm: 16 tâm trên + 3 tâm thiện vô sắc giới bậc câo. Nếu là Dự 
Lưu hữu thiên ở cõi vô sở hữu xứ thì có được 18 tâm: 16 tâm + 2 
tâm thiện vô sắc bậc cao. Nếu là Dự Lưu hữu thiển ở cõi phi 
tưởng phi phi tưởng xứ thì có được 17 tâm là: 16 tâm + tâm thiện 
phi tưởng phi phi tưởng. 


4- Bậc Nhất lai vô thiền ở cõi dục giới có được 41 tâm như 
đối với trường hợp Dự Lưu vô thiền ở cõi dục giới, chỉ khác là thế 
tâm Nhị quả vào chỗ tâm Sơ quả. Nếu có thiển thì cộng thêm 9 
thiện đáo đại. 

5- Bậc Tam Quả vô thiển ở cõi dục giới có được 39 tâm: 4 
tâm tham ly tà kiến, si phóng dật, 17 tâm vô nhân (trừ tiếu sinh), 8 
đại thiện, 8 đại quả và tâm Tam quả. 

6- Bậc Tam Quả hữu thiển ở cõi sắc giới có được 31 tâm: 4 
tâm tham ly tà kiến, si phóng đật, 11 tâm vô nhân (trừ 3 cặp ngũ 
song thức sau và sinh tiếu), § đại thiện, 5 thiện sắc giới, 1 tâm quả 
sắc giới nào đó (tùy cõi) và tâm Tam Quả. 


86 


7- Bậc La Hán hữu thiển ở cõi dục giới có được 44 tâm: 18 
tâm vô nhân, § đại tố, § tâm đại quả, 9 tố đáo đại, I tâm Tứ quả. 

- Bậc La Hán hữu thiền ở cõi không vô biên xứ có được 15 
tâm: khai ý môn, 8 đại tố, I tâm quả vô sắc nào đó (tùy cõi), tâm 
Tứ quả và 4 tố vô sắc. 

- Bậc La Hán hữu thiển ở cõi thức vô biên xứ có được 14 
tâm: khai ý môn, 8 đại tố, I tâm quả vô sắc nào đó (tùy cõi), tâm 
Tứ quả và 3 tố vô sắc bậc cao. 

- Bậc La Hán hữu thiển ở cõi vô sở hữu xứ có được 13 tâm: 
khai ý môn, § đại tố, I tâm quả vô sắc nào đó (tùy cõi), tâm Tứ 
quả và 2 tâm tố vô sắc bậc cao. 

- Bậc La Hán hữu thiền ở cõi phi tưởng phi phi tưởng. 

PUC: Ở 111 cõi dục có 80 tâm khách quan, ở cõi sắc giới 
hữu tưởng có 64, ở cõi vô sắc có 42. Hãy phân định các tâm khách 
quan này theo từng cõi một cách tương ứng. 

VIS: A- 80 tâm khách quan phân bố trong 11 cõi dục giới 
như sau: 

1- 4 đọa xứ có được 37 tâm khách quan: 12 tâm bất thiện, 
17 tâm vô nhân (trừ tiếu sinh), § đại thiện. 


2- 7 cõi vui dục giới có đủ 80 tâm khách quan. 

B- 64 tâm khách quan phân bố trong 15 cõi sắc giới hữu 
tưởng như sau: 

1- 10 cõi sắc giới phàm hữu tưởng có được cả 64. 

2- 5 cõi tịnh cư có được 54 tâm khách quan, trừ ra 10 tâm: 
4 tâm tham hợp tà kiến, sĩ hoài nghi, 3 tâm đạo hữu học, 2 tâm 
quả thấp. 

C- 42 tâm khách quan phân bố trong 4 cõi vô sắc như sau: 

87 


1- Cõi không vô biên xứ có được cả 42 tâm khách quan. 

2- Cõi thức vô biên xứ có được 40 thôi, trừ thiện và tố 
không vô biên xứ. 

3- Cõi vô sở hữu xứ có được 38 tâm khách quan trừ ra 
thiện và tố thức vô biên xứ. 

4- Cõi phi tưởng phi phi tưởng có được 36 tâm khách quan 
trừ ra thiện, tố thức vô biên xứ. 

4- Cõi phi tưởng phi phi tưởng có được 36 tâm khách quan 
trừ ra 3 thiện, 3 tố vô sắc bậc thấp. 


PUC: Cũng đều là tâm lộ nhập định (samãäpattivithi) tại 
sao 4 đổng lực dục giới trong Phalasamäpattivithï (lộ nhập quả 
định) lại được gọi chung là 4 sát na thuận thứ (anuloma), trong khi 
cũng 4 tâm này mà trong tâm lộ nhập thiển định (J.S) thì được gọi 
bằng 4 cái tên khác nhau: chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển 
tộc? 


VIS: Sở dĩ có sự khác biệt trong vấn đề tên gọi như vậy là 
vì các tâm thiền - bất luận lúc mới chứng hay lúc nhập thiền định - 
đều thuộc về giống thiện (Kusalajãäti) hay giống tố (kriyajãti) 
trong khi các tâm quả siêu thế luôn luôn là giống quả (vipakajäti). 
Mà điều quan trọng cần nhớ là các đổng lực dục giới: chuẩn bị, 
cận hành, thuận thứ, chuyển tộc chỉ khởi lên khi có các đổng lực 
kiên cố cùng giống sẵn sàng sanh kế tục. Và do đó, chính vì ở tâm 
lộ quả định không có được tiêu chuẩn này, nên 4 đổng lực dục 
giới ở đây chỉ được gọi là 4 sát na thuận thứ mà thôi. 


PUC: Hãy giải nghĩa cặn kẽ tại sao lại gọi là tâm chuẩn bị, 
cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, dũ tịnh. Dĩ nhiên, để chính xác 
hơn, hãy trích dẫn các câu giải tự (Vacanatthaviggaha) . 


88 


VIS: 1- Đổng lực dục giới nào làm nhiệm vụ bế trí xếp đặt 
môi trường sanh khởi thuận tiện cho các đổng lực kiên cố như 
Đạo, Quả hay tâm thiển, tâm thông thì đổng lực dục giới ấy được 
gọi là tâm chuẩn bị. Như các Ngài đã giải tự tiếng Parikamma: 

Indriyasamatadihi paritobhägehi appana kriyati sajjlyati 
etenati parikammam. 


(Tâm nào bố trí môi trường sinh khởi cho các tâm kiên cố 
bằng cách làm nhiệm vụ như quân bình hóa các quyền chẳng hạn, 
thì tâm đó được gọi là tâm chuẩn bị vậy). 


Hay giải tự theo cách khác: 
Parikaroti appananam abhisañgharoti parikammam. 


(Tâm đồng lực nào đầu tư vào các tâm kiên cố, giúp chúng 
khởi lên từ tâm ấy chính là chuẩn bị vậy). 

2- Cận hành là tâm đổng lực dục giới khởi lên tại giới 
tuyến của đổng lực kiên cố, như cấc Ngài đã giải tự tiếng 
Upacara: 

Appanäya upeccacaratiti upacäro (Tâm đổng lực dục giới 
nào sanh kế cận với đổng lực kiên cố, tâm ấy được gọi là cận 
hành). 


Samipe caratiti upacäro (Tâm đổng lực dục giới nào sanh 
kế cận với đổng lực kiên cố, tâm ấy được gọi là cận hành). 


3- Thuận thứ là tâm đổng lực dục giới, hợp đồng với đồng 
lực kiên cố trên khía cạnh đào thải pháp đối lập 
(patikkhadhamma hay paccanIikadhamma) như các Ngài đã giải 
thích: 


Paccanikadhammavidhammanena appanaya anukulanti 
anulomam. 


Hay giải thích theo cách khác: 
89 


Pubbaparanam anulometiti anulomam (Tâm nào sanh 
lên để hòa hiệp với cả đổng lực phía trước (parikammajavana) 
lẫn đổng lực phía sau mình (đổng lực kiên cố) tâm ấy được gọi là 
thuận thứ). 


4- Tâm chuyển tộc là đổng lực dục giới sanh lên để chấm 
dứt dục tánh (trong tâm lộ chứng nhập thiền định) và phàm tánh 
(trong lộ đắc đạo) để tiến lên chủng tánh cao hơn, hoặc là đáo đại 
chủng tánh hoặc là siêu thế chủng tánh, như các Ngài đã giải tự 
tiếng Gotrabhi: 


Gottam abhibhuyyati chijjati ethati go... (4 đại thiện hợp 
trí trong vai trò làm chấm dứt dục tánh hay phàm tánh, được gọi là 
chuyển tộc hay Việt tánh). 


Gottam bhãveti vaddhetiti gottrabhũ (Tâm đổng lực nào 
có nhiệm vụ nâng cao tăng thượng chúng tánh, từ dục chủng tánh 
lên đáo đại tánh, từ phàm chủng tánh lên siêu thế tánh, đó được 
gọi là Việt tánh hay chuyển tộc vậy). 


5- Dũ tịnh là đổng lực dục giới sanh lên để khiết hóa nội 
tâm các bậc Thánh hữu học bằng cách đóng vai trò dẫn nhập cho 
chứng đạt các tầng thánh vức cao hơn. Tức là khi bậc Dự Lưu 
muốn tiến đạt Nhị quả, trước hết tâm dũ tịnh này xuất hiện để tiếp 
nhận cảnh Níp Bàn, ly khi cảnh hữu vi cũ nhờ vậy tâm Nhị đạo 
mới khởi lên để biết cảnh vô vi, đồng thời xử lý các phiền não 
ứng trừ. 

Rồi bậc Nhất lai và Bất lai khi chứng đắc tầng thánh vức 
cao hơn cũng phải nhờ đến tâm dũ tịnh theo cách thức vừa nêu, để 
làm cho thanh tịnh thêm nữa cái nội tâm vốn đã thanh tịnh phần 
nào của một vị Thánh hữu học. Như lời giải tự sau đây: Vodanetiti 
vodanam. 


90 


(Dã tịnh là tâm đổng lực có nhiệm vụ khiết hóa nội tâm 
chư Thánh hữu học cho được thanh tịnh hơn nữa). 


* Ví dụ về tâm lộ nhãn môn: 





Hữu phần: người đàn ông đang nằm ngủ dưới cây xoài. 
Hữu phần vừa qua: bỗng nghe tiếng xoài rụng. 

Hữu phần rúng động: bị âm thanh đó kích động. 

Hữu phần dứt dong: bật dậy khỏi chỗ nằm. 


Khai ngũ môn: đứng lên tìm xuất xứ của tiếng động vừa 
rồi. 


Ngũ thức: nhìn thấy trái xoài. 

Tiếp thâu: bước đến nhặt lấy nó. 

Suy đạc: xăm soi xem nó hư hay chưa. 

Đoán định: quyết định lột vỏ. 

Đồng lực: thưởng thức mùi vị bằng cách cắn ăn. 
Na cảnh: nuốt vào bụng. 

Hữu phần: nằm ngủ trở lại. 


-=-o0O--- 


CHIẾU KIẾN NGHIỆP XỨ 


VIPASSANA KAMMATTHÃNA 
CHIẾU KIẾN 


Chiếu kiến là gì? 





91 


Chiếu là soi sáng, kiến là thấy rõ. Như vậy, chiếu kiến là 
soi sáng cho thấy rõ. 


Cái gì soi sáng? Và soI sáng cái gì? 
Cái gì thấy rõ? Và thấy rõ cái gì? 
Đó là những câu hỏi cần phải được giải thích cho rõ rệt, 


cũng như sự hiểu biết cho chắc chắn đối với ai muốn thực tập 
pháp Vipassanã (chiếu kiến). 


Cát gì soi sáng? 

Chính là sati hay niệm, Niệm là pháp chủ thể trong tứ 
niệm xứ, là một trong năm quyển (niệm quyền: satindriya), là 
một trong năm lực (niệm lực: satipala), là một trong bảy giác chi 
(niệm giác chi: sambojjañga) và cuối cùng là một trong Bát 
chánh đạo (chánh niệm: sammaã sati). Sati hay Niệm ở đây phải 
được hiểu là trạng thái soi rọi của tâm. Không có từ nào được dịch 
gần đúng nghĩa của chữ sati hơn là Niệm, nhưng Niệm ở đây phải 
hiểu như từ "minh chiếu", hay "soi sáng" mới đúng. 


SOI sáng cái gì? 

Soi sáng năm uẩn, năm uẩn là đối tượng của sati hay 
Niệm, trong phương thức thực hành Vipassanã, năm uẩn là sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức. Ngũ uẩn nếu gom lại hai phần là sắc (thân) 
và danh (tâm). 


Thông thường người ta cứ hiểu Sắc là "thân", Danh là 
"tâm". Hiểu như vậy, chẳng phải là sai, nhưng chưa đủ hay không 
trọn vẹn ý nghĩa. Bởi chữ Sắc dịch từ chữ Ripa. Chữ Rupa theo 
Abhidhamma phân tích ra có đến 28 thứ: đại, địa, thủy, hỏa, 
phong, nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, cảnh sắc, cảnh 
thinh, cảnh khí, cảnh vị, (cảnh xúc là đất, hỏa, phong), sắc nam, 
sắc nữ, ý vật, mạng quyền, vật thực, hư không, thân biểu tri, khẩu 


92 


biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp, sắc sinh, sắc tiến, 
sắc dị, sắc diệt. 


Như vậy, chữ sắc ở đây bao gồm tất cả phần vật chất... 
thuộc thân thể và không thuộc thân thể (như đất, nước, cây, cỏ...). 
Còn chữ Danh được dịch từ chữ Nama. Chữ Nama theo 
Abhidhamma giải thích gồm có cả thảy 121 thứ tâm, 52 tâm sở và 
Níp Bàn. Tâm và tâm sở là Danh pháp hữu vi. Còn Níp Bàn là 
Danh pháp vô vi. Lại nữa, từ Danh dù không kể Níp Bàn đi nữa 
(tức là chỉ kể phần danh pháp hữu vi) thì chữ Danh ở đây cũng 
gồm cả tâm và tâm sở. Thế nên chữ Danh được phân ra gồm bốn 
uẩn (thọ tâm sở), tưởng uẩn (tưởng tâm sở), hành uẩn (gồm cả 50 
tâm sở còn lại), thức uẩn (gồm cả 121 tâm). Như vậy, chỉ có từ 
ngũ uẩn là chính xác nhất (không dư không thiếu, cũng không thể 
bị hiểu lầm). Tóm lại cái soi sáng (năng chiếu) là Niệm (sati), là 
cái chỗ soi sáng (sở chiếu) là 5 uẩn (pañcakhandha). 


Cái gì thấy rõ? 

Chính trí (Ñãna) hay tuệ (paññã). Trí tuệ pháp tối quan 
trọng, tối cần thiết đối với phương pháp Vipassanã, trí tuệ là một 
trong Tứ thần túc (thẩm thần túc: vimamsiddhipada), là một trong 
năm quyển (tuệ quyền: paññindriya), là một trong năm lực (tuệ 
lực: paññindriyabala), là một trong thất giác chi (trạch pháp giác 
chi: dhammavicayasambojjhanga) và cuối cùng là một trong Bát 
chánh đạo (chánh kiến: samäditthi). Trí tuệ ở đây phải được hiểu 
là trạng thái sáng suốt của tâm, tức là sự hiểu rõ bản chất của sự 
vật mà từ trước chưa từng biết, từ trí tuệ ở đây có thể hiểu như 
Kiến tri, Kiến thức, Kiến thị hay sự thấy biết đúng với thể trạng 
của các pháp. 


Thấy rõ cái gì? 


93 


Thấy rõ ba tướng: vô thường, khổ não, vô ngã tướng. Ba 
tướng này là thực trạng, thực tướng của năm uẩn. Năm uẩn là bản 
chất, bản thể của tam tướng. Năm uẩn như nước, tam tướng như 
sóng. Tóm lại cái thấy rõ (năng kiến) là trí tuệ, cái khổ thấy rõ (sở 
kiến) là tam tướng (tilakkhana) như thế, vipassanã có nghĩa là 
"chánh kiến". Chiếu là niệm, kiến là tuệ, tức là "chánh niệm và 
tỉnh giác" (samisampajjañña). 


Bảng tóm lược 


A- Vipassana Chánh niệm (sati) 
(Chiếu kiến) Tỉnh giác (sampajjañña) 
Sắc uẩn (rũpa) Vô thường 
Thọ uẩn (vedanä) Khổ não tướng 
B- Niệm Tưởng uẩn (saññã) Vô ngã tướng 
(Chiếu) Hành uẩn (sañkhãra) 


Thức uẩn (viññãna) 


Sắc uẩn 
Vô thường tướng Thọ uẩn 
C- Tuệ Khổ não tướng Tưởng uẩn 
(Kiến) Vô ngã tướng Hành uẩn 


Thức uẩn 


Toát yếu: Người hành vipassanã luôn luôn phải bám sát 

Sắc, Danh. Sắc Danh là đối tượng của Niệm và Tuệ. Nếu rời Sắc 

Danh lúc nào là hành sai lúc đó. Danh sắc phải là đối tượng hiện 

tại, là cảnh hiện hữu, là sở tri hiện diện, chứ không phải là thứ 

Danh Sắc tưởng tượng, Sắc Danh khái niệm. Cũng như người đốn 
94 


cây, phải có cây trước mặt thật sự, chứ không phải đốn cây trìu 
tượng, giả tưởng được. Và lúc nào nếu tâm xao lãng, hay quên 
niệm thì phải nhận thức ngay, đừng chán nản, và cũng đừng chiều 
theo tâm phóng túng. 


Cũng như người tập cưỡi ngựa, ngựa có cử chỉ gì phải biết. 
Mới tập cưỡi, nếu lỡ té đừng chán nản, mà cũng phải tiếp tục tập 
cưỡi và cũng đừng chiều theo tính ngựa. 


Tâm kia như thể bỏ rừng 
Chánh cần như thể dây thừng cột chân. 
Chánh niệm như thể trụ đông 
Sắc danh như đất nền trông trụ sâu. 
Trí tuệ như thể gậy roi 
Đức tin vững dạ: Pháp này thắng ma. 
Với người trí thức sâu xa 
Nương theo quyền, lực thoát ra luân hồi. 
VIPASSANAKAMMATTHANA 
Vipassanakammatthãna là gì? 
Niệm đề Vipassanäkammatthãna ở đây chia ra thành hai: 
1- Vipassanã: Chiếu kiến (minh sát). 
2- Kammatthãna: Nghiệp xứ (nền tẳng hành). 


Như vậy, Vipassanäkammatthãna dịch là "chiếu kiến 
nghệp xứ" Theo Ngài Anuruddha viết trong tập 
Abhidhammattha sanñgaha thì có 7 thanh tịnh (visuddhi), 3 tướng 
(lakkhana), 3 tùy quán (anupassana), 10 trí (ñãna), 3 giải thoát 
(vimokkha). 


95 


Đó là những công thức cần phải được biết đến trong tiến 
trình giác ngộ Níp Bàn, nhưng không được cho hành giả biết 
trước, vì hành giả biết trước sẽ khởi tâm vọng móng, là thuộc về 
giặc phiền não, mà phiền não thì phải sát trừ chứ không được nuôi 
dưỡng. Nếu nuôi dưỡng tâm phiền não tức thì chấp thủ cảnh phiền 
não. Nếu hành giả nuôi dưỡng tâm phiễển não, và chấp thủ cảnh 
phiền não thì đã đi sai chánh đạo. 

Bởi thế ở đây chỉ trình bày những gì có thể trình bày cho 
hành giả biết, tức là cần cho biết những øì đáng biết. Phải cần biết 
để hành, những gì chưa hành đến được xem như là chưa đúng lúc 
cần phải biết. 


Đường vào thực tại 





Trước hết hành giả tập chánh niệm cho vững chắc: 

- Khi đi, phải chú tâm biết rõ trạng thái đi. 

- Khi đứng, phải chú tâm biết rõ trạng thái đứng. 

- Khi ngồi, phải chú tâm biết rõ trạng thái ngồi. 

- Khi nằm, phải chú tâm biết rõ trạng thái nằm. 

- Khi ăn, phải chú tâm biết rõ trạng thái ăn. 

- Khi uống, phải chú tâm biết rõ trạng thái uống. 

- Khi đại tiện, phải chú tâm biết rõ trạng thái đại tiện. 

- Khi tiểu tiện, phẩi chú tâm biết rõ trạng thái tiểu tiện... 

Nói tóm lại, nhất cử, nhất động của thân, hành giả phải 
chú tâm biết rõ. Trừ oai nghi đi, còn lại ba oai nghi đứng, nằm, 


ngôi. Sau khi chú tâm biết rõ xong rồi, nếu không có động tác nào 
mới, thì hành giả chú tâm vào hơi thở. 


96 


- Khi hơi thở vô dài phải chú tâm biết rõ trạng thái thở vô 


đài 

- Khi thở vô ngắn phải chú tâm biết rõ trạng thái thở vô 
ngắn 

- Khi thở ra dài phải chú tâm biết rõ trạng thái thổ ra dài. 

- Khi thở ra ngắn phải chú tâm biết rõ trạng thái thổ ra 
ngắn. 


- Khi thở vô thô phải chú tâm biết rõ trạng thái thở vô thô. 
- Khi thở ra thô phải chú tâm biết rõ trạng thái thở ra thô. 
- Khi thở vô tế phải chú tâm biết rõ trạng thái thở vô tế. 

- Khi thở ra tế phải chú tâm biết rõ trạng thái thở ra tế. 


Tón lại, hơi thở như thế nào, hành giả phải có chánh niệm 
(sati) biết rõ như thế đó. Ngoài ra còn có các tiểu oai nghi khác 
nhau co tay, co chân, duỗi tay, duỗi chân, gật gù, lắc đầu, nói, 
cười, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng... Hành giả đều phải tập chú tâm 
biết rõ, nếu tâm phóng đi thì biết là tâm phóng đi... Nếu lỡ quên 
niệm thì khi nhớ lại bắt đầu niệm ngay những gì đang có mặt 
trong khi đó. Nên nhận thức rằng (sự biết có ba loại): 


- Sự biết của Tưởng: biết cái đã biết. 
- Sự biết của Thức: biết cảnh hiện hữu. 


- Sự biết của Trí: biết rõ thực trạng của cảnh hiện hữu (tức 
là biết cái chưa từng biết) 

Đối với Thiền chỉ (samatha) cần cái biết của Tưởng bao 
nhiêu thì đối với Thiền quán (Vipassanä8) lại cấm ky cái biết của 
Tưởng (saññã) bấy nhiêu. Hành giả nên cần có Niệm (sati) kềm 
tâm trong cái biết của Thức (viññãna) để chờ đợi cái biết của Trí 
(ñằna). Bởi phương pháp "chiếu kiến nghiệp xứ" là phải lột bổ 

97 


chế định (paññatt) và cần thấy rõ pháp thực tướng 
(sabhavadhamma) tức là lột bỏ tục đế (samuti sacca) để thấy rõ 
chơn đế (paramattha). 


Trên phương diện trí tu (ñãna bhavan8ä), chế định hay tục 
đế như lớp mây thịt, hay hột cườm che án con ngươi trong tròng 
mắt. Nếu bị mây hay cườm che bịt con người thì mắt người ấy 
không thể trông thấy được vật trước mặt như thế nào thì hành giả 
chưa lột được lớp mây chế định, chắc chắn Tuệ nhãn không thấy 
được bản thể Pháp như thể ấy. Và cảnh chơn đế là thể tri của 
Niệm theo Pháp vipassanã phải là hiện tại, nếu không phải cảnh 
hiện tại thì không phải là đối tượng tu tập vipassanã. Như vậy, đối 
tượng tu tập Vipassanã nhất định bắt buộc hành giả biết rõ đó là 
cảnh có thật (thực tướng) và là cảnh hiện tại chứ không phải là 
cảnh chế định hay cảnh quá khứ hoặc cảnh vị lai. Nếu mặc nó, 
chúng ta mặc lộn thì có thể mặc lại, nhưng nếu niệm lộn thì không 
thể niệm lại bởi cái ác, nếu chúng ta mặc trái thì vẫn còn đó. 
Nhưng tâm thức, nếu quên thì nó đã trở thành quá khứ nên không 
thể niệm bổ túc như chúng ta bổ túc hồ sơ, nếu hành giả đưa tay ra 
nhận một vật nào đó mà quên niệm, khi chợt nhớ ra thì cứ niệm 
ngay cái gì đang hiện hữu, chứ không cần phải co tay vào rồi từ từ 
đưa ra để niệm, vì dù hành giả có làm lại động tác ấy thì cũng chỉ 
có nghĩa là hành giả đang niệm (ghi nhận) cái đang có mặt, chứ 
không phải hành giả đang chuộc lại cái niệm khi nãy, như người 
ta chuộc hay xin lại món đổ đã bỏ quên. Người mới tập chạy xe, 
nếu lỡ té thì đứng lên tập lại, chỉ có nghĩa là tập lại cho được chứ 
không phải làm lại để khỏi cái "đã té ngã" khi nãy, nhưng có thể 
sẽ khỏi bị té ngã nữa. Vì mỗi lúc đang tập chạy ấy đã có kinh 
nghiệm nên rất chú tâm, và hết sức thận trọng. Ở đây, chúng ta 
cũng nên lưu ý rằng: Pháp học chỉ giúp chúng ta hiểu biết phương 
pháp thực hành mà thôi, còn sự thực chứng thì hành giả phải thực 
tập, tuy nhiên không thể nào chối bỏ Pháp học. Nhiều vị Thiển sư 


98 


lý luận rằng: "Đứng trước một con sư tử (5 uẩn) thì cần gì phải 
nhìn vào bức ảnh (Pháp học) chụp hình sư tử". Nếu lý luận như 
vậy thì chúng ta thử nghĩ: Nếu Pháp học (bức ảnh) không cần thiết 
thì tại sao Đức Phật lại dạy? Chẳng lẽ vào thời Đức Phật chúng 
sanh không có 5 uẩn (con sư tử thật) sao? 


Trong kinh Đại Bát Níp Bàn (Maha parinibbana) Đức Phật 
có dạy rằng: "Sau này sẽ có những vị Tỳ kheo tuyên bố rằng: 
Chính tôi được thọ trì Pháp của Đức Thế Tôn như vậy... như vầy... 
các người không nên vội vã chấp nhận, cũng không nên vội bác 
bỏ, mà nên đem những điều đó đối chiếu với Kinh, so sánh với 
Luật. Nếu thấy tương ứng với Kinh kết hợp với Luật thì nên thọ 
trì, bằng trái lại với Kinh, sai với Luật thì nên bác bỏ". Điều này 
chúng ta thấy sai với Kinh, như Pháp Cú (Dhammapada) chẳng 
hạn Đức Phật dạy rằng: "Dù thuộc nhiều Kinh điển, không hành 
trì, phóng dật, chẳng khác gì đếm bò người, không hưởng sa môn 
hạnh" và trái lại "Dù thuộc ít Kinh Luật, nhưng y giáo phụng 
hành, từ bổ tham, sân, sĩ, giác tỉnh, tầm giải thoát, rất hưởng sa 
môn hạnh". Như vậy, chỉ có nghĩa là: Đức Phật khiển trách người 
học mà không hành, chứ đâu phải Ngài bác bỏ Pháp học. Mà 
Pháp học là gì? Chính là lời chỉ dạy để hành kia mà. Ngay cả 
những vị Thiển sư chủ trương "bất lập văn tự" thì những gì các vị 
ấy chỉ dạy cho người khác, được ghi chép lại chẳng thuộc về Pháp 
học ư? Và nếu không cần học thì những lời lẽ của các vị ấy nói 
cũng phải bỏ luôn? Sự thật chúng ta học để hành chứ không phải 
để học suông, nếu học suông thì không thể chứng thực Đạo, Quả. 
Và bổn phận của Pháp sư hay Thiền sư... chỉ nên làm sáng tỏ Phật 
ngôn bằng cả lý thuyết và thực hành chứ không nên làm cho 
người đời sau hoang mang về Phật Giáo. 


Thắp sáng hiện hữu 


99 


Hành giả nên ghi nhớ ví dụ này để làm phương châm tu 
tập: Tâm chúng ta như khỉ, vượn, tỉnh tấn như sợi dây, niệm như 
cột tru, 5 uẩn hay Danh Sắc như mặt đất, trí tuệ như roi, đức tin 
như lòng tin chắc sự huấn luyện khỉ vượn bằng những dụng cụ nói 
trên (dây, trụ, đất, roi là Cần, Niệm, Sắc, Danh, Trí). Tin chắc 
rằng dùng dây cột khỉ vượn vào cột trụ chôn sâu dưới đất và dùng 
roi để đánh khỉ vượn khi nó muốn bứt dây... là phương pháp duy 
nhất để dạy được khỉ vượn. Cũng vậy, hành giả tin chắc chắn rằng 
sự tinh tấn cột tâm vào chánh niệm, chánh niệm được y cứ vào 
danh sắc (là đối tượng, để mục) và có trí tuệ để quan sát vọng 
tâm, là phương thức luyện tập hữu hiệu nhất. Hành giả cương 
quyết và luôn luôn áp dụng phương thức này cho đến khi dạy tâm 
trở nên trong sạch. Hành giả sau một thời giân luyện tập theo 
pháp số một, khi đã có niệm vững chắc trong bốn đại oai nghi và 
các tiểu oai nghi rồi thì bắt đầu phân biệt danh sắc cho thật rõ rệt. 
Nếu ghi nhận kỹ lưỡng trong các đại oai nghi và tiểu oai nghi là 
phận sự chính trong pháp số một, thì sự phân tích rõ ràng: Đâu là 
Danh, đâu là Sắc là phận sự chính trong pháp số hai này vậy. 

- Khi đi hành giả nên phân biệt như vầy: Đi (chân dỡ, 
bước, đạp, đụng) là sắc (đất, nước, lửa, gió, hư không...). Tâm điều 
khiển việc đó cũng là danh. 

- Khi đứng, hành giả phân biệt như vầy: Đứng (thân dừng 
lại có hai chân chống đỡ thân xác) đó là sắc. Tâm biết sự đứng là 
danh, tâm điều khiển sự đứng cũng là danh. 

- Khi nằm, hành giả phân biệt như vầy: Nằm (thân trải dài 
trên giường, ván..) là sắc. Tâm là sự biết nằm, tâm điều khiển 
nằm cũng là danh. 

- Khi ăn, hành giả phân biệt như vầy: An (răng cắn nhai 
vật thực, lưỡi nếm, trộn vật thực và nuốt vật thực) là sắc, vật ăn 


100 


cũng là sắc. Tâm biết sự ăn là danh, tâm điều khiển sự ăn cũng là 
danh. 


- Khi uống, hành giả phân biệt như vầy: Uống (miệng hớp 
nước, lưỡi nếm và nuốt qua khỏi cổ) là sắc, nước uống là sắc. Tâm 
biết sự uống là danh, tâm điều khiển sự uống cũng là danh. 


- Khi đại tiện, hành giả phân biệt như vây: Đại tiện (nín 
hơi, lấy sức ép của gió trong bụng để đưa phân ra khỏi hậu môn) 
là sắc, phân cũng là sắc. Tâm điều khiển sự đại tiện là danh, tâm 
biết sự đại tiện cũng là danh. 


- Khi tiểu tiện, hành giả phân biệt như vầy: Tiểu tiện (là 
lấy sức ép trong bàng quang, đưa nước tiểu ra ngoài) là sắc, nước 
tiểu cũng là sắc. Tâm điều khiển sự tiểu tiện là danh, tâm biết sự 
tiểu tiện cũng là danh. 


Các tiểu oai nghi hành giả cũng phân biệt cho rõ rệt, đâu 
là sắc, đâu là danh cũng như thế ấy. 


Đối với hơi thở là một động tác thường có luôn luôn, được 
xem là thân hành. Bất cứ lúc nào trong đại oai nghỉ: nằm, ngồi, 
đứng. Nếu không có các động tác tiểu oai nghi thì hành giả nên 
phân biệt như vầy: 


- Khi thở vô vị ấy biết rõ trạng thái thở vô (dài, ngắn, thô, 
tế) khi hơi thở vô đầy (không còn hít vô được nữa) tự nhiên hơi 
thở phải dừng lại, vị ấy phải biết rõ trạng thái dừng lại của hơi thở 
vô. Khi việc dừng lại của hơi thở vô vừa chừng (để tự nhiên chứ 
không cố ý nín thở) tự nhiên hơi thở bắt đầu thở ra, hành giả cũng 
phẩi biết rõ trạng thái của hơi thở ra (dài, ngắn, thô, tế) khi hơi 
thở ra đã hết (không còn thở ra được nữa), tự nhiên hơi thở ra phải 
dừng lại. Hành giả cũng phải biết rõ ràng trạng thái dừng lại của 
hơi thở ra. Khi sự dừng lại của hơi thở ra vừa chừng (phải để tự 
nhiên chứ có đừng nín thở) tự nhiên hơi thở bắt đầu thở vô. Hành 


101 


giả phải biết rõ trạng thái của hơi thở vô y như trước. Và hành giả 
cứ thế tiếp tục quan sát hơi thở vô, hơi thở ra cho đến khi nào có 
sự vật gì sanh khởi lên lấn áp việc theo dõi hơi thở (như một tiếng 
động, một sự đau nhức của thân, một ý nghĩ, một sự cảm thọ của 
tâm chẳng hạn) thì hành giả nên biết rõ ngay trạng thái vừa sanh 
khởi của sự vật đó. Đừng có sợ rằng nhận biết sự vật mới sanh 
khởi (như tiếng động) là mất chánh niệm, chính sự ghi nhận, biết 
rõ kịp thời ấy là chánh niệm vậy. Ngược lại, nếu hành giả cố bám 
chặt lấy hơi thở thì đó là phương pháp Samatha (chỉ tịnh) chứ 
không phải phương pháp Vipassanã (tuệ quán). Có điều đáng lưu 
ý hơn nữa là hành giả chỉ nên theo dõi, biết rõ (pajãnãti) trạng 
thái của hơi thở (dài, ngắn, thô, tế) mà thôi chứ không nên nói thì 
thầm, hay phân biệt trong tâm "Đây là hơi thở vô đài hay đây là 
hơi thở ra dài"... Nói như vậy, có nghĩa là hành giả không nên 
dùng danh từ chế định (paññatti) mà ngôn ngữ thông thường đã 
đặt tên cho bản thể (sabhäva) ấy. (Hơi thở vô, hơi thở ra, dài, 
ngắn, thô, tế) mà chỉ nên biết rõ thuần túy trạng thái ấy mà thôi 
(bất tùy phân biệt) thí dụ: Như khi đụng nhằm cục lửa, thân ta có 
cảm giác thế nào, thì chỉ ghi nhận rõ trạng thái ấy mà thôi, chứ 
không cần phải nói hay suy nghĩ "nóng à", cẩm giác ấy dù là thú 
hay người Á hoặc người Âu đều giống nhau (bởi cái đó là bản thể 
thật sabhäva, chứ cái từ hay ngữ "nóng" là của người, và là của 
người Việt Nam, chứ loài thú hay người dân tộc khác (như Âu Mỹ 
chẳng hạn) thì chẳng giống nhau bởi cái đó là bản thể thật. Mà sự 
tu tập theo phương pháp Vipassanã là cần nhận biết sự thật 
(paramattha sacca) chứ không phải là sự nhận thức theo giả danh 
của thói thường (samuti sacca). Tuy nhiên hành giả cũng phải 
theo phương pháp Quán sơ đẳng là sự phân biệt "Danh sắc" như 
vậy "Hơi thở là sắc, tâm điều khiển hơi thở là Danh, và tâm biết 
rõ hơi thở cũng là Danh". Nên biết rằng khi quán như vậy (bất cứ 
trường hợp nào như khi đi, đứng, nằm, ngôi hay các tiểu oai nghĩ) 


102 


không phải là Niệm (sati) mà là trí phân biệt danh sắc (nãmarupa 
pariccheda ñãna). Trí tuệ này còn vướng trong pháp tục đế 
(samuti sacca) nhưng phải nhờ trí tuệ này để tiến lên tuệ trực 
giác, không còn phân biệt theo pháp tục đế nữa. 

Hành giả nên phân biệt rõ về niệm với trí phân biệt. Danh 
Sắc và Tuệ trực giác theo thí dụ sau đây: Người ta dùng hai thanh 
cây kéo cọ vào nhau, lúc đầu nó phát sanh sự nóng, từ từ phát 
sanh ra lửa. Sự kéo cọ ấy như Niệm, chất nóng như trí phân biệt 
danh sắc, trí này không phải là niệm, Niệm là niệm, trí phân biệt 
danh sắc là trí phân biệt danh sắc. Tuệ trực giác là Tuệ trực giác 
(ví như lửa) mặc dù có sự hỗ tương giữa niệm và trí, hay sự tiếp 
nối nhau giữa trí phân biệt danh và sắc và Tuệ trực giác, nhưng 
phải biết rõ là cái nào ra cái ấy, đừng lầm "Tưởng" lẫn giữa Niệm 
và Tuệ. Hành giả nên biết thêm rằng: Trí phân biệt là "Cái này là 
Sắc, cái này là Danh", tuy vẫn còn vướng theo tục đế, nhưng có 
khẩ năng tiến lên Tuệ trực giác và tục đế này là Danh chơn chế 
định. Còn sự ghi nhận là "Chân mặt bước, chân trái bước... khó 
phát triển Tuệ trực giác vì tục đế này là "Phi danh chơn chế định", 
trí phân biệt danh sắc (danh chơn chế định) sẽ thấy được thực 
tướng vô thường, khổ não, vô ngã của danh sắc và khi thấy được 
tướng vô thường, khổ não, vô ngã của danh sắc thì nhận định còn 
vướng tục đế (Danh chơn chế định) cũng mất đi. 


Lại nữa, trong khi đi, đứng, nằm, ngồi hành giả nên an trú 
chánh niệm (ghi nhận luôn khi) khi cần quán thì chỉ nên quán 
trong ba oai nghi: đứng, nằm, ngồi mà thôi, chứ không nên quán 
trong oai nghi đi, vì lúc đi thân di chuyển, nếu quán sẽ mắc cái 
"tật quên mình trong suy tư". Như vậy, trong khi đi, chỉ nên 
chuyên niệm, nếu thấy cần quán thì đứng lại hoặc ngồi hay nằm 
xuống rồi quán. 


Chư hành vô thường 


103 


Hành giả vẫn tiếp tục luyện tập (sati) Niệm cho thuần 
thục, tinh thuần. Sati càng được vững mạnh càng tốt. Trong những 
lúc luyện tập, sati ghi nhận xét rõ 4 oai nghi và các tiểu oai nghi 
(co tay, duỗi chân...) thỉnh thoảng sẽ bị lãng quên sự niệm (theo 
dõi thân tâm) hay nói cho đúng hơn là buổi đầu hành giả thường 
bị phóng tâm, thất niệm, tức là trong khi theo dõi hơi thở vô, hơi 
thở ra chẳng hạn, hành giả có thể suy tư đến một vấn để gì, nhớ 
lại một sự vật gì, hay nhận thức một ngoại cảnh (như tiếng động 
chẳng hạn) hoặc thỏa thích hay buồn chán một việc gì đó. Khi sực 
nhớ lại "nãy giờ mình đã phóng tâm..." hành giả không cần phải 
làm lại động tác đã bị bỏ quên (như bị phóng tâm trong lúc đi kinh 
hành) mà chỉ cần ghi nhận "quên niệm" hay ghi nhận rằng "suy 
nghĩ" (nếu hành giả vừa suy nghĩ) hay ghi nhận "biết" nếu hành 
giả vừa nhận thức một ngoại cảnh hay ghi nhận "cảm thọ" (nếu 
hành giả vừa thỏa thích hay buồn chán). Nói tóm lại, hành giả 
quên niệm do nguyên nhân nào thì phải niệm, ghi nhận ngay 
nguyên nhân đó, tức là trạng thái thân tâm vừa sanh diệt. Hành 
giả nên biết rằng: Đối với thân (sắc: Rũpa) có thể nhận thức ngay 
khi chúng đang diễn tiến (như thân đau nhức, ngứa ngáy...) nhưng 
với tâm của mình, thì chỉ có thể ghi nhận tâm cận hiện tại mà thôi, 
vì tâm không thể đồng thời sanh diệt hai thứ tâm cùng một lúc 
(một sát na khana), thí dụ: khi trông thấy một đối tượng cảnh 
tướng phần khả ái, sự ưa thích khởi lên (tâm tham). Hành giả ghi 
nhận "tham ái" thì tâm tham ái ấy đã diệt và đã trở thành sở tri (bị 
biết, chỗ biết), sở quán (bị xét, chỗ xét) của tâm thiện hợp trí (tâm 
thiện hợp trí dục giới). Như vậy, khi trông thấy rõ ràng cảnh đẹp, 
tâm tham ái sanh khởi thì cảnh đẹp là sở tri, tâm tham ái là năng 
tri. Khi tâm thiện nhận thức tâm tham ái, thì tâm tham ái là sở tri, 
tâm thiện là năng tri. Và khi tâm thiện sanh thì tâm tham áti diệt, 
chứ không thể có hai tâm cùng tổn tại (các thứ tâm khác cũng 
đồng giống như thiện tâm biết thiện tâm, bất thiện tâm biết bất 


104 


thiện tâm cũng vậy). Đó là định luật cố nhiên (cittaniyäma), nên 
niệm tâm hay quán tâm là tâm hiện tại biết tâm cận hiện tại mà 
thôi. 

- Khi hành giả trông thấy một cảnh sắc (vật bị thấy nào 
đó), nếu thích niệm về căn thì ghi nhận rằng "thấy" (thấy ở đây là 
cách trông thấy của mắt, thuộc về sắc), nếu thích niệm về cảnh thì 
ghi nhận "sắc" (vật bị thấy, chỗ thấy, sở kiến), nếu thích niệm về 
thức thì ghi nhận "biết" (sự biết của mắt, năng tri). 


- Khi hành giả nghe một tiếng động nào đó, nếu thích niệm 
về căn thì ghi nhận "nghe", ), nếu thích niệm về cảnh thì ghi nhận 
"tiếng", nếu thích niệm về thức (danh) thì ghi nhận "biết" (sự biết 
của tai). 


- Khi hành giả ngửi phải một mùi nào đó (như thơm, thối...) 
nếu hành giả quán xét từ vật này đến vật khác, sẽ có nhiều vật 
mà tướng vô thường của nó rất vi tế, nhặt nghiêm hay ẩn khất mà 
hành giả chưa có thể thấy được, thì hãy tập sự quán các vật nào 
dễ thấy, dễ nhận, lần lần cho đến khi trí tuệ sắc bén và vững 
mạng rồi thì chẳng những khối sắc, hòn đá... mà cả trái đất, hành 
giả cũng thấy rõ bản chất, tướng trạng vô thường của nó. Đúng 
theo Phật ngôn: "Sabbe sankhara aniccatll" (Chư hành là vô 
thường). Khi hành giả trông thấy cảnh sắc như đóa hoa lan chẳng 
hạn, hành giả tự hỏi "Cảnh sắc này là thường hay vô thường?" 
(muốn quán như vậy, trước hết hành giả phải hiểu biết cho thật 
đúng và thật rõ ý nghĩa của tiếng "thường" và "vô thường"). 
Thường (nica) là hằng có, hằng còn, hằng tổn tại. Trái lại là vô 
thường (anicca) luôn luôn tiêu hoại, đổi thay. Nếu hành giả thấy 
được trạng thái biến đổi của đóa hoa thì hành giả sẽ kết luận một 
cách chính xác cảnh của sắc (đóa hoa bị mắt thấy) là vô thường. 

- Hoặc khi hành giả trông thấy cảnh sắc (như đóa hoa) 
hành giả niệm "thấy", rồi có thể dừng niệm chuyển qua quán 

105 


rằng: - Mắt là thường hay vô thường? Hành giả đừng vội đáp theo 
thói quen (thành kiến) của sự đọc kinh sách, mà nên quán sát 
(Vicärati) cho thấy rõ sự vật theo trạng thái vô thường của mắt 
như nhìn đóa hoa lâu, mắt bị mỏi là vô thường hoặc mỗi cái chớp 
mắt thì trong cái thấy bị gián đoạn là vô thường, hoặc tâm suy 
nghĩ đến việc khác, khiến cái thấy bị gián đoạn là vô thường, 
hoặc do cảnh sắc (đóa hoa) thay đổi, khiến cái thấy cũng thay đổi 
theo... Đó là chưa nói đến sự thay đổi khó thấy hơn như tế bào, 
máu... trong mắt thay đổi liên tục từ khoảnh khắc. Đến lúc nào 
thật sự hành giả thấy rõ được trạng thái thay đổi của mắt thì mới 
nên đi đến kết luận: - "Mắt là vô thường". 


- Hoặc khi hành giả trông thấy cảnh sắc (như đóa hoa). 
Nếu hành giả niệm "biết" tức là ghi nhận về nhãn thức thì hành 
giả có thể tạm ngưng niệm để chuyển qua bằng cách tự hỏi: 
"Nhãn thức là thường hay vô thường?". Rồi hành giả quán sát cho 
thật rõ sự vô thường của nhãn thức như "cái biết" của mắt không 
thể thường hằng, vì dòng tâm thức luôn luôn chuyển biến, nhãn 
thức sanh lên chỉ tôn tại ba thời điểm: sanh, trụ, diệt. Kế đến là 
những sát na tâm khác như: tiếp thâu, quan sát... cho đến hết một 
lộ trình tâm (cittavithi), nếu đầy đủ là 17 sát na. Dù tâm nhãn thức 
có sanh tiếp tục thì sẽ được sanh trong một lộ trình khác (lộ tâm 
khác) chứ không thể trong một lộ tâm có hai tâm nhãn thức được 
sanh lên liên tục hai sát na. Đó là xét về vô thường, vi tế, đối với 
người có học Abhidhamma mới nhận thức được. Còn người không 
có học Abhidhamma nhưng có trí tuệ sắc bén cũng có thể nhận 
thức được sự vô thường của nhãn thức. Dù nhận thấy nhãn thức ấy 
bị diệt mất vì có cái thức khác sanh khởi như tỷ thức (cái biết của 
mùi, sự biết của cảnh khí) hay nhĩ thức (cái biết của tai, sự biết 
của cảnh thinh) hay thiệt thức, thân thức hoặc ý thức (cái biết của 
ý, sự biết của cảnh pháp). Nếu nhãn thức thường hằng thì những 
cái thức khác không có cơ hội sanh khởi, vì không thể có sự kiện 


106 


các thứ tâm này đồng sanh cùng một lúc, mỗi lần sanh lên một sát 
na mà thôi và chỉ một thứ tâm. Nếu thức này hiện diện thì thức 
khác khiếm diện, mà thường ngày chúng ta đã thấy, nghe, ngửi, 
nếm, đụng, suy nghĩ không biết bao nhiêu triệu triệu lần sanh diệt 
của các tâm thức. Như vậy chứng tỏ là có sự vô thường của nhãn 
thức rõ rệt và đi đến kết luận: "Nhãn thức là vô thường". 


- Khi hành giả nghe một âm thanh nào, như tiếng nói của 
người chẳng hạn, hành giả tự hỏi: "Cảnh thinh này là thường hay 
vô thường?" (Dĩ nhiên khi hành giả nêu lên câu hỏi rồi, kế đến là 
suy tư, cho đến khi thấy rõ sự vô thường thì thời gian này lâu hay 
mau đều là Quán (trầm tư) chứ không phải là Niệm (chiếu kiến) 
và cũng không phải là trí tuệ trực giác). Hành giả dùng trí suy xét 
như một nhà khoa học trong phòng thí nghiệm, chứ không nên trả 
lời như một học sinh trả bài. Nếu hành giả có khái niệm lờ mờ về 
vô thường do học, đọc hay nghe thuyết pháp cần để qua một bên, 
nên vận dụng trí phán đoán sự thật theo trí quan sát mà thôi. Như 
"tiếng nói của người" tức là cảnh thinh này, nếu thường thì không 
bao giờ dứt tiếng nói, lại nữa trong tiếng nói của người, dù người 
đó đang nói liên tục thì mỗi tiếng cũng khác nhau (như nói: Dạ, 
thưa, ông..). Đó là chưa nói đến sự sanh diệt vi tế hơn, theo 
Abhidhamma là tuổi thọ của Sắc chỉ tổn tại trong 17 sát na tâm, 
mà trong một giây tâm sanh diệt cả triệu triệu lần. Nếu quán rõ 
như vậy, hành giả sẽ đi đến kết luận "Cảnh thinh này là vô 
thường". 


- Hoặc khi hành giả nghe tiếng nói của người, hành giả 
niệm "nghe", nếu quán tạm thời hành giả ngưng niệm để quan sát 
cho thấy rõ sự vô thường của ta, bằng cách tự nêu câu hỏi: "Tai là 
thường hay vô thường?". Tùy trí tuệ của hành giả, nếu không thể 
thẩm nghiệm vi tế sự đổi thay của nhĩ căn chính mình, trong từng 
khoảnh khắc thì có thể quán xét chung chung cảnh vật bên ngoài, 
như thấy người già, tai điếc, tai lãng, không nghe được rõ ràng 

107 


tiếng nói của người khác thì cũng nên nhận thức đó là sự vô 
thường của tai... 


- Hoặc khi hành giả nghe tiếng nói của người.. Nếu hành 
giả niệm "biết" tức là ghi nhận về phương diện tâm (niệm tâm). 
Như thấy muốn quán thì ngưng niệm mà quán xét rằng: "Nhĩ thức 
này là thường hay vô thường?". Nếu nhĩ thức là thường thì nhĩ thức 
không sanh diệt đổi thay, nhưng thực tế thì nhĩ thức luôn luôn biết 
cảnh thinh chứ không thể biết cảnh nào khác. Nhưng sự thực chỉ 
một thời gian ngắn thôi, chừng một phút, ta đã biết cảnh sắc (bằng 
nhãn thức), biết cảnh thinh (bằng nhĩ thức), biết cảnh khí (bằng tỷ 
thức), biết cảnh vị (bằng thiệt thức), biết cảnh xúc (bằng thân 
thức), biết cảnh pháp (bằng ý thức) không biết là bao nhiêu lần. 
Đó là sự nhận xét thô thiển về vô thường tướng của nhĩ thức, chưa 
nói đến sự vô thường vi tế hơn là sự diễn tiến của dòng tâm thức 
theo lộ tâm nhĩ môn như Abhidhamma đã chứng minh. Như vậy, 
có thể đi đến kết luận: "Nhĩ thức là vô thường". 

- Khi hành giả ngửi một mùi nào đó, như mùi nước hoa 
chẳng hạn, nếu hành giả niệm "ngửi" tức ghi nhận sự sinh hoạt 
của mũi (thuộc về niệm thân trong thân), rồi hành giả có thể tạm 
ngưng niệm để quán xét cho thấy rõ sự vô thường của mũi, bằng 
cách tự hỏi: 


- Mũi là thường hay vô thường? Tùy theo trình độ trí tuệ 
của hành giả thấy sự vô thường của mũi như thế nào cũng được, 
nhưng nhất định phải là cái xét rõ sự vô thường của chính mình 
như nhà khoa học, thí nghiệm về những công thức vật lý chẳng 
hạn. Có thể hành giả thấy sự vô thường của mũi như là: Khi nhảy 
mũi bị ngẹt nên không ngửi được mùi hay ngược lại.. Như vậy, 
mũi là vô thường. 

- Hoặc khi hành giả ngửi một mùi nào như mùi nước hoa 
chẳng hạn, nếu hành giả niệm "mùi", tức ghi nhận sự hiện hữu 

108 


của cảnh khí (thuộc về niệm thân ngoài thân) rồi hành giả có thể 
tạm ngừng niệm để quan sát cho thấy rõ trạng thái sanh diệt (vô 
thường) của cảnh khí, bằng cách tự hỏi: "Cảnh khí (hơi mùi) là 
thường hay vô thường?". Hành giả sẽ nhận thấy rõ sự vô thường 
(sanh diệt) của cảnh khí theo kinh nghiệm cá nhân và trí tuệ của 
hành giả như xét thấy rằng: - Mùi thơm này, khi nãy không có, 
bây giờ có, hay ngược lại.. Như vậy, cảnh khí (mùi thơm, thúi) là 
vô thường. 


- Khi hành giả ngửi một mùi nào chẳng hạn như mùi nước 
hoa chẳng hạn, nếu hành giả niệm "biết" tức là ghi nhận sự hiện 
hữu ý thức (niệm tâm trong tâm) rồi hành giả có thể tạm dừng 
niệm, để quan sát cho thấy rõ sự vô thường (sanh diệt) của tỷ 
thức, cũng bằng cách tự hỏi: -Tỷ thức là thường hay vô thường? 
Sanh diệt hay không sanh diệt? Tùy theo trí tuệ và kinh nghiệm 
của hành giả, nhưng nhất định phải là thấy cho rõ được sự vô 
thường của tỷ thức mới đúng, và sự thấy rõ trạng thái vô thường 
của tỷ thức phải là khách quan thực tiễn, chứ không phải là giải 
đáp suông theo sự học hoặc nghe người khác nói, rồi nói theo, có 
thể hành giả thấy sự vô thường của tỷ thức như cái biết này (tỷ 
thức) khác cái biết kia (nhãn thức)... khi nãy có cái biết kia thì 
không có cái biết này, bây giờ có cái biết này thì không có cái 
biết kia (bởi không thể có hai cái biết đồng thời sanh khởi). Như 
vậy, cái biết này (tỷ thức) là vô thường. 


- Khi hành giả nếm một vật nào đó như vị chua của me 
chẳng hạn, nếu hành giả niệm "nếm" tức là ghi nhận sự sinh hoạt 
của lưỡi (niệm thân trong thân) rồi hành giả có thể tạm ngưng 
niệm để quan sát thấy tướng sanh diệt (vô thường tướng) của lưỡi 
(thiệt căn). Tùy theo căn duyên và trí tuệ của hành giả, quán bằng 
cách nào cũng được, thấy tướng sanh diệt của lưỡi dưới hình thức 
nào cũng được, miễn là thấy cho được trạng thái vô thường của 
lưỡi thì thôi. Có thể hành giả tự hỏi: - Lưỡi là thường hay vô 

109 


thường? Rồi hành giả có thể thấy sự vô thường của lưỡi khi không 
bị kích thích, lưỡi chẳng tươm ra nước hoặc tươm ra ít, bây giờ bị 
kích thích như nghe, thấy đồ chua... lưỡi tươm ra nước thật nhiều 
hay ngược lại... Như vậy, lưỡi là vô thường. 


- Hoặc khi hành giả nếm một vị nào đó như vị ngọt của 
đường chẳng hạn, nếu hành giả niệm "vị" tức là ghi nhận sự hiện 
hữu của cảnh vị (niệm thân ngoài thân) rồi hành giả có thể tạm 
ngưng niệm để quan sát cho thấy rõ trạng thái thay đổi, không 
thường của cảnh vị, cũng bằng cách tự nêu lên câu hỏi: - Cảnh vị 
là thường (không thay đổi) hay vô thường? Rồi hành giả vận dụng 
khả năng trí tuệ của mình mà quán xét cho thấy rõ về sự thay đổi 
(sanh diệt) của cảnh vị như: Khi nãy cảnh vị này (vật thực, nước 
uống) còn nóng, bây giờ lại nguội hoặc ngược lại... Như vậy, cảnh 
vị là vô thường. 


- Hoặc khi hành giả nếm một vị nào đó như vị mặn của 
muối chẳng hạn, nếu hành giả niệm "biết"... Tức ghi nhận sự hiện 
diện của thiệt thức (niệm tâm trong nội tâm). Hành giả có thể tạm 
ngưng niệm để quan sát cho thấy rõ tướng sanh diệt không thường 
của thiệt thức bằng cách tự hỏi: - Thiệt thức là thường hay vô 
thường? Rồi hành giả vận dụng trí tuệ của mình mà soi sáng thấy 
được thực trạng của thiệt thức là luôn luôn sanh diệt, đổi thay, 
chẳng thể tổn tại hai lần cùng một tâm thiệt thức, và mỗi thời 
điểm chỉ có một thứ tâm sanh khởi mà thôi, mặc dù cùng chung 
một đối tượng, nhưng mỗi thời điểm là mỗi thứ tâm khác nhau, và 
mỗi thứ tâm ấy chỉ tổn tại trong ba giai đoạn: sanh, trụ, diệt, cứ 
thế chúng mãi tiếp nối nhau mà sanh rồi diệt, diệt rồi sanh (tướng 
tục sinh) tựa hồ như những đợt sóng biển. Như vậy, thiệt thức là 
vô thường. 


- Khi hành giả xúc chạm một vật gì, như cầm một cái ly 
nước nóng chẳng hạn, nếu hành giả niệm "đụng" tức là ghi nhận 


110 


sự sinh hoạt của thân (niệm thân trong thân), rồi nếu muốn hành 
giả có thể tạm ngưng niệm để quan sát cho thấy rõ thực tướng của 
thân là sự vô thường cũng bằng cách tự đặt ra câu hỏi: - Thân là 
thường hay vô thường? Rồi hành giả vận dụng trí tuệ của mình mà 
minh sát cho thấy rõ sự sanh diệt của thân như: khi nãy thân 
không bị nóng, bây giờ thân bị nóng hay ngược lại... Như vậy, thân 
là vô thường (đây là sự nhận thức vô thường (sanh diệt) vi tế hơn, 
cụ thể hơn và chính xác hơn). 


- Hoặc khi hành giả xúc chạm một vật gì, như cầm một ly 
đá lạnh chẳng hạn, nếu hành giả niệm "lạnh" tức là ghi nhận sự 
hiện hữu của cảnh xúc... (cảnh xúc là đất, nước, lửa, gió, nóng và 
lạnh) là bản thể tạm ngưng niệm để quan sát cho thấy rõ thực 
trạng của cảnh xúc là vô thường cũng vẫn theo cách tự hỏi: - Cảnh 
xúc là thường hay vô thường? Rồi hành giả vận dụng trí tuệ của 
mình mà quán triệt chơn tướng của cảnh xúc như: Cũng ly nước 
này khi nãy không lạnh, bây giờ lại lạnh hay ngược lại... Như vậy, 
cảnh xúc là vô thường. 


- Hoặc khi hành giả xúc chạm một vật gì bằng chẳng hạn, 
hành giả có thể niệm "cứng" (nếu ghế cây) hoặc hành giả niệm 
"nềm" (nếu là ghế nệm) tức là ghi nhận cảnh xúc. Nếu hành giả 
niệm "biết" tức ghi nhận sự hiện hữu của thân thức vừa sanh khởi 
(tâm thân thức biết chỗ ngồi là cứng hoặc mềm). Tâm thân thức là 
năng tri, chỗ ngồi là sở tri. Khi tâm thiện dục giới ghi nhận sự 
hiện hữu của thân thức, thì tâm thân thức trở thành sở tri, tâm 
thiện dục giới là năng tri. Khi tâm thân thức biết chỗ ngồi là cứng 
hoặc mềm lúc đó tâm thân thức đang sanh, đang còn, đang có, 
nhưng khi tâm thiện dục giới ghi nhận sự có mặt của tâm thân 
thức đã diệt, đã qua, đã mất. Chính tâm thiện dục giới đang sanh, 
đang còn, đang có và rồi cứ thế được diễn tiến liên tục. Nghĩa là 
tâm thiện dục giới ấy cũng trở thành tâm quá khứ, trở thành sở tri 
(bị biết) vì có một thứ tâm khác sanh lên, ghi nhận lại tâm thiện 

111 


dục giới. Như vậy là dòng tâm thức luôn luôn nối nhau mà sanh 
diệt, được gọi là cittavithI, đó là định luật Anicca của Phật Đạo. 
Đời sống của chúng ta dòng tâm thức luôn luôn trôi chảy, biến 
dịch không nghỉ tựa như dòng nước trôi chảy không ngừng nghỉ. 
Khi quan sát được như vậy, hành giả tự nhiên nhận thức rằng: 
Thân thức là vô thường. 


- Khi hành giả khởi lên một tư tưởng nào, như suy tính việc 
chưa có gọi là "tư", nhớ lại việc đã qua gọi là "Tưởng"... Tức ghi 
nhận sự hiện diện của hành uẩn (tâm hộ kiếp bhavañga) rồi hành 
giả có thể tạm ngưng niệm để giám sát cho thấy rõ tướng trạng 
của tư tưởng ấy là vô thường (sanh diệt) đổi thay. Như hành giả 
nhận thức rằng khi nãy tư tưởng này không có, bây giờ có, hoặc 
ngược lại. Và khi ta nhận ra sự có mặt của nó thì nó đã không còn 
(đã diệt). Nhưng tư tưởng ấy luôn luôn sanh diệt thay đổi. Tâm 
hiện tại biết tâm cận hiện tại và tâm hiện tại cũng sẽ thành tâm 
cận hiện tại. Tâm hiện tại là năng tri, tâm cận hiện tại là sở tri. 
Như vậy chúng cứ nối tiếp nhau sanh diệt, tâm hiện tại diệt thì trở 
thành tâm cận hiện tại, hay nói cách khác tâm năng tri được thì trở 
thành sở tri, và khi thành tâm sở tri thì lại làm năng duyên (cảnh) 
cho tâm năng tri (sở duyên)... Chúng cứ diễn tiến như vậy không 
bao giờ ngừng lại. Như vậy tư tưởng là vô thường. 


- Hoặc khi hành giả khởi lên một tư tưởng nào, nếu tư 
tưởng ấy hướng đến đối tượng (tướng phần, cảnh) tự khởi lên từ 
nội tâm, hoặc là cảnh sắc, thính, khí, vị, xúc đã qua (cảnh ngũ quá 
khứ) thì hành giả cứ niệm "pháp". Bởi cảnh pháp là đối tượng của 
ý thức, nên chúng tự hiện khởi trong tâm, còn cảnh ngũ quá khứ 
(sắc, thinh, khí, vị, xúc) không phải là đối tượng thực tại nên 
không phải là cảnh của ngũ quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) chỉ là 
bóng dáng của năm trần còn rơi rớt (lạc tọa sinh tử) mà thôi. Lại 
nữa khi hành giả nhìn một cảnh sắc nào đó như tấm bảng đen 
chẳng hạn... hình vuông... cũng thuộc là cảnh pháp, vì cảnh pháp 

112 


chỉ biết thuần tịnh là "sắc" mà thôi. Cũng vậy, đối với nhĩ thức chỉ 
biết là "tiếng", tỷ thức chỉ biết là "mùi", thiệt thức chỉ biết là "vị", 
thân thức chỉ biết "xúc". Còn tướng trạng trầm bổng của cảnh 
thính, mùi thơm, thúi... của cảnh khí, mặn, ngọt.. của cảnh vị, 
nóng, lạnh... của cảnh xúc. Tất cả trạng thái ấy là cảnh pháp, tức 
là tướng phân riêng biệt để biết cái này khác với cái kia (nhậm trì 
tự tánh, quỷ sanh vật giải). Do đó cứ niệm "pháp". Rồi hành giả 
nếu muốn có thể tạm ngừng niệm để giác sát cho thấy rõ tướng 
sanh diệt (vô thường) của cảnh pháp, như hành giả nhận thức 
rằng: "Cảnh pháp này, khi nấy không có, bây giờ có và ngược lại... 
Chúng giống như những hình ảnh trên màn bạc khi chiếu phim 
hoặc của tỉ vi...". Như vậy, cảnh pháp là vô thường (sanh diệt). 


- Hoặc khi hành giả khởi lên một tư tưởng nào, như nhận 
thức ra một đối tượng bằng tướng trạng vuông, tròn, dài, ngắn, 
xanh, vàng, đỏ, trắng... Nếu hành giả niệm "biết" tức ghi nhận sự 
hiện hữu của ý thức vừa sanh khởi (niệm tâm trong nội thân). 
Hành giả có thể tạm ngừng niệm để minh sát cho thấy rõ tướng vô 
thường (sanh diệt) đổi thay của ý thức bằng cách tự hỏi: "Ý thức là 
thường hay vô thường?". Rồi hành giả có thể tự nhận thức rằng: - 
Nếu ý thức là thường thì nhãn thức... không có cơ hội sanh khởi 
(bởi tâm thức mỗi lần sanh chỉ có một thứ thôi không thể có hai 
thứ tâm cùng sanh khởi một lúc). Nhưng sự thật thì các tâm thức 
nối nhau mà sanh diệt, dù là nhập định cả ngày đi nữa. Tuy chỉ có 
một thứ tâm (như Sơ thiển chẳng hạn) và chỉ biết có một cảnh duy 
nhất (như đất chẳng hạn) thì cái tâm sanh diệt vô số kể, huống chi 
không nhập định thì tâm sanh diệt vừa khác cái tâm, vừa khác thứ 
tâm, và vừa khác loại tâm. Ngày đêm trôi qua, chúng sanh diệt 
không ngừng, tựa hồ như những cái chớp nhoáng của bóng đèn 
neon. Như vậy, ý thức là vô thường luôn luôn biến đổi. 


TRI VỌNG 


113 


Sau khi phân biệt từng phần của 6 căn, 6 cảnh và 6 thức, 
để hành giả dễ nhận thức cái nào là căn, cái nào là cảnh, cái nào 
là thức. Và chúng luôn luôn sanh diệt, diệt sanh chứ không phải 
có một tự ngã đơn thuần và bất biến như chúng ta tưởng lầm. 
Nhưng vì nó sanh diệt quá nhanh khiến cho chúng ta nếu không 
học Abhidhamma và hành Vipassanã cứ tưởng có một tự ngã đơn 
thuần bất biến, giống như cây quạt có ba cánh, khi cắm điện vào, 
cánh quạt xoay qua nhanh, có thể khiến cho trẻ lầm tưởng là một 
vòng tròn kín mít, hoặc cái chong chóng có hai cánh. Người ta 
chấm vào cánh chong chóng một điểm đỏ hoặc xanh, khi gặp gió, 
cánh chong chóng quay quá nhanh, ta nhìn vào thấy một vòng đỏ 
hoặc một vòng xanh, tưởng chừng như vòng tròn ấy dính liền 
nhau, nhưng sự thật chỉ là một điểm đỏ hoặc xanh. Sở dĩ có một 
vòng tròn đỏ hoặc xanh, là vì có nhiều lần xoay tròn quá nhanh, 
mắt chúng ta nhìn không kịp nên thấy là cả một vòng tròn đồ hoặc 
xanh như vậy để cho hành giả nhận ra lý vô thường (sanh diệt đổi 
thay) và vô ngã (không có một cá thể đơn thuần), chúng tôi xin 
đưa ra nhiều trường hợp khác nhau và thường xẩảy ra trong đời 
sống hằng ngày rồi phân tích ra tường trường hợp một cho hành 
giả để nhận thức. Như khi đi, chân dỡ lên, bước tới, để xuống. Ta 
thử hỏi cái gì dỡ chân lên, bước tới và để chân xuống? Một linh 
hồn hay một tự ngã hay một cá thể nào đó chăng? Không, chỉ có 
sự đi chứ không có người đi (tự ngã hay linh hồn). Cái chân dỡ 
bước... là sắc, sắc gồm có đất, nước, lửa, gió. Tư tưởng điều khiển 
cái chân dỡ bước... là danh, danh ở đây gồm 4 uẩn là thọ, tưởng, 
hành, thức. Như vậy, không phải là "người đi" mà chỉ có năm uẩn 
di động đó thôi thấy rõ thực tướng của năm uẩn là Vipassanã vậy. 

- Khi co tay vào hoặc duỗi tay ra, chúng ta tự hỏi: - Cái gì 
co tay vào, hoặc duỗi tay ra? Cái gì co vào hoặc duỗi ra là sắc, sắc 
ở đây đại khái có bốn: Đất (những gì có trạng thái cứng hoặc 
mềm), Nước (những gì có đặc tướng chảy ra và quến tụ lại), Lửa 

114 


(những gì có tướng trạng nóng hoặc lạnh), và Gió (những gì có 
trạng thái di động hoặc căng phồng lên), ý nghĩ điều khiển tay co 
vào hoặc duỗi ra là danh. Danh ở đây là bốn danh uẩn: Thọ 
(những cảm giác khổ, lạc, ưu, hỷ, xả), Tưởng (những cảm tưởng 
nhớ ra cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc và pháp), Hành (những tư duy 
thiện, bất thiện và vô ký), Thức (ở đây là tâm dục giới). Như vậy, 
chỉ có năm uẩn di động, chứ không có người (tự ngã, linh hồn) co 
tay vào hoặc duỗi tay ra. 

- Hoặc khi đứng, chúng ta thử tìm hiểu coi: "Cái gì đứng?" 
Chỉ có tướng trạng đứng (5 uẩn trụ) chứ không có người đứng 
(không có tự ngã đứng) hình tướng đứng, nếu phân tích ra 5 thì có 
5 nhóm đang kết hợp lại: 

1- Sắc uẩn: Gồm có 28 sắc pháp. 

2- Thọ uẩn: Nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và 
ý thọ. Trong 6 thọ này có cả hỷ, lạc, ưu, khổ và xả. 

3- Tưởng uẩn: Sắc tưởng, thinh tưởng, khí tưởng, vị tưởng, 
xúc tưởng và pháp tưởng. 


4- Hành uẩn: Thân hành, khẩu hành, ý hành. 


5- Thức uẩn: Nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, tỷ thức, thân 
thức, và ý thức. 

Như vậy, cái gọi là "người đứng" chỉ là 5 uẩn hiệp lại 
ngoài 5 uẩn không có một cá thể tự ngã, linh hồn. Đúng như Tỳ 
kheo ni Dhammadinnã nói với ông Visakha: "Này gia chủ, cái gọi 
là tự ngã, phải được hiểu là 5 uẩn, chính 5 uẩn hiệp lại, người ta 
gọi là tự ngã, ngoài 5 uẩn không có tự ngã nhưng không có tự ngã 
trong 5 uẩn. 

- Hoặc khi nằm hành giả có thể theo dõi hơi thở ra vô dưới 
hình thức cái bụng phổng, xẹp nhưng không cần nói ra tiếng 


115 


(phông à, xẹp à) hay thì thầm hoặc nghĩ trong tâm với cái tên 
(phồng, xẹp) mà chỉ cần ghi nhận trạng thái phổng lên và xẹp 
xuống của cái bụng mà thôi. Khi thở vào (phông) hành giả biết rõ, 
khi thở ra xẹp, hành giả biết rõ và khi hơi thổ ra hay hơi thở vào 
dừng lại hành giả cũng phải biết rõ. Để dễ hiểu và hiểu rõ ràng 
cách niệm hơi thở, nhất là để nhận ra tướng trạng của hơi thở sanh 
diệt (thân hành), tôi xin phân tích thật kỹ như sau: Khi bắt đầu thở 
vô, cái bụng bắt đầu phông, cho đến khi không còn thở vô nữa, 
cái bụng cũng không còn phông lên nữa, thời gian ấy ước chừng 
10 giây, giây thứ I là trạng thái sanh của hơi thở vô, giây thứ 10 là 
trạng thái diệt của hơi thở vô, còn 8 giây ở chặng giữa là trạng 
thái trụ của hơi thở vô. Sau khi không còn thở vô nữa (hơi thở vô 
diệt) thì bắt đầu ngưng, thời gian ngưng ước chừng 6 giây. Giây 
thứ 1 là trạng thái sanh của hơi thở dừng lại, giây thứ 6 là trạng 
thái diệt của hơi thở ngừng lại, 4 giây giữa là trạng thái trụ của hơi 
thở ngừng lại. Sau khi hơi thở không còn dừng lại nữa (hơi thở 
dừng lại bị diệt) thì bắt đầu thở ra (bụng bắt đầu xẹp), thời gian 
thở ra ước chừng 10 giây, giây đầu là trạng thái sanh của hơi thở 
ra, giây cuối là trạng thái diệt của hơi thở ra, 8 giây ở giữa là 
trạng thái trụ của hơi thở ra. Sau khi không còn thở ra được nữa, 
bụng không còn xẹp thêm nữa (hơi thở ra diệt) thì bắt đầu ngừng 
lại. Cứ như thế, hành giả ghi nhận từng giai đoạn của hơi thở. Bây 
giờ chúng ta hãy suy nghiệm xem, trong oai nghi nằm, niệm hơi 
thở vô (phổng) và hơi thở ra (xẹp). Ai nằm? Cái gì nằm? Nếu 
dùng trí tuệ quan sát như nhà khoa học thí nghiệm thì ta sẽ thấy 
đúng như Abhidhamma giải thích: Chỉ có hành vi nằm, chứ không 
có người (tự ngã) nằm. Bởi tiếng gọi là "người" tức là 5 uẩn. 
Trong 5 uẩn, sắc uẩn là thân, thân nếu phân ra tứ đại thì có 20 thể 
trược thuộc về đất: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, 
thận, tim, gan, bầy nhầy, bao tử, phổi, ruột già, ruột non, vật thực, 
phẩn, óc. Có 12 thể trược thuộc về nước: mật, đàm, mủ, máu, mổ 


116 


hôi, mỡ, nước mắt, nước nhờn, nước miếng, nước mũi, nước nhớt, 
nước tiểu. Có 4 thể trược thuộc về lửa: lửa làm cho thân ấm, lửa 
làm cho thân nóng, lửa làm cho tiêu hóa vật thực, lửa làm cho 
thân già. Có 6 thể trược thuộc về gió: là gió từ dưới đưa lên (như 
ợ), gió từ trên đẩy xuống (như địt, gió quạt ở ngoài ruột, gió quạt 
trong ruột, gió làm cho thân cử động (như co, duỗi tay, chân...), gió 
ra vô nơi miệng, mũi (tức hơi thở). Thọ uẩn tức là những tình cắm: 
như lúc hành giả đang trụ trong oai nghi nằm và đang theo dõi hơi 
thở vô (phồng), ra (xẹp) chẳng hạn. Nếu hành giả có cảm giác dễ 
chịu của thân (như mát mẻ hay êm dịu) thì đó là thọ lạc (sướng 
thân), nếu có cảm giác khó chịu của thân (như nóng nực, đau 
nhức...) đó là thọ khổ (khổ thân), nếu có cảm giác dễ chịu của tâm 
(vui mừng, hoan hỷ) thì đó là thọ hỷ (tâm vui mừng), nếu có cẩm 
giác khó chịu của tâm (sầu, khổ, ưu, bï) đó là thọ ưu (tâm lo 
buồn). Nếu có cảm giác tự nhiên (không khổ, không lạc, không 
ưu, không hỷ) đó là thọ xả (tâm thần nhiên đối với cảnh). Tưởng 
uẩn tức là những sự hiểu biết do đã hiểu biết (nhận ra cái gì đã 
gặp trước) như hành giả đang nằm và đang theo dõi hơi thở vô, ra 
bằng cách phông, xẹp. Khi hơi thở vô, bụng phông lên, hành giả 
thấy và niệm phông lên "phồng à", khi hơi thở ra, hành giả thấy 
và niệm "xẹp à". Sở dĩ hành giả gọi phông khi cái bụng căng 
phông lên và gọi là xẹp khi bụng xẹp xuống, là do trước đây cha 
mẹ, cô bác... đã dạy như thế, bây giờ mỗi khi gặp lại (tức là để ý 
đến nó) thì hành giả biết cái này là "phồng" và cái này là "xẹp", 
đó là sắc tưởng. Nếu hành giả không nhìn cái bụng phồng lên và 
xẹp xuống mà chỉ nghe tiếng hơi thở của mình khi thở vô, ra có 
tiếng như khò khè hay tiếng thở phì phào, hổn hển.. Hành giả 
niệm "khò khè à" đó là Tỉnh tưởng (vì trước đây đã có người dạy: 
Hơi thở có tiếng như vậy, gọi là khò khè...). Nếu hành giả khi thở 
vô nhằm mùi nước hoa... hành giản niệm "thơm à", đó là Hương 
tưởng (vì trước đó có người dạy như vậy gọi là "mùi thơm"). Hành 


117 


giả khi nhai nhằm miếng ớt, hành giả niệm "cay à" đó là Vị tưởng 
(vì trước đây đã có người dạy: như vậy gọi là "vị cay"). Nếu hành 
giả đang nằm, bỗng bực bội một việc gì đó, hành giả niệm "sân 
à", đó là Pháp tưởng (vì trước đây đã có người dạy: tâm bực bội, 
khó chịu... gọi là sân). Tất cả cái biết của tưởng đều là cảnh chế 
định (paññatti), vì ngôn ngữ do người định đặt để tổ bày cho nhau 
để dễ hiểu biết những gì muốn trình bày mà thôi nên gọi là tục đế 
(samuti sacca). 

Nếu hành giả niệm theo cái biết của tưởng (saññã8) chỉ có 
thể phát sanh niệm (Sati) mà thôi chứ không thể phát sanh được 
tuệ (paññã). Còn như hành giả niệm theo cái biết của thức (chỉ 
biết trạng thái của sự vật ấy, chứ không gọi là cái chi chi cả), mặc 
dù cũng là phát sanh niệm nhưng có thể phát sanh được tuệ vì cái 
biết của thức (viññãna) rất gần với tuệ, vì nhận được bộ mặt thật 
của sự vật (bổn lai diện mục) thì sẽ thấy được sanh diệt của sự vật 
(cái thấy biết sự sanh diệt của sự vật là cái thấy, biết tri kiến) của 
tuệ. Vì vậy, hành giả cần niệm (ghi nhận) cái biết của thức (bất 
tùy phân biệt) chứ không nên niệm theo cái biết của tưởng. Nhiều 
vị Thiển sư viện lý do là hành giả sơ cơ khó niệm theo cảnh chơn 
đế (paramattha sacca) của thức nên cho niệm theo cảnh tục đế 
(samuti sacca) của tưởng, thậm chí nhiều vị còn dẫn chứng Phật 
Ngôn. Rõ ràng, Đức Phật đã dạy niệm cảnh chơn đế tức là ghi 
nhận cái biết của thức, thế mà các vị ấy giảng giải một hồi trở 
thành cảnh tục đế, chỉ niệm theo cái biết của tưởng. Như đoạn 
kinh Đức Phật dạy ông BAhiya: "Khi thấy một vật gì chỉ biết là 
thấy, khi nghe một tiếng øì chỉ biết là nghe... cho đến khi tâm suy 
nghĩ một việc gì, chỉ biết là suy nghĩ". Các Thiển sư lại giảng giải 
cho hành giả: "Khi thấy một vật gì, hãy niệm "thấy à, thấy à". Khi 
nghe một tiếng gì hãy niệm "nghe à, nghe à", cho đến khi tâm suy 
nghĩ một điều gì hãy niệm "suy nghĩ à, suy nghĩ à". Hành giả nên 
lưu ý chỗ này, đây là chỗ bí yếu chỉ cách đường tơ, kẽ tóc giữa 


118 


Tưởng và Thức (cũng như giữa Thức và Trí vậy, như Thức và Trí 
hơn Tưởng). Đồng ý hành giả sơ cơ dĩ nhiên là khó nhận thức 
được, nhưng lần lần rồi sẽ nhận thức được, chứ chiều theo hành 
giả rồi chỉ dạy lệch lạc thì rất nguy hiểm. Cố nhân có câu: những 
điều sai lầm, nếu có một triệu người mà được một tí chơn lý nào, 
vì chơn lý không biết rùn xuống, cái gì rùn xuống không phải là 
chơn lý". Thật vậy, nếu là chữ nhân của một hiệu buôn có thể 
chiều theo thị hiếu của khách hàng, nhưng là vị Thiển sư thì 
không nên đắc nhân tâm với hành giả, bằng cách cải biến chơn lý, 
thực hành theo tri kiến của họ và ngược lại, nếu là khách hàng thì 
có thể đòi hỏi chủ hiệu buôn theo sở thích của mình, nhưng là 
hành giả thì phải cố gắng tầm cầu chơn lý theo sự hướng dẫn của 
Thiển sư, vì chủ hiệu buôn cần chiều khách để được tiền, còn 
hành giả cần chiều Thiền sư để được pháp. Vả lại, đâu phải mỗi 
hành giả mới tập hành đều là thiếu trí, mà Thiền sư cứ viện lý do 
là hành giả sơ cơ phải tập theo phương pháp giả tạm. Lại nữa,cái 
gì đã đến với người ta lần đầu tiên, cái đó sẽ thành thói quen (tập 
quán) khó mà sửa về sau. Dù có sửa được cũng mất công vô cùng, 
chi bằng cứ dạy đúng phương pháp, ban đầu khó, sau sẽ dễ, khỏi 
phải ngỡ ngàng nhiều lần, và có thể khiến hành giả sinh hoài 
nghi. 

- Hành uẩn là những chủ ý muốn làm, có cả thiện, bất 
thiện và vô ký, hay nói cách khác là tư cách tâm xử sự với cảnh 
vật, có cả tốt, xấu, không tốt, không xấu. Như một người có đức 
tin đối với một đấng tối cao nào đó, chỉ vì nghe người khác nói rồi 
tin theo, đó cũng là một tâm lý tốt nhưng thiếu trí nên có thể hiến 
dâng trọn đời mình và làm bất cứ một việc gì, dù việc đó có nguy 
hiểm đến tính mạng của mình chẳng hạn, khởi điểm là tốt nhưng 
lần lần làm các việc tội ác như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, 
uống rượu... là xấu. Chúng ta nên phân biệt: Đức tin sơ khởi dù là 
mê tín vẫn là thiện (thiện dục giới ly trí), nguyện hiến dâng thân 


119 


mạng cho đấng tối cao, ấy là phúc hành, nhưng khi tâm bắt đầu 
nghĩ đến làm các việc ác như sát sanh.. là phi phúc hành. Chớ 
lầm tưởng đức tin là bất thiện (dù là mê tín), là phi phúc hành, chớ 
tưởng lầm đức tin (dù là mê tín là xấu), ngược lại càng không nên 
nghĩ các việc làm sau đó như sát sanh... là thiện, là phúc hành. 
Không nên nghĩ rằng tâm có đức tin (dù là mê tín) và tâm nghĩ 
đến cách làm tội ác cũng là một thứ tâm. Tâm có niềm tin nơi 
thượng đế là tâm thiện ly trí, tâm sai khiến làm việc sát sanh, ác 
khẩu là tâm sân, tâm sai khiến làm việc trộm cắp, tà dâm, ở ngữ 
là tâm tham. Tâm tham và tâm sân sai khiến làm bất cứ việc chỉ 
đều là phi phúc hành. Trái lại tâm thiện dục giới dù là hợp trí hay 
ly trí sai khiến làmbất cứ việc chi như bố thí, trì giới, hành thiển... 
đều là phúc hành. Không bao giờ có việc tâm thiện làm việc sát 
sanh, trộm cắp và ngược lại tâm tham, tâm sân không thể làm 
được việc bố thí.. Mỗi việc làm có một thứ tâm riêng, vì không 
phân biệt được chân lý này nên người ta dễ hiểu lầm: có một thứ 
tâm làm nhiều việc khác nhau (cả thiện lẫn bất thiện). Để hành 
giả dễ nhận ra tâm thiện và tâm bất thiện (phúc hành và phi phúc 
hành), tôi xin cử ra một số vấn đề như sau: 


- Khởi tâm muốn trộm cắp nhưng thấy xấu hổ nên thôi. 
"Tâm muốn trộm cắp" là tâm tham, đồng sanh với hành uẩn (phi 
phúc hành) gồm có như: tham, si, vô tàm, vô quý, phóng đật... 
Cảm thấy xấu hổ nên thôi là tâm thiện dục giới đồng sanh với 
hành uẩn (phúc hành) gồm có: tàm, quý, vô tham, vô sân, hành 
}.S.IẾT 


- Khởi tâm muốn bố thí nhưng sợ hao phí của cải nên thôi. 
"Tâm muốn bố thí" là tâm thiện dục giới đồng sanh với hành uẩn 
(phúc hành) gồm có: tín, niệm, vô tham, vô sân, bi, tùy hỷ... Sợ sẽ 
tiêu hao của cải là tâm sân đồng sanh với hành uẩn (phi phúc 
hành) gồm có như: sân, tật, lận, hối, si... 


120 


- Khởi tâm đi nghe pháp, nhưng khi nghe Pháp, nhất là để 
tài Pháp vô ngã, bèn sinh hoài nghi, không tin và bất mãn rồi bỏ 
ra về với ý nghĩ có tự ngã thường hằng, nói vô ngã là sai. "Tâm 
muốn nghe pháp" là là tâm thiện dục giới ly trí đồng sanh với 
hành uẩn (phúc hành) gồm có như: tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ... 
"Sinh hoài nghi không tin" là tâm si hoài nghi đồng sanh với hành 
uẩn (phi phúc hành) gồm có như: si, vô tàm, vô quý... "Bất mãn" là 
tâm sân đồng sanh với hành uẩn (phi phúc hành) gồm có như: sân, 
tật, lận, hối... "Nghĩ có tự ngã thường hằng" là tâm tham tương ưng 
tà kiến, ngã mạn, si, vô tàm... 


- Khởi tâm muốn nghe Pháp, khi nghe Pháp hiểu được 
chân lý, phát đức tin Tam Bảo, xin thọ trì quy Giới và bố thí.. 
"Tâm muốn nghe pháp" là tâm thiện dục giới có thể hợp trí hoặc 
ly trí đổng sanh với hành uẩn (phúc hành) gồm có như: tầm, tứ, 
thắng giải, cần, hỷ, dục... "Nghe pháp hiểu được" là tâm thiện dục 
giới tương ưng trí đồng sanh với hành uẩn (phúc hành) như: tín, 
niệm, tàm... "Phát đức tin Tam Bảo, xin thọ trì quy Giới và bố 
thí".. đều là tâm thiện dục giới hợp trí đồng sanh với hành uẩn 
(phúc hành). 


- Khởi tâm muốn đi chùa làm phước như dâng y, trai tăng... 
Ta phảẩi xem xét kỹ coi muốn đi làm phước ấy do nguyên nhân gì? 
Và trong khi làm phước có những tâm gì? Như muốn làm chủ lễ 
dâng y do người khác nói có phước, rồi tôn theo như vậy là nhân 
lành (phúc hành)... nhưng cũng có sự suy nghĩ tiếp theo sau: "Ta 
làm chủ lễ dâng y, ta sẽ được nhiều người khen ngợi" là tâm tham 
(ham danh) như vậy có nhân bất thiện (phi phúc hành) hoặc nghĩ: 
"Làm chủ lễ dâng y có nhiều phước lớn, đời sau được giàu sang, 
có sắc đẹp, được sanh về cõi trời..." tâm nghĩ dâng y có phước lớn 
là tâm thiện dục giới hợp trí là nhân lành (phúc hành)... Nhưng ý 
nghĩ sau đó là bất thiện, là tâm tham. Hoặc nghĩ rằng, làm chủ lễ 
dâng y để được phước lớn, để đời sau này được gặp Phật, được 

121 


xuất gia theo nghi thức EHIBHIKKHU. Như vậy, tâm đầu và tâm 
suy nghĩ tiếp theo đều là tâm thiện dục giới hợp trí, là nhân thiện 
(phúc hành) hoặc nghĩ dâng ý có phước rồi làm nhưng trong lúc 
làm gặp những chuyện trái tai, gai mắt, bất bình, sân hận khởi 
lên... thì nên biết rằng việc dâng y là phúc hành nhưng xen những 
tâm sân là phi phúc hành. Cái nào là phi phúc hành, cái nào là 
phúc hành cần phân biệt rõ chớ nhầm lẫn mà đồng hóa tất cả việc 
làm suốt thời gian dâng y đều là thiện hoặc bất thiện. Việc nào 
thiện là thiện, việc nào bất thiện là bất thiện. Hành giả khéo phân 
biệt tâm mình và việc làm của mình như người lựa gạo. Trong một 
chén gạo có gạo nguyên, có gạo nát, có gạo nửa hột, có thóc, có 
sạn.. Với người có mắt sáng, họ sẽ phân biệt rõ đây là gạo 
nguyên, đây là gạo nửa hột, đây là thóc, đây là sạn... chứ không 
nên vơ đũa cả nắm nói theo tư ý một cách vô ý rằng: "Chén nào 
toàn gạo không". Với người trí, có học Abhidhamma và hành 
Vipassanã, vị ấy sẽ phân biệt rõ như người có mắt sáng lượm gạo 
đây là gạo nguyên (tâm thiện hợp trí), đây là gạo nửa hột (tâm 
thiện ly trí), đây là thóc (tâm tham), đây là sạn (tâm sân)... Chúng 
ta gặp không biết bao trường hợp, cùng một sự kiện, đối với người 
thích thì cái gì họ cũng cho là thiện, thậm chí việc làm ấy kéo dài 
cả một năm, một tháng, hoặc một giờ. Trái lại, người không thích 
họ cho là toàn bất thiện, nhưng sự thật thì đừng nói chi thời gian 
lâu cả một đời, một năm, một tháng, một ngày, một giờ hay cả 
một phút mà chỉ thoảng qua một giây đồng hồ đã có triệu triệu 
tâm sanh diệt, trong số triệu triệu tâm sanh diệt đã có hàng ngàn 
lộ trình tâm diễn tiến qua các môn, và trong mỗi lộ trình tâm đó 
đã có hàng chục thứ tâm sanh diệt trong đó rồi. Trong mỗi lộ trình 
của tâm ấy, đối với phàm nhân như chúng ta thì tham, sân, si đầy 
dẫy, thỉnh thoảng mới có một số tâm thiện khởi lên. Vì vậy người 
hành Vipassanã vị Thiền Sư luôn ngăn cấm không cho hành giả 


122 


bày việc làm phước như trai tăng... vì việc làm ấy có xen bất thiện, 
bị phiền não chi phối và khó kiểm soát được tâm. 


- Nếu hành giả là một vị xuất gia, thường ưa thích thuyết 
giảng giáo pháp cho người khác nghe, cũng nên phân biệt rõ. Khi 
khởi tâm muốn đi thuyết pháp, coi việc "muốn đi thuyết pháp" đó 
do nguyên nhân nào (nhân thiện hay bất thiện) và trong khi thuyết 
pháp đó thường là tâm thiện sanh khởi nhiều hay bất thiện sanh 
khởi nhiều. Như muốn thuyết pháp cho người khác nghe được 
phước để đáp lại đức tin của người cư sĩ, để mở mang chánh pháp, 
để nối tuệ mạng của chư Phật... thì đó là nhân lành (phúc hành) 
trái lại nếu muốn đi thuyết pháp để được danh hay được lợi lộc để 
công kích người khác... đó là nhân chẳng lành (phi phúc hành). Lại 
nữa, trong khi thuyết pháp, tâm hướng về chánh pháp, suy nghĩ 
chánh pháp... là nhân thiện, nhưng nếu để ý lễ vật sẽ được dâng 
cho Pháp sư hay để ý đến phụ nữ hoặc để ý thù ghét ai... là nhân 
bất thiện (phi phúc hành). Vì vậy, hành giả khi khởi tâm muốn đi 
thuyết pháp nên quán xét tâm mình và dù thiện hay bất thiện 
cũng chẳng nên đi, bởi sẽ bị ngoại cảnh chỉ phối, nhất là phải tiếp 
xúc nhiều người, phương pháp Vipassanã, Đức Thế Tôn có dạy 
rằng: “Ekayano magga” Nhất thừa đạo” (chỉ đi một mình trên 
một con đường). 


- Thức uẩn là những cái biết, biết cảnh gọi là tâm, bị tâm 
biết gọi là cảnh. Theo Abhidhamma tâm có số loại 121 thứ, tâm 
sanh diệt rất nhanh, chỉ trong một giây đồng hồổ theo bản xưa là 
một khẩy móng tay, tâm sanh diệt triệu triệu lần (cái). Để hành 
giả dễ nhận biết về thức uẩn để niệm tâm, ở đây sẽ trình bày và 
phân tích sự diễn tiến của tâm thức bằng các lộ trình tâm như sau: 

1- Nhãn thức là cái biết cảnh sắc, nương nơi nhãn căn, có 2 
thứ: I biết cảnh sắc xấu gọi là nhãn thức quả bất thiện, 1 thứ biết 
cảnh sắc tốt gọi là nhãn thức quả thiện vô nhân thọ xả. Cả hai thứ 


123 


tâm nhãn thức đều có 7 tâm sở (sở hữu tâm) biến hành như nhau 
(xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyển, tác ý). Tâm nhãn 
thức chỉ khởi lên một cái, trong mỗi lộ trình tâm như sau: Hộ kiếp, 
hộ kiếp quá khứ, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, nhãn môn 
hướng tâm, nhãn thức, tiếp thâu, quan sát, phán đoán (xác định), 7 
đổng lực, 2 na cảnh, hộ kiếp. Trừ hai sát na (hộ kiếp đầu và hộ 
kiếp cuối) còn lại 17 sát na giữa là một lộ trình tâm đầy đủ nhất, 
vì cũng có những lộ trình tâm ngắn hơn như: có l sát na (trừ 2 na 
cảnh), có § sát na (trừ 7 đổng lực và 2 na cảnh). Nhưng thật sự thì 
mỗi lộ trình tâm đều đủ 17 sát na là nếu không có na cảnh và 
đổng lực thì hộ kiếp vừa qua được lập lại nhiều lần cho đủ số 17 
sát na, mỗi cái tâm (sát na) đều có 3 sát na tiểu: Sanh-Trụ-Diệt. 
Khoảng giữa các lộ trình tâm là hộ kiếp được diễn tiến vô số kể. 
Và mỗi cách sử xự hằng ngày trong đời sống của chúng ta, lộ trình 
tâm nhãn thức được lập đi lập lại bằng nhiều lộ trình tâm như vậy, 
mới có thể giải quyết một vấn đề, dĩ nhiên là tâm nhãn thức cũng 
như những tâm khác phải sanh diệt nhiều lần và liên tục, nên 
người xưa mới nói rằng: “Liền như nước chảy tợ in xe vòng”. 

2- Nhĩ thức là cái biết cảnh thinh, nương nơi nhĩ căn, có 2 
thứ: I biết cảnh thinh xấu (tiếng làm tâm khó chịu) gọi là tâm nhĩ 
thức thọ xả quả bất thiện, 1 thứ biết cảnh tốt (những tiếng làm 
tâm dễ chịu) gọi là tâm nhĩ thức quả thiện vô nhân thọ xả, cả 2 
tâm nhĩ thức đều có 7 tâm sở biến hành như nhau (như nhãn thức) 
tâm nhĩ thức chỉ khởi lên 1 lần (cái) và cùng ở vị trí cố định trong 
lộ trình tâm y như nhãn thức. 

VRDKNTQPPDDDPDPDĐBồNN 


Chú thích: V: vừa qua, R: rúng động, D: dứt dòng, K: khán 
ngũ môn, N: nhãn thức, T: tiếp thâu, Q: quan sát, P: phán đoán, Ð: 
đổng lực, N: na cảnh. 


124 


Tất cả đều giống như lộ trình tâm nhãn thức chỉ khác là ở 
vị trí của sát na tâm nhãn thức trong lộ trình tâm đổi ra tâm nhĩ 
thức. Và tâm nhãn thức thì biết cảnh sắc, tâm nhĩ thức thì biết 
cảnh thinh. Chính sự hiểu biết rõ rệt về sự sanh diệt của tâm thức 
như lộ trình tâm đã nêu trên, hành giả mới nhận thức được là vô 
thường, khổ não và vô ngã và sẽ khởi tâm nhàm chán, đó là thanh 
tịnh đạo. 

3- Tỷ thức là cái biết cảnh khí (hơi mùi) nương nơi tỷ căn 
một thứ biết cảnh khí tốt (hương, mùi thơm) gọi là tâm tỷ thức quả 
thiện thọ xả, một thứ biết cảnh khí xấu (xú, mùi thúi) gọi là tâm 
tỷ thức quả bất thiện thọ xả. Cả hai tâm tỷ thức đều có 7 tâm sở 
biến hành như nhau, tâm tỷ thức cũng khởi lên trong mỗi lộ trình 
tâm 1 lần như tâm nhãn thức. 

VRDKNTQPPDDDPDPDĐBồNN 

Chỉ khác tâm tỷ thức sanh khởi ở tâm nhãn thức mà thôi, 
và cũng ở vị trí này mà tâm nhãn thức biết cảnh sắc, nhĩ thức biết 
cảnh thinh, tỷ thức biết cảnh khí (hơi hay mùi). Hành giả nhận 
thức được sự sanh và diệt của tâm tỷ thức như lộ trình tâm như đã 
nói trên, cũng có nghĩa là hành giả thấy được sự vô thường, khổ 
não, vô ngã của danh sắc và sẽ khởi tâm nhàm chán muốn tìm con 
đường thoát ly danh sắc. Đúng với Phật Ngôn: “Chư hành đều khổ 
não, với trí tuệ thấy rõ, đau khổ được nhàm chán đó là Thanh Tịnh 
Đạo”. 


4- Thiệt thức là cái biết cảnh vị, nương nơi thiệt căn, có 2 
thứ là: một thứ biết cảnh vị tốt (ngon ngọt) gọi là tâm thiệt thức 
quả thiện vô nhân thọ xả, một thứ biết cảnh vị xấu (cay đắng khó 
chịu) gọi là tâm thiệt thức quả bất thiện thọ xả. Cả hai thứ tâm 
thiệt thức cũng khởi lên chỉ có một lần trong lộ trình tâm như tâm 
nhãn thức. 


125 


VRDKTTQPDDDDPDPDPBồNNN 


Cũng chỉ khác nhau là: Tâm thiệt thức sanh khởi ở vị trí 
của tâm nhãn thức sanh khởi vậy thôi. Và cũng ở vị trí này mà 
tâm nhãn thức biết cảnh sắc, tâm nhĩ thức biết cảnh thinh, tâm tỷ 
thức biết cảnh khí, tâm thiệt thức biết cảnh vị. Hành giả nhận biết 
được sự sanh và diệt của tâm thiệt thức qua lộ trình tâm như đã 
nêu trên, cũng có nghĩa là hành giả thấy được sự vô thường, khổ 
não, vô ngã của danh sắc. Và sẽ khởi tâm nhàm chán danh sắc, 
muốn tìm đường giải thoát khỏi danh sắc. Đúng với Phật Ngôn: 
“Các pháp đều vô ngã, đối với trí tuệ thấy rõ, đau khổ được nhàm 
chán đó là Thanh Tịnh Đạo”. 


5- Thân thức là cái biết cảnh xúc (cứng, mềm, nóng, lạnh, 
lay động, căng phồng) nương nơi thân căn. Có hai thứ: một thứ 
biết cảnh sắc tốt, một (sung sướng) gọi là thân tâm thức quả thiện 
vô nhân thọ lạc. Một thứ tâm thân thức biết cảnh xúc xấu (đau 
nhức) gọi là tâm thân thức quả bất thiện thọ khổ. Cả hai thứ tâm 
thân thức đều là có 7 tâm sở biến hành như nhau. Tâm thân thức 
cũng khởi lên trong mỗi lộ trình tâm 1 lần như tâm nhãn thức. 


VRDKNTQOPDDDPDPBPDBDNN 


Hành giả nhận sự sanh diệt của tâm thân thức trong mỗi lộ 
trình tâm, dù là thân thức thọ lạc hay thân thức thọ khổ đều là vô 
thường, khổ, vô ngã. Đúng như Phật Ngôn: "Lạc là khổ, khổ là gai 
nhọn". Bởi hữu vi không thường, vì phải sanh diệt, dứt sanh diệt 
rồi mới thật là an vui... 

6- Ý thức là sự biết cảnh pháp (tự khởi trong tâm, có trạng 
thái riêng biệt, ngoài ra 5 cảnh trên) và cũng biết cảnh ngũ. Có 
111 tâm ý thức, có 3 tâm ý giới và 108 tâm ý thức giới. Ba tâm ý 
giới đó, một thứ sanh trước ngũ song thức (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân thức) là ngũ môn hướng tâm (khán ngũ môn). Hai thứ sanh 


126 


sau ngũ song thức là tâm tiếp thâu, trong mỗi lộ trình tâm không 
thể thay đổi, đó là định luật tự nhiên (Cittaniyãäma). Những sát na 
tâm nối sau tâm tiếp thâu trong lộ trình tâm đều thuộc về ý thức 
giới. Sát na quan sát có 3 thứ, phán đoán có I thứ, đổng lực có 65 
hoặc 87 thứ (12 tâm bất thiện, tâm vi tiếu, § tâm thiện dục giới, 8 
tâm duy tác dục giới hữu nhân, 9 tâm thiện đáo đại, 9 tâm duy tác 
đáo đại và § hoặc 40 tâm siêu thế). Nếu tâm ý thức biết cảnh 
pháp thì lộ trình tâm được diễn tiến như sau: 


HVRDKPDDDDPDPĐPMMRHH 


Hành giả nhận biết được tâm sanh diệt của ý thức trong 
các lộ trình tâm, sẽ thấy nó rất phức tạp, vi tế và đa dạng. Nếu gìn 
giữ tâm ý thức cho được trong sạch thì sẽ giải thoát được mọi triỀn 
phược. Đúng như Phật Ngôn: "Tâm tỉnh vi, khó thấy, tự diễn tiến 
lộ trình tâm quay cuồng theo dục lạc vô hình ẩn hang sâu". Các 
thứ tâm ý thức không giống nhau trên phương diện tâm sở. Có thứ 
có đến 20 tâm sở phối hợp như tâm nhãn... Có thứ có 10 tâm sở 
phối hợp như các tâm ý thức vô nhân (tiếp thâu)... Hành giả nhận 
được lý vô thường, vì xét theo lộ trình tâm (nối nhau sanh diệt) 
nhận được lý vô ngã, vì thấy rõ lý vô ngã bởi tâm không phải là 
đơn thuần (chỉ có 1) mà do nhiều tâm sở phối hợp, và cũng chẳng 
phải có sẵn tự nhiên, mà do nhiều nguyên nhân trợ tạo như tâm 
nhãn thức sở dĩ được sanh lên là do có 4 nguyên nhân hay là 
duyên: 


1- Có nhãn căn (mắt). 

2- Có cảnh sắc (vật bị thấy). 

3- Có ánh sáng. 

4- Có sự chú ý. 

Tâm nhĩ thức được sanh khởi do 4 nguyên nhân: 


127 


1- Có nhĩ căn. 

2- Có cảnh thinh (vật bị nghe). 

3- Có khoảng trống. 

4- Có sự chú ý. 

Tâm tỷ thức được sanh khởi do 4 nguyên nhân: 

1- Có tỷ căn (mũi). 

2- Có cảnh khí (hơi mùi). 

3- Có gió. 

4- Có sự chú ý. 

Tâm thiệt thức được sanh khởi do 4 nguyên nhân: 
1- Có thiệt căn (lưỡi). 

2- Có cảnh vị. 

3- Có nước. 

4- Có sự chú ý. 

Tâm thân thức được sanh khởi do 4 nguyên nhân: 
1- Có thân căn (thần kinh thân). 

2- Có cảnh xúc (cứng, mềm) 

3- Có đất, lửa, gió. 

4- Có sự chú ý. 

Tâm ý thức được sanh khởi do I trong 14 nguyên nhân: 
1- Do nhớ lại 6 cảnh đã gặp. 

2- Do gặp 6 cảnh trong hiện tại giống như 6 cảnh quá khứ 


128 


3- Do học, đọc, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. 


4- Do 6 cảnh hiện tại trùng hợp với những gì đã đã học, 
đọc. 


5- Do tin theo lời người khác. 

6- Do có những sự vật ưa thích. 

7- Do hồi tưởng nhân quả đã làm (lời nói và hành động). 
8- Do suy nghĩ về giáo lý cao siêu. 

9- Do mãnh lực của nghiệp. 

10- Do mãnh lực thần thông của người khác chuyển tâm. 
11- Do một hay nhiều bộ phận trong cơ thể thay đổi. 

12- Do mãnh lực của Chư Thiên chuyển tâm. 

13- Do trí tuệ hiểu biết Trí Thánh Đế. 

14- Do tri kiến giải thoát. 


Như vậy rõ ràng, thức do duyên tập hợp mà sanh khởi. 
Đúng như Phật Ngôn: "Do duyên thức sanh và thức ấy có tên tùy 
theo duyên ấy: do duyên mắt và các căn, thức sanh ra và thức ấy 
được gọi là nhãn thức. Do duyên tai và các tiếng thức sanh ra và 
thức ấy được gọi là nhĩ thức. Do duyên mũi và các mùi thức sanh 
ra và thức ấy được gọi là tỷ thức. Do duyên lưỡi và các vị thức 
sanh ra và thức ấy được gọi là thiệt thức. Do duyên thân và các 
xúc thức sanh ra và thức ấy được gọi là thân thức. Do duyên ý và 
các pháp thức sanh ra và thức ấy được gọi là ý thức. Cũng như do 
duyên củi, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa củi, do duyên cỏ, lửa sanh, 
lửa ấy gọi là lửa cổ. Do duyên trấu, lửa sanh và gọi là lửa trấu.. 
Chỗ gọi là do duyên ý, ý đây là ý môn (manodvãra) và ý môn ấy 
là hữu phần (bhavañga) là thứ tâm tục sinh (sát na tâm khởi đầu 
của một kiếp sống) được diễn tiến suốt cả một đời sống của chúng 

129 


sanh nhưng loại tâm này chỉ diễn tiến ngoài các lộ trình tâm 
(cittavithl) cho đến khi chấm dứt kiếp sống được gọi là tâm tử 
(cuticitta). Đời sống khác thì tâm tục sinh khác. Trong mỗi kiếp 
sống, tâm tục sinh, hộ kiếp, tử luôn luôn đồng một loại, một thứ, 
chỉ khác cái tâm mà thôi. Hễ tục sinh tâm loại nào thì tử cũng 
bằng loại tâm đó. Và cũng không phải tâm ý môn (hữu phần) diễn 
tiến song song đồng thời với tâm thức khác. Nếu cái tâm trong lộ 
trình tâm sinh lên thì tâm hữu phần không có, chúng nối tiếp nhau 
mà sinh khởi tương tục sinh như dòng nước. Nên Ngài Santakicco 
có viết: 
Lẽ thường luân chuyển hằng phen 
Tục sinh, hộ kiếp khởi lên lộ trình. 
Nối nhau cho đến bỏ mình 
Liền in nước chảy, tợ in xe vòng. 
Vậy nên hiển trí xét xong 
Vô thường, khổ não, ngã không quyết hành. 
Trau dồi niệm tuệ dành rành 
Từ phám chứng thánh cho thanh Níp Bàn. 


~—-o0O--- 


ĐỀ MỤC MINH QUÁN 
SỰ HỌC ĐỀ MỤC MINH QUÁN 
Người có đức tin mong đến hành trì minh quán nghiệp xứ 


để cúng dường bằng sự hành trì, là cúng dường tối thượng, để cho 
130 


có chỗ nương nhờ cao quý của mình. Trước tiên, nên học pháp học 
về cách pháp hành để cho biết rõ về đạo lộ trước tiên. 


Có 7 Đạo Lộ 


Đạo lộ thứ 1: Dẫn đến địa ngục có Sân hận làm cảnh. 

Đạo lộ thứ 2: Dẫn đến Ngạ quỷ A-tu-la, có Tham làm 
cảnh. 

Đạo lộ thứ 3: Dẫn đến Bàng sanh, có Si mê làm cảnh. 

Đạo lộ thứ 4: Dẫn đến Nhân loại, có Thiện pháp làm cảnh 
(Pháp sanh làm nhân loại tức 5 Giới, 10 Thiện nghiệp đạo). 

Đạo lộ thứ 5: Dẫn đến 6 cõi Dục Thiên, có Thiện pháp làm 
cảnh (pháp sanh làm Chư Thiên, tức lòng hổ thẹn và ghê sợ tội 
lỗi). 

Đạo lộ thứ 6: Dẫn đến 20 cõi Phạm Thiên, có Định chỉ tịnh 
làm cảnh. 

Đạo lộ thứ 7: Dẫn đến Níp bàn, có Tuệ Minh Quán 5 Uẩn 
làm cảnh. 


Mỗi một người nên tự suy xét lại mình xem rằng: Ta đang 
đi trên đạo lộ nào? Khi biết rằng: Ta đang đi con đường đau khổ 
thì hãy kiếm con đường thoát khổ. 


PHÂN SỰ QUAN TRỌNG TRONG PHẬT GIÁO CÓ 2: 
1- Ganthadhura: Là phận sự học tập, giảng dạy Pháp, 
Pali, Tam Tạng (trở thành bậc học Pháp Phật giáo) 


2- Vipassanädhura: Minh là phận sự tu minh quán, dùng 
Thân, Lời, Ý của ta quyết tâm hành thiển (trở thành Bậc hành 
Pháp Phật giáo). Khi hành thiển quán chủ yếu để đắc chứng đến 
đạo quả Níp bàn (trở thành chứng đạt Pháp Phật giáo) 


NGHIỆP XỨ CÓ 2 LOAI: 


131 


1- Samathakammatthana: Chỉ Tịnh Nghiệp Xứ, là cách 
làm định tâm, có 40 để mục là: 10 án xứ hành tịnh, 10 án xứ Bất 
Mỹ, 10 án xứ Tùy Niệm, 4 án xứ Phạm Trú, I án xứ vật thực uế 
tưởng, I án xứ nhân quán tứ đại, 4 án xứ Vô Sắc. 


Người hãy chọn những Nghiệp Xứ này làm đề mục để chú 
niệm cho sanh Thiền chứng thời đoạn trừ được phiển não nơi tâm 
loại trung bình là 5 Triển cái đoạn trừ bằng cách áp chế trừ 
Vikkhambhanapahäna bởi năng lực định như Đạo sĩ Alãra và 
Đạo sĩ Udhaka .. (Cứu cánh của 40 Nghiệp xứ này đạt đến 4 
Thiền Hữu Sắc và 4 Thiển Vô Sắc, thuộc về Thiển Hiệp Thế). 


2- Vipassanakammatthana: Minh Quán Nghiệp Xứ là 
phương pháp tiến tu tuệ, có 73 để mục là: 5 Uẩn, 12 Xứ, 18 Giới, 
22 Quyển, 4 Thánh Đế, 12 Pháp Duyên Khởi là 6 nên tảng 
(bhũmi) để tu tiến Minh Quán. 


Người nào chọn các Nghiệp Xứ này làm để mục Minh 
Quán cho phát sanh Tuệ Quán, có 16 Tuệ là: 


I1. Nãmarupaparicchedafñãna Danh sắc phân tích tuệ 
2. Paccayapariggahañana Duyên đạt tuệ 
3. Sammasanafana Thẩm quán tuệ 
4.. Udayabbayañana Sanh diệt tuệ 
5. Bhangafñana Hoại diệt tuệ 
6. Bhayañna Kinh hãi tuệ 

7. Adivanañäna Quá hoạn tuệ 
8. Nibbidañana Yếm ố tuệ 

9.. Muñcitukamyatañana Dục thoát tuệ 
10. Patisankhañãna Trạch sát tuệ 
11. Sankhãrupekkhañana Hành xã tuệ 
12. Anulomañana Thuận thứ tuệ 
13. Gotrabhũñana Chuyển tộc tuệ 
14. Maggañãna Đạo tuệ 


132 


15. Phalañana Quả tuệ 

16. Paccavekkhanafana Phản khán tuệ 

Khi đạt đến Đạo tuệ, Quả tuệ rồi thì đoạn được Tùy miên 
phiền não loại Tế, thuộc đoạn trừ bằng cách sát tuyệt trừ theo 
mãnh lực của Đạo (Cứu cánh của 73 để mục này đạt đến Đạo quả 
Níp bàn thuộc về Thiền Siêu Thế, là con đường thoát khổ). 


VIỆC HỌC MINH QUÁN CÓ 2 





1- Học tri túc: học hôm nay thì hành hôm nay liền. 


2- Học tuần tự có 5 là: 


— Upattikama Việc sanh 

— Pahanakamma Việc đoạn trừ 
— Patipattikamma Việc hành trì 
— Bhũmikamma Việc nền tảng 
- Desanakamma Việc thuyết 


Học trước rồi hành sau. 


(Việc học tri túc hay học tuần tự ấy phải tùy theo giáo thọ 
sư nhận thấy cơ tánh của hành giả mà chỉ dạy) 


133 


HỌC TUẦN TƯ 


Tiếp theo đây sẽ trình bày về sự học tuần tự (một số điều). 
Bhũmikamma (nền tảng hành) có 6 là: 


I)- 5Uẩn 
2)- 12Xứ 
3)- 8Giới 


4)- 4 Thánh Đế 
5)- 22 Quyển 
6)- 12 Pháp Duyên khởi 


6 Pháp này là nền tẳng cho tuệ quán sanh lên. Ngoài 6 
Pháp này thời tuệ quán không thể sanh lên được. Và những Pháp 
này đang diễn tiến trong 31 cõi là: 


Cõi khổ: Có 4 cõi, có 5 Uẩn. 

Cõi người: Có 1 cõi, có 5 Uẩn. 

Cõi Dục Thiên: Có 6 cõi, có 5 Uẩn. 

Cõi Phạm Thiên hữu sắc: Có 16 cõi, có I Uẩn và 5 
Uẩn. 


Cõi Phạm Thiên vô sắc: Có 4 cõi, có 4 Uẩn. 


Gom thành 31 cõi. 


PHÁP TRỌNG YẾU CỦA CÁC PHÁP 
Có 4 là: Tâm, Tâm sở, Sắc Pháp, Níp Bàn. 


55-x-0: ly me 


4 PHÁP CHƠN ĐẾ 





Tâm chơn đế có 89 hoặc 121 
Tâm sở có 52 

Sắc Pháp có 28 cái 

Níp Bàn có l 


134 


Danh Pháp nói tóm lại là Sắc Danh. 


PHÁP CHƠN ĐẾ VỀ 5 UẤẨN 


Sắc Pháp: có 28 Sắc, là Sắc Uẩn. 
Thọ Pháp: có 1 Tâm sở Thọ, là Thọ Uẩn. 


Tưởng Pháp: có I Tâm sở Tưởng, là Tưởng Uẩn. 
Hành Pháp: có 50 Tâm sở, còn lại là Hành Uẩn. 
Thức Pháp: có 89 hoặc 121 Tâm, là Thức Uẩn. 


Níp Bàn là Ngoại Uẩn (ngoài 5 Uẩn). 
5 UẤẨN GOM THÀNH SẮC DANH 


Sắc Uẩn là Sắc Pháp. 

Thọ Uẩn là Danh Pháp tâm sở. 
TưởngUẩn là Danh Pháp tâm sở. 
HànhUẩn là Danh Pháp tâm sở. 
Thức Uẩn là Danh Pháp tâm. 


Tâm sở và Tâm gom lại thành Danh Pháp. Sắc Pháp và 


BIẾU ĐỒ 5 UẨN LÀM ĐỀ MỤC CHO MINH QUÁN 


Tâm Tâm sở 
89 52 
Sác Thọ Tưởng 
28 † 


Thức 
_ 89-121 _ 


PHÂN SƯ CỦA 5 UẨN 


S`, Sa T1. ố 
Sắc uẩấn biến đổi hoại diệt. 
Thọ uẩấn cảm thọ Sắc hoại diệt. 


Tưởnguẩn ghi nhận Sắc hoại diệt. 
Hànhuẩn tạo tác Sắc hoại diệt. 
Thức uẩn biết rõ Sắc hoại diệt. 


SẮC PHÁP DANH PHÁP KHỞI SANH HIỆN TẠI NƠI 12 XỨ 





6 nội xứ là: Mắt-Tai-Mũi-Lưỡi-Thân-Ý. 

6 ngoại xứ là: Sắc-Tiếng-Mùi-Vị-Xúc-Pháp. Mắt và Sắc là 
Sắc pháp. Thấy là Danh pháp. Tai và Tiếng là Sắc pháp. Nghe là 
Danh pháp. Mũi và Mùi là Sắc pháp. Ngửi là Danh pháp. Lưỡi và 
Vị là Sắc pháp. Nếm là Danh pháp. Thân và Xúc là Sắc pháp. 
Cảm xúc là Danh pháp. Cảnh pháp đi đứng nằm ngồi, co đuổi, 
chuyển động là Sắc pháp. Y biết là Danh pháp. 


CHI PHÁP CỦA 6 NỘI XỨ 


I- Cakkhãyatana: Nhãn xứ, là thần kinh nhãn, có hình 
dáng nhỏ bằng đầu con chí, nằm ở giữa tròng đen, dùng để thấy 
các màu Sắc. 

2- Sotäyatana: Nhĩ xứ, là thần kinh nhĩ, có hình dáng như 
7 lớp khoanh cuộn, nằm ở giữa lỗ tai, có những sợi lông màu đỏ, 
dựng đứng lên, dùng để nghe nhận các tiếng. 

3- Ghãnãyatana: Tỷ xứ, thần kinh tỷ, có hình dáng như 
móng tay con Trừu, nằm ở giữa mũi, dùng để ngửi biết các mùi. 

4- Jivhãyatana: Thiệt xứ, thần kinh thiệt, có hình dáng 
như đầu cánh sen nơi lưỡi, dùng để nếm các vị. 


136 


5- Kãyãyatana: Thân xứ, thần kinh thân, có hình dáng 
như bông gòn tẩm dầu trong, tỏa lan khắp cơ thể, trừ ngọn tóc, 
lông, móng, răng, da, dùng để nhận cảm xúc: nóng, lạnh, cứng, 
mềm, căng, dùn. 


6ó- Manäyatana: Ý xứ, là tất cả Tâm, có 89 hoặc 121, 
gom thành 6 Thức, biết rõ 6 Cảnh. 


CHI PHÁP CỦA 6 NGOẠI XỨ 





I- Rupayatana: Sắc xứ, là các màu Sắc, bị bằng mắt. 

2- Saddäyatana: Thinh xứ, là các mùi hơi, bị nghe bằng 
ta1. 

3- Gandhäyatana: Khí xứ, là các mùi hơi, ngửi bằng mũi. 

4- Rasäyatana: VỊ xứ, là các vị, bị nếm bằng lưỡi. 


5- Photthabbayatana: Xúc xứ, là các cảnh xứ: nóng, 
lạnh, cứng, nềm, căng, dùn (đất, lửa, gió) bị cảm xúc bằng chân. 


6- Dhammãyatana: Pháp xứ, là các Pháp, 16 Sắc tế, 52 
Tâm sở, Níp bàn, bị nhận biết bằng Ý. 


137 


BIỂU ĐỒ 12 XỨ 


6 NỘI XỨ 
Nhãn xứ 


_ 6NGOẠI XỨ _ 
Sắc xứ 
1 


Thinh xứ 
11 


VỊ xứ 
Xúc xứ 
3(gió ,đất,lửa) 


Pháp xứ 
69(s-ts-n) 


GIẢI KÝ HIỆU 





dấu cong 
dấu rời 

dấu liền 
dấu chấm 
Dấu lẫn lộn 


138 


Am chỉ về bản thế 


là Tâm (Danh Tâm). 

là Tâm sở (Danh Tâm sở). 
là Sắc (Sắc pháp). 

là Níp bàn. 

là Sắc, Tâm sở, Níp bàn. 


Bản thể Danh Sắc lẫn lộn tùy theo bản thế ký hiệu. 

> Xúc có 3 Sắc là: đất cứng mềm, lửa nóng lạnh, gió lay 
động, căng phồng. 

> Y xứ có 89 hoặc 121 là 89 Tâm hoặc 121 Tâm. 

> Pháp xứ có 69 là 16 Sắc tế, 52 Tâm sở, 1 Níp bàn. 


TƯỚNG TRANG CỦA 6 NỘI XỨ 





1. Nhãn xứ: (thần kinh Nhãn) có sự trong ngần của Sắc Đại 
hiển, tiếp nhận sự xúc chạm cảnh Sắc là trạng thái. 

Có sự dẫn cảnh sắc đến dòng của thần kinh Nhãn là phận 
sự. 

Có tính chất tiếp nhận hoặc là chỗ nương cho Nhãn thức là 
thành tựu. 

Có 4 Sắc Đại hiển đồng sanh do nghiệp là nhân cận. 


2. Nhĩ xứ: (thần kinh Nhĩ) có sự trong ngần Sắc Đại hiển 
tiếp nhận tiếng là trạng thái. 

Có sự dẫn tiếng vào là phận sự. 

Làm chỗ nương của nhĩ thức là thành tựu. 

Có 4 Sắc Đại hiển đồng sanh do nghiệp là nhân cận. 


3. Tỷ xứ: (thần kinh Tỷ) có sự trong ngần của Sắc Đại hiển 
tiếp nhận mùi là trạng thái. 

Có sự dẫn mùi đến là phận sự. 

Làm chỗ nương của Tỷ thức là thành tựu. 

Có 4 Sắc Đại hiển đồng sanh do nghiệp là nhân cận. 


4. Thiệt xứ: (thần kinh Thiệt) có sự trong ngần của Sắc Đại 
hiển tiếp nhận vị là trạng thái. 
Có sự dẫn vị đến là phận sự. 


139 


Lầm chỗ nương cho Thiệt thức là thành tựu. 
Có 4 Sắc Đại hiển đồng sanh do nghiệp là nhân cận. 


5. Thân xứ: (thần kinh Thân) có sự trong ngần của Sắc Đại 
hiển tiếp nhận cảnh Xúc là trạng thái. 

Có sự dẫn đến cảnh Xúc là phận sự. 

Làm chỗ nương của Thân thức là thành tựu. 

Có 4 Sắc Đại hiển đồng sanh do nghiệp là nhân cận. 


6. Y xứ: (ý) có sự biết rõ cảnh hoặc làm trưởng trong trong 
tất cả các pháp là trạng thái. 

Có sự biết trước hoặc sanh trước là phận sự. 

Có sự sanh khởi là thành tựu. 

Có (Danh) Sắc nghiệp là nhân cận. 


TƯỚNG TRANG CỦA 6 NGOẠI XỨ 


1. Sắc xứ: là pháp tiếp xúc với mắt là trạng thái. Làm 
thành cảnh cho Nhân thức là phận sự. 

Làm chỗ dạo đi của Nhân Thức là thành tựu. 

Có 4 Sắc Đại hiển sanh từ Quý tiết là Nhân cận. 


2. Thinh xứ: là pháp tiếp chạm với tai là trạng thái. 
Là cảnh cho sanh Nhĩ thức là phận sự 

Làm chỗ dạo đi của Nhĩ Thức là thành tựu. 

Có Sắc Đại hiển sanh từ Quý tiết là Nhân cận. 


3. Khí xứ: là pháp tiếp xúc với mũi là trạng thái. 
Là cảnh cho sanh Tỷ thức là phận sự 

Làm chỗ dạo đi của Tỷ Thức là thành tựu. 

Có Sắc Đại hiển sanh từ Quý tiết là Nhân cận. 


140 


4. Vị xứ: là pháp tiếp xúc với lưỡi là trạng thái. 
Là cảnh cho sanh Thiệt thức là phận sự. 

Làm chỗ dạo đi của Thiệt Thức là thành tựu. 
Có Sắc Đại hiển sanh từ Quý tiết là Nhân cận. 


5. Xúc xứ: là pháp tiếp xúc với thân là trạng thái. 
Là cảnh cho sanh Thân thức là phận sự. 

Làm chỗ dạo đi của Thân Thức là thành tựu. 

Có Sắc Đại hiển sanh từ Quý tiết là Nhân cận. 


6. Pháp xứ: là pháp dùng để tiếp xúc ý (hoặc là pháp đáng 
biết bằng ý) là trạng thái. 

Là cảnh của ý thức là phận sự. 

Làm chỗ dạo đi của ý thức là thành tựu. 

Trong pháp xứ này có nhiều loại pháp, do đó Nhân cận 
mới lấy làm chỗ chắc chắn không được. 


TRONG CÁ 12 XỨ NÓI ĐẶC TƯỚNG CHUNG LÀ: 


Có ý nghĩa là nguồn sanh là trạng thái. 
Có sự biết rõ của 6 thức là phận sự. 

Có vật và môn là thành tựu. 
Có Sắc nghiệp là Nhân cận. 


DỨT ĐẶC TƯỚNG PHẬN SỰ CỦA XỨ 


141 


BIẾU ĐỒ 12 XỨ LÀM ĐỀ MỤC CHO MINH QUÁN 


Tâm Tâm sở Sắc Níp bàn 
89-121 bệ S100 hệ gà ' 0=... vê uêi Ti 
Mắt Sắc 
1 1 
Tai Tiếng 
1 1 
MũI Mùi 
1 1 
Lưỡi Vị 
1 1 
Xúc(đất 
Thân ,lửa,gió) 
lÏ S) 
ý Pháp 
1A1 -T+¬-: sa 
Xứ có 12 Cố quán xét bằng tuệ 
Hành trì về Minh quán Là đường đến Níp bàn. 


142 


Khi hành giả biết được ý (của xứ) nghĩa của cả số lượng và 
bản thể cùng với trạng thái, phận sự ... như vậy rồi, thời có thể biết 
ý nghĩa của sự hình thành các xứ nữa. 

Vì rằng: Trong xứ ấy dù có 12 xứ theo số lượng thuyết giáo 
thật sự nhưng sự hình thành của các xứ không phải là từng cặp như 
phương pháp thuyết ấy. Xứ thường sanh khởi một lần đến 4 Xứ, 
trong khi mắt thấy sắc hoặc tai nghe tiếng mỗi một lần. 


TRÌNH BÀY THEO SỰ DIỄN TIẾN 





KHI SẮC THẤY MỘT LẦN THÌ SANH KHỞI 4 XỨ 


1. Thần kinh nhãn là Nhãn xứ. 

2. Màu- Sắc là sắc xứ. 

3. Thấy là ý xứ. 

4.7 Tâm sở đồng sanh với Nhãn thức là pháp xứ. 


KHI TAI NGHE TIẾNG MỘT LẦN THÌ SANH KHỞI 4 XỨ 


1. Thần kinh nhĩ là Nhĩ xứ. 

2. Tiếng là Thinh xứ. 
3. Nghe là ý xứ. 

4.7 Tâm sở đồng sanh với Nhĩ thức là pháp xứ. 


KHI MŨI NGỬI MỘT LẦN THÌ SANH KHỞI 4 XỨ 


I1. Thần kinh Tỷ là Tỷ xứ. 

2. Mùi là khí xứ. 

3. Ngửi là ý xứ. 

4. 7 Tâm sở đồng sanh với Tỷ thức là pháp xứ. 


143 


KHI LƯỠI NẾM MỘT LẦN THÌ SANH KHỞI 4 XỨ 


"SE: 4/06: to 


Thần kinh Thiệt là Thiệt xứ. 
Vị là vị xứ. 
Nếm là ý xứ. 


7 Tâm sở đồng sanh với Thiệt thức là pháp xứ. 


KHI THÂN CẢM XÚC MỘT LẦN THÌ SANH KHỞI 4 XỨ 





1. Thần kinh Thân là Thân xứ. 
2. Xúc (đất, lửa, gió) là xúc xứ. 
3. Cảm xúc là ý xứ 
4...7 Tâm sở đồng sanh với Thân thức là pháp xứ. 
KHI Ý BIẾT CẢNH PHÁP MỘT LOẠI NÀO MỘT LẦN 
SANH KHỞI 2 XỨ 
1. Một loại ý thức trong 6 thức biết rõ cảnh pháp ấy là Ý xứ. 


sÃ 


Một loại cảnh pháp nào bị ý thức biết là pháp xứ. 
CHÚ THÍCH 2: Trong đường ý môn chỉ có 2 xứ mà thôi. 


Sau đây hãy xem lộ trình của thức sanh khởi trong khi tiếp 


xúc cảnh một lần theo cả 6 môn ấy. 


144 


BIỂU ĐỒ LỘ THỨC NGŨ MÔN 
Nội Xứ 5 cảnh 
Nội Xứ 5 sắc thần kinh 


ốt 


,= 
ss I1- Hữu phần vừa qua 
hS > 2- Hữu phần rúng động 
= ẮẦ, 3 Sẽ 
?n sS 3- Hữu phần dứt dòng nh 
= e=, = 
Ặ 8 4- Khai ngũ môn S 
‹Ð = 
= ¬ 5- Ngũ song thức  =- 
s Tờ, nổ, Thuộc vô  %. 
`. 6- bố Xu: ký ® 
Bp “7- Thẩm tấn Si 
g E 
= S 8-Phánđoán = 
B0 ổ 5 
SH: 9- Đồng lực c` 
Š ã 10-Đổng lực 
Š_ ' II-Đổng lực 
Š 
Đ  @ê I2-Đồổng lực tiên dự 
` ' Thiện và 
E L3- Đồng lực bất thiện 
`S ^2 ` 
Š 14- Đồng lực sanh chặng 
Š 15- Đổng lực này 
sờ 16-Na cảnh 
tủ h Thuộc vô 
ư3 17- Ña cảnh ký 


18- Hữu phần 


Khi tâm tiếp nhận cảnh 1 lần, lộ thức đang sanh khởi như 
biểu đổ này. Trong việc Ngài thuyết như vậy cũng để cho thấy 
rằng những pháp bản thể này hiện hữu thật sự nhưng không có 
con người và tự ngã. Trong bộ Pháp Tụ, Tạng Thắng Pháp, Ngài 
nói rằng những Pháp này là nissatto nijlvo (phi hữu tình, phi sinh 


145 


mạng). Những pháp này không có chúng sinh, người, ngã, ta nào 
cả, tương ứng với câu nói: Sabbe dhamma anattä (các pháp vô 
ngã vậy). Đây là nói theo chơn đế lý, nhưng nói theo Tạng Kinh, 
Ngài dựa vào những pháp này chế định lên thành “chúng sanh”, 


xộ)ộ 33 éc x93 (€ 


“người”, “ngã ”, “sinh mạng”... 


BIẾU ĐỒ LỘ THỨC Ý MÔN 





s NGOẠIXỨ CẢNH PHÁP 
38 œ Nội xứ trong Ý MÔN 
nử SP I- Hữu phần rúng động 


là Ph 


2- Hữu phần dứt dòng 


10) qug2 dộiq8u uộrq[ 


3 
= 
s 3- Khai ý môn Thuộc vô 
=  E „4 Đồổnglực 
*œ ‹s lơi : 
mm ĐD 5- Đồng lực 
5 Mac _ nể 
E E 6 len: lực 
s Œ  7-Đổng lực Thiện- 
8 5 8-Đổng lực Bất thiện 
= % x 2, x 
° F 9- Đổng lực ở chặng 
Ễ 10- Đổng lực nảy 
= 11-Na cảnh .- 
kế, Thuộc vô 
12- Na cảnh ké 
y 


13- Hữu phần 
THUYẾT VỀ DUYÊN CỦA XỨ 


(1) NHÃN THỨC thấy được sắc phải nương 4 pháp này: 


I- Cakkhupasada : Tỉnh Nhãn (mắt) 
2- Ruparammana : Cảnh Sắc (màu sắc) 


146 


3- Aloka : Anh Sáng 
4- Manasikara : Tác ý (sự chú ý) 
$ Sanh Nhãn thức thấy sắc. 


(2) NHĨ THỨC nghe được tiếng phải nương 4 pháp này: 


I- Sotapasada : TinhNhT (Tai) 
2- Saddärammana  : Cảnh Thinh (Tiếng) 
3- Vivarakasa : Khoảng Không 

4- Manasikära : Tác ý 


$ Sanh Nhĩ thức nghe tiếng. 


(3) TỶ THỨC ngửi được mùi phải nương 4 pháp này: 


I- Ghanapasada : Tỉnh Tỷ (mãi) 
2- Gandharammana : Cảnh Khí (mùi) 
3- Vayadhatu : Phong giới (gió) 
4- Manasikära : Tác ý 


$ Sanh Tỷ thức ngửi mùi. 


(4) THIỆT THỨC nếm được vị phải nương 4 pháp này: 


I- Jivhãäpasada : Tinh Thiệt (lưỡi) 
2- Rasarammana : Cảnh vị 

3- Apodhäatu : Thủygiới (nước) 
4- Manasikära : Tác ý 


$ Sanh Thiệt thức nếm vị. 


(5) THÂN THỨC cảm giác được xúc phải nương 4 pháp này: 


I- K8yapasada : Tỉnh Thân (Thân) 
2- Photthabbãärammana: Cảnh xúc (đất, lửa, gió) 
3- Pathavidhaätu : ĐỊa gIới (đất) 


147 


$ Sanh Thân thức cảm xúc. 


(6) Ý THỨC biết rõ cảnh pháp phải nương 4 pháp này: 


I- Hadayavatthu : Tâm vật 
2- Dhammarammana: Cảnh Pháp (Tâm, Tâm sở, Sắc, 
Níp bàn, chế định). 

3- Manodvära : Ý môn 19 (Tâm hữu phần) 

4- Manasikära : Tác ý. 

$ Sanh ý thức biết cảnh pháp. 

CHÚ THÍCH: Tác ý trong 5 thức đầu là 2 Tâm Khai môn. 
Còn tác ý trong ý thức chỉ lấy tâm Khai Ý môn. 

Tiếp theo đây sẽ thâu nhiếp 12 xứ vào trong Danh sắc theo 
nghĩa Siêu lý. 

Trong 12 xứ này, Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, cả 5 xứ này 
kết hợp với 10 loại (này) Sắc là: 


I- Pathavi : Địa, Đất 
2- ÄDO : Thủy, Nước 
3- Tejo : Hỏa, Lửa 
4- Vayo : Phong, gió 
5- Vanno : Sắc, màu 
6- Gan dho : Khí, mùi 
7- RasO : VỊ 
8- Ojã : Thực tố (Vật thực nội) 
9- Jvita : Mạng quyên (tuổi thọ) 
10- Pasada : Tinh sắc. 
NGOẠI XỨ 
Sắc, khí, vị, xúc cả 4 xứ này có 8 sắc là: 
I- Pathavi : Đất 


148 


2- Apo : Nước 


3- Tejo : Lửa 
4- Vãyo : Gió 
5- Vanno : Sắc 
6- Gandho  : Khí 
7- RasO : VỊ 
8- Ojã : Thực tố 


CHÚ THÍCH 2: Nếu Thinh thì có 9 sắc là thêm I sắc 
Thinh. Còn ý xứ và pháp xứ là Tâm và Tâm sở, cả 2 pháp này là 
Danh pháp. Hai pháp này sanh do 24 duyên hệ. Phần 16 Sắc tế ấy 
sanh do 4 sở sanh là: Nghiệp, Tâm, Quý tiết, Vật thực. Riêng Níp 
bàn thuộc vô vi (visankhara) ngoài những nhân duyên tạo tác. 


I- Nhãn (mắt) 6- Sắc 

2- Nhĩ (tai) 7- Thỉnh (tiếng) 
3- Tỷ (mũi) 8- Khí (mùi) 
4- Thiệt (ưỡi) 9- Vị 

53- Thân 10- Xúc 


10 xứ này là sắc pháp. Nếu phân loại theo 28 sắc, thì được 
12 sắc là: 


I- Tinh Nhãn 12-Gió 3 sắc (đất, 
2- Tinh Nhĩ lửa, gió kể là xúc) 
3- Tinh Tỷ 


4- Tinh Thiệt 
5- Tĩnh Thân 


6- Sắc 
7- Thinh 
8- Khí 
9- Vị 
10- Đất 
I1- Lửa 


149 


Y xứ ấy là §9 Tâm hoặc 121 Tâm. Xứ này là Danh pháp. 
Pháp xứ ấy là 52 Tâm sở. Xứ này cũng là Danh pháp. Còn 16 Sắc 
tế thuộc pháp xứ ấy là sắc pháp. Do vậy, cả 12 xứ này tóm lại ý 
nghĩa như vậy. 


12 xứ ấy, thuần về sắc có 10 xứ (là 5 nội xứ và 5 ngoại xứ), 
thuần về Danh có 1 xứ (là ý xứ), Sắc Danh lẫn lộn thì có 1 xứ (là 
pháp xứ). 


Và khi gom bản thể (của) pháp của tất cả xứ rồi thì vẫn 
được 4 chi pháp siêu lý là: 


1- Tâm có 89 hoặc 121 cái. 
2- Tâm sở có 52 cái. 

3- Sắc có 28 sắc. 

4- _ Níp bàn có l. 


(Vì nội xứ có 5 và ngoại xứ có 5, thành 10 xứ, kể thành sắc 
thì được 12 sắc, cộng với 16 sắc tế thành 28 sắc tất cả. 89 Tâm 
hoặc 121 Tâm ở trong ý xứ. 52 Tâm sở và Níp bàn ở trong pháp 
xứ). 

Khi hành giả tụng được, học được cả 12 xứ đã trình bày cho 
thông hiểu thì gọi là: Được đạt đến bậc học pháp giáo, đạt đến bậc 
thứ 1. Rồi sau đó hành giả tìm dịp hành trì ở trú xứ bậc thầy có 
khả năng thiện xảo dạy Thiển, thì sẽ đạt đến bậc Hành giáo pháp, 
đạt bậc thứ 2. Và khi hành trì cho đến bậc đắc Đạo trí, Quả trí, thì 
kể là đạt đến bậc Thông pháp giáo, đạt bậc thứ 3. 

Khi đạt đến cửa thứ 3 thì sẽ chứng ngộ pháp lõi pháp, lõi 
giáo pháp như thật, nghĩ là đạt đến đạo quả Níp bàn, diệt tắt khổ, 
giải thoát tất cả khổ, có sự tịnh lạc là “cực lạc” (khi chứng đạt thì 
chứng đạt pháp xứ, vì lấy 12 xứ làm cảnh (đề mục) làm nghiệp xứ, 
làm con đường minh quán trí, là bậc đi đường, là bậc Minh trí, là 
bậc chứng ngộ bất tử pháp ấy). 


150 


Xứ thời có 12 

Cố quán xét bằng tuệ 
Hành trì về Minh quán 
Là đường đến Níp bàn. 








ĐỒ BIỂU 18 GIỚI 
6 Môn 6 Cảnh 6 Thức 
TinhNhãn tiếpxúcvới CảnhSắc sanh Nhãn thức 
Tình Nhĩ Cảnh Thinh Nhĩ thức 
Tỉnh Tỷ Cảnh Khí Tỷ thức 
Tình Thiệt Cảnh VỊ Thiệt thức 
Tỉnh Thân Cảnh xúc Thân thức 
Y Cảnh Pháp Ý thức 
ĐỒ BIỂU 18 GIỚI 
Mắt tiếpxúcvới Sắc Sanh Thức biết lối mắt 
Tai Tiếng biết lối tai 
Mũi Mùi biết lối mũi 
Lưỡi VỊ biết lối lưỡi 
Thân Xúc biết lối thân 
À Pháp biết lối biết Ý 
6 Môn 6 Cảnh 6 Thức 


CHÚ THÍCH 2: 3 biểu đổ này có từ cảnh Pháp, pháp ở đây 
chi pháp là Tâm sở, Sắc tế, NÑíp bàn. Còn từ ý trong 3 đồ biểu, có 
số 3 là 3 Tâm ý giới (2 Tâm tiếp thâu, Khai ngũ môn). 


151 


ĐỒ BIẾU 18 GIỚI LÀ ĐỀ MỤC MINH QUÁN 


Tâm Tâm sở 
809-121 52 
Mắt Sắc 
1 
Tai Tiếng 
1 1 
Mũi Mùi 
1 1 
Lưỡi Vị 
1 1 
Xúc 
Thân (đất,lửa,gió) 
1 3 


Giới có l§ 
Thoát khổ từ Thân này 


152 


Níp 
Sắc bàn 


28 ] 


biết lối mắt 
2 


biết lối tai 
2 


biết lốimũi 
6 


biết lối lưỡi 
2 

biết lối thân 
2 


biết lối ý 
76-108 


Hành trì cho thấy được 
Khi thấy 18 giới 


ĐỒ BIẾU 4 THÁNH ĐẾ 


KHỔ ĐẾ TẬP ĐẾ DIỆT ĐẾ ĐẠO ĐẾ 
Khổ có 160 là : Tập có I là 

81 Tâm Hiệp thế : Tâm sở tham 

51 Tâm sở (trừ tham) : là nhân sanh Khổ 

28 Sắc : thuộc về phận sự cần 

Là khổ-uẩn thuộc : biến trừ. 


phận sự xác tri 











Khổ : Tập 
Diệt có I1 là Diệt : Đạo 
Níp bàn : Đạo có 8 là: 8 Tâm 
Sự diệt khổ : sở là Đạo hành diệt 
thuộc phận sự cần : Khổ- 
thuộc phận sự 
tác chứng : cần tu tiến 


ĐỒ BIỂU 4 THÁNH ĐẾ LÀ ĐỀ MỤC MINH QUÁN 


Tâm Tâm sở Sắc Níp bàn 
89-121 52 28 l 
Khổ Tập Diệt Đạo 
160 Ỉ 8 


153 


Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 

Khổ, Đức Phật dạy cho biết, lấy Đạo để biết. 

Tập, Đức Phật dạy cho bỏ, lấy Đạo để bỏ. 

Diệt, Đức Phật dạy cho chứng, lấy Đạo để tác chứng. 
Đạo, Đức Phật dạy cho tu, lấy Đạo để tu tiến. 

Đạo biết Khổ, Đạo bỏ Tập, Đạo chứng Diệt, Đạo tu Đạo. 
Khổ cần biết, Tập cần bỏ, Diệt cần chứng, Đạo cần tu. 
Chớ mải mê, mau đi theo Pháp Thánh Đế, có 4 điều. 


Thánh Đế hiện có 4 
Ai có trí nhìn thấy 
Diệt Khổ từ 

Đề mục là Níp bàn. 


CON ĐƯỜNG PHIÊN NÃO SANH VÀ CON ĐƯỜNG TRỪ 


PHIÊN NÃO. 
ĐƯỜNG MẮTT - Lúc thấy Sắc, thích ý, tham sanh, không 





thích ý, sân sanh; mê tục đến chế định, không biết kịp sĩ sanh. 
Người hành trì hãy có Niệm, biết liển hiện tại, Tham, Sân, Si 
không sanh được. 


ĐƯỜNG TAI - Lúc nghe tiếng, thích ý, tham sanh, không 


thích ý, sân sanh; mê tục đến chế định, không biết kịp si sanh. 
Người hành trì hãy có Niệm, biết liền hiện tại, Tham, Sân, S1 
không sanh được. 


ĐƯỜNG MŨI - Lúc ngửi mùi, thích ý, tham sanh, không 


thích ý, sân sanh; mê tục đến chế định, không biết kịp si sanh. 
Người hành trì hãy có Niệm, biết liền hiện tại, Tham, Sân, S1 
không sanh được. 


154 


ĐƯỜNG LƯỠI - Lúc nếm vị, thích ý, tham sanh, không 
thích ý, sân sanh; mê tục đến chế định, không biết kịp sĩ sanh. 
Người hành trì hãy có Niệm, biết liển hiện tại, Tham, Sân, Si 
không sanh được. 


ĐƯỜNG THÂN - Lúc cảm xúc, thích ý, tham sanh, không 
thích ý, sân sanh; mê tục đến chế định, không biết kịp si sanh. 
Người hành trì hãy có Niệm, biết liền hiện tại, Tham, Sân, S1 
không sanh được. 

ĐƯỜNG Ý - Lúc biết cảnh pháp, như đi đứng, nằm ngồi, 
co duỗi, di động, thích ý, tham sanh, không thích ý, sân sanh; mê 
tục đến chế định, không biết kịp si sanh. Người hành trì hãy có 
Niệm, biết liền hiện tại, Tham, Sân, Si không sanh được. 





Lúc ý suy nghĩ trong Tâm, biết cảnh pháp, thích ý, tham 
sanh, không thích ý, sân sanh; mê tục đến chế định, không biết kịp 
si sanh. Người hành trì hãy có Niệm, biết liền hiện tại, Tham, Sân, 
S1 không sanh được. 


HIỆN TƯỚNG CỦA DANH SẮC 





Danh sắc sanh lên rồi diệt, không an trụ được, phải chịu 
biến hoại, chắc chắn không thường tồn là Vô thường, chịu đựng 
không được là Khổ não, không dưới quyền lực sai khiến là Vô 
ngã. 

Đó là hiện tướng của Danh sắc, giống như con cọp và vân 
cọp. Danh sắc giống như con cọp. Vô thường, Khổ não, Vô ngã 
giống như vân cọp. 


LUÔN DÍNH VÀO DANH SẮC 





Vô thường, Khổ não, Vô ngã luôn dính theo với Danh sắc, 
dính theo ngay chỗ diệt, không phải dính nơi chỗ sanh, hoại tại 
chỗ diệt (Bhanga), không phải hoại tại chỗ sanh(uppäda). 


155 


PHÁP THẤY DANH SẮC. PHÁP KHÔNG THẤY ĐƯỢC DANH 
SẮC 





Niệm là pháp biết, pháp thấy được danh sắc. S¡ là pháp 
không thấy, không biết được danh sắc. S¡ ấy chỉ biết tục đế, lầm 
lạc đối với chế định. 


DANH SẮC 
Biết Không biết 
NIỆM SI 


Niệm biết danh sắc là chơn đế 
Niệm là đầu não của phước 
Danh sắc phi phước phi tội 
Niệm lấy Danh sắc là nghiệp xứ 
Niệm tìm đường thoát khổ 
Niệm đi đường Níp bàn. 
s$ co co co co 

Si biết chế định 

Si là đầu não của tội 

Niệm quán Danh sắc làm cảnh 

Niệm là pháp không dễ duôi 

S¡ đưa đến con đường khổ 

S¡ đi đường khổ cảnh. 


CÁCH HÀNH TÓM TẮT 


Trước khi hành nên làm công việc ban đầu (Pubbakfcca) 
cho xong tước, mà giáo thọ sư (Thiển sư) đã chỉ dẫn, rồi mới 
nguyện hiến dâng thân mạng đến Đức Phật như sau: 


HIẾN DÂNG THÂN MANG ĐẾN ĐỨC PHÂT 


156 


Imaham Bhagava attabhãävam tumhakam pariccajami. 


Bạch Đức Thế Tôn, con xin hiến dâng thân mạng đến 
Ngài, để tu tiến Minh quán nghiệp xứ kể từ nay trở đi. 


HIẾN DÂNG THÂN MANG ĐẾN THẦY DẠY NGHIỆP XỨ 
Imaham acariya attabhaävam tumhakam pariccajami. 
Bạch Ngài, con xin hiến dâng thân mạng đến Ngài để tu 

tiến Minh quán nghiệp xứ, kể từ nay trở đi. 

XIN NGHIỆP XỨ VỚI GIÁO THỌ SƯ 


Nibbanassa me bhante sacchikaranatthaya Vipassana 
kammatthãäm dehi. 





Bạch Ngài! Xin Ngài hãy cho nghiệp xứ Minh quán đến 
con, để được tác chứng Níp bàn. 


$ Công việc ban đầu (Pubbakicca) và những điều khác 
nữa, vị thầy sẽ là người chỉ dẫn cho làm trước khi hành. 


«đo đo ch c® 


Khi học tri túc hoặc học tuần tự xong rồi, thì vào hành để 
biết, để thấy, để chứng đạt 4 pháp bản thể của chơn đế hoại 5 
Uẩn, ngoại Uẩn - 12 xứ - 1§ giới - 22 quyền - 4 thánh đế - 12 
duyên khởi, thông nó bằng trí tu —- có 16 phận sự (phải có thầy, 
không có thầy hành không đắc quả), cho Hành giả lấy chánh 
Niệm (Đạo đế) là pháp hành, tức là cho Niệm thường xuyên ghi 
nhận Danh sắc (Khổ đế) mỗi sát na như sau đây: 


NIÊM GHI NHÂN ĐAI OAI NGHI 





Lúc đứng , hãy Niệm ghi nhận chỗ đứng, tu tiến rằng: 
“Đứng à! Đứng à” (Đứng là sắc. Biết là Danh). 


Lúc đi kinh hành hãy có ghi nhận chỗ dỡ chân, tu tiến rằng: 
“Bước à! Bước à” (Bước là sắc. Biết là Danh). 


157 


Lúc ngồi hãy Niệm ghi nhận nơi ngồi, tu tiến rằng: “Ngồi 
à! Ngồi à” (Ngồi là sắc. Biết là Danh). 

Lúc nằm hãy ghi nhận nơi nằm, tu tiến rằng: “Nằm à! Nằm 
à” (Nằm là sắc. Biết là Danh). 

HÃY CÓ NIỆM LUÔN GHI NHẬN THEO CÁ 6 MÔN 

ĐƯỜNG MẮT - lúc thấy, hãy có Niệm ghi nhận nơi mắt, 
tu tiến rằng: “Thấy à! Thấy à” (Màu là sắc. Thấy là Danh). 

ĐƯỜNG TAI - lúc nghe hãy có Niệm ghi nhận nơi tai, tu 
tiến rằng: “Nghe à! Nghe à” (Tiếng là sắc. Nghe là Danh). 





ĐƯỜNG MŨI - lúc ngửi, hãy có Niệm ghi nhận nơi mũi, 
tu tiến rằng: “Ngửi à! Ngửi à” (Mùi là sắc. Ngửi là Danh). 

ĐƯỜNG LƯỠI - lúc nếm hãy có Niệm ghi nhận nơi lưỡi, 
tu tiến rằng: “Nếm à! Nếm à” (Vị là sắc. Nếm là Danh). 


ĐƯỜNG THÂN - lúc cảm xúc (cứng, nềm, căng, động, 
nóng, lạnh) hãy có Niệm ghi nhận nơi thân, tu tiến rằng: “Đụng à! 
Nóng à! Lạnh à! Cứng à! Nềm à! Căng à! Dùn à!” (cứng, nềm, 
nóng, lạnh, căng, dùn là sắc. Biết là Danh). 


ĐƯỜNG Ý - lúc suy nghĩ, hãy có Niệm ghi nhận nơi ý, để 
biết rằng đang suy nghĩ, tu tiến rằng: “Suy nghĩ à! Suy nghĩ à!” (ý 
suy nghĩ là Danh. Cảnh là sắc hoặc Danh). 


Lúc mà muốn được —- không muốn được —- muốn ăn - muốn 
hút thuốc - muốn đứng, đi, ngồi, nằm — muốn đại tiện, tiểu tiện — 
yêu thương, sân hận, sĩ mê — an lạc - khổ - xả (thắn nhiên) —- mệt 
— đau nhức - im lặng —- thở dài - đều phải có Niệm - tỉnh giác và 
tu tiến luôn mỗi lúc ấy. 

Sự hành trì cách ghi nhận và tu tiến như đã nói tóm tắt ở 
trên và điều chưa nói đến còn nhiều nữa. Vị thầy sẽ chỉ dẫn, giải 


158 


thích lối hành theo từng giai đoạn, từng chặng sẽ trải qua cho đến 
rốt ráo. 


Khi hành giả có Niệm ghi nhận liên tục, không đứt đoạn, 
tuệ quán sẽ sanh lên, kể từ tuệ thứ 1 đến tuệ thứ 16, tùy theo việc 
thực hành thích hợp. Hành giả cũng sẽ biết được rõ ràng trong vấn 
để Danh sắc, chơn đế - chế định, sẽ thấy được tam tướng (vô 
thường, khổ, vô ngã) sẽ đoạn trừ phiền não được, là đoạn trừ tạm 
thời (Tadangapahãna). Khi tin tấn hành trì cho tuệ quán ấy già 
mạnh thì sẽ đoạn trừ phiển não dứt tuyệt, thuộc đoạn trừ bằng 
cách sát tuyệt (Samucchedapahana) chứng đạo quả Níp bàn, sẽ 
liễu tri 4 Thánh đế. 


Ai gặp được quyển sách này, có dịp mong mỏi tìm địp vào 
hành trì Nghiệp xứ hay gặp dịp sau này. Do đó, trong giai đoạn 
này, hãy cho học hỏi tuần tự để mục Minh quán và đồng thời cho 
học 4 pháp chơn đế là Tâm, Tâm sở, Sắc pháp, Níp bàn phân theo 
5 Uẩn, 12 Xứ, 18 Giới, 4 Thánh đế thọ trì trước, nguyện sẽ tập 
hành trì cho rành rẽ, như tập đi kinh hành hoặc tập ngồi nằm theo 
pháp Minh quán, cả bậc xuất gia lẫn tại gia, dù lớn hay nhỏ, dù 
nam hay nữ đều hành được, không có chướng ngại (khi đi khinh 
hành thời lấy hai tay xếp ngang tại eo, hoặc chấp tay sau lưng, 
bước đi tu tiến rằng: “Bước à! Bước à!” (Bước là sắc, biết là 
Danh, mỗi một bước đi). Tập mỗi ngày cho thuần thục, là phước 
thiện luôn khi có phước báu tăng trưởng mỗi ngày. 


Do đó, người gặp được Phật giáo, gặp được phương pháp 
hành, lời dạy hãy mau dấn bước lên con đường giải thoát. Att8hi 
attano natho: chính ta là nơi nương nhờ của ta. Appamadena 
sampädetha: các người chớ dể duôi. Hãy có Niệm luôn khi, sẽ là 
nơi nương nhờ cao quý, thoát khỏi tất cả khổ luân hồi, đến nơi tịnh 
lạc, an vui tuyệt đối, lời Đức Phật còn văng vắng nhắc chúng ta: 


Hãy mau hành trì! 


159 


KHẢO SÁT THIÊN QUÁN NGHIỆP XỨ 
ĐỀ TÀI 1: 


"Pháp gọi là Trung Đạo ấy, ý nghĩa là gì? Và do lẽ nào mà 
gọi là Trung Đạo?” 


A: Pháp mà gọi là Trung Đạo (Majjhimã patipäda) này 
Đức Phật Ngài thuyết giảng lần đầu tiên trong kinh chuyển pháp 
luân cho 5 vị Tỳ kheo tại vườn Lộc Giả. 


Bh: Sự thực hành theo đạo có § chi phần ấy, gọi là Trung 
Đạo, nếu quá thiên lệch và ép xác thì gọi là khổ hạnh, không phải 
là nhân cho thành đạt, nếu quá thối giảm thì gọi là lợi dưỡng, cũng 
không phải là nhân cho đắc Đạo, Quả và Níp Bàn. Nghĩa là § chi 
phần này phải áp dụng luôn luôn, 8 chi phần này vừa vặn thích 
hợp, gắng quá không được mà cứ giảm quá cũng không được. 


Đức Phật biết rõ điều này trước khi Ngài thành đạo, thành 
bậc Chánh Đẳng Giác, Ngài đã từng khổ hạnh, cũng từng lợi 
dưỡng nên không thể đắc được Thượng Nhân Pháp. Khi vua trời 
Đế Thích gảy đàn 3 dây, nếu dây dùn thì không phát ra âm thanh 
tốt, nếu dây căng thì sẽ đứt. Riêng dây vừa phải thì âm điệu rõ 
ràng và tốt đẹp. 

A: Ngài nói như vậy dường như là vua trời Đế Thích dạy 
Đức Phật rồi Đức Phật mới đắc Đạo, Quả. 


Bh: Không phải vậy, đó chỉ là cách thuyết giảng, lấy ý 
nghĩa mà gợi ý. Riêng về phần chi pháp của Trung Đạo, tức là Bát 
Chánh Đạo do Ngài tự ngộ. Ở đây, Đạo được gọi là đường, nghĩa 
là căn bản pháp học. Nói về đường thì có nhiều thứ, nhiều loại, có 
đường xe, đường ray, đường sông... Nhưng Đạo ở đây là sự thông 
suốt. Tà Đạo là con đường đưa đến khổ thú. Ngũ Đạo là 5 con 
đường: đi đến Vô Sắc Giới, đi đến Sắc Giới, đi đến Thiên giới, đi 


160 


đến Nhân giới và Bàng sanh giới. Riêng chỉ có Bát Chánh Đạo là 
con đường đưa đến Níp Bàn. 


Đạo trong câu hỏi này là: Điều quá căng hoặc quá giảm thì 
không phải là Trung Đạo. 


Làm sao biết được quá găng hay quá giảm? Biết được do 
nhờ kinh Chuyển Pháp Luân, Ngài đã xác nhận rằng: 


Lợi Dưỡng là quá giảm, còn Khổ Hạnh là quá găng. Do 
vậy, Đức Phật Ngài mới thuyết giảng về Trung Đạo, tức là Bát 
Chánh Đạo. Chư Phật đều đi trên con đường này, đây là con 
đường độc Đạo (Ekayana Magga) đi đến Níp Bàn. 


Tôi xin trình bày theo sự hiểu rằng: "Con đường Trung Đạo 
này, không phải Ngài sáng tạo ra, thuyết giảng đơn phương, còn 
nêu lên hai trạng thái cực đoan là Khổ Hạnh và Lợi Dưỡng thì 
Trung Đạo này vượt lên hai cực đoan ấy". 

Sở đĩ gọi là con đường giữa phải hiểu rằng: Con đường này 
không dính mắc hai cực đoan ấy. 

Lại nữa, con đường này trong Phật Giáo để cập đến những 
gì và có lợi ích gì trong sự đi theo Trung Đạo này? 


Bh: Gọi là con đường giữa hay là Thánh Đạo bởi có hai lẽ: 
Ở giữa hai cực đoan (vượt lên trên) và là điều ước mong của người 
tu tập thiển quán, cần phải thực hành và an trú ở Trung Đạo hay 
Bát Chánh Đạo, để phá Si, tức đoạn trừ Vô Minh. 


Một lẽ nữa, gọi là Trung Đạo do không dính mắc với hai 
cực đoan tà kiến là thường kiến và đoạn kiến. Lợi ích của Trung 
Đạo là thoát được sự vắng lặng, thoát khỏi phiển não và chứng 
đắc Níp Bàn. Sự hiểu biết rõ Tứ Thánh Đế tức là người biết Níp 
Bàn vì rằng Níp Bàn ở trong Thánh Đế là Diệt đế. Người chứng 
ngộ Thánh Đế phải lấy Níp Bàn làm cảnh. Thánh Đế có tính chất: 
là phận sự tối hậu trong Phật Giáo vậy. 


161 


ĐỀ TÀI 2: 


“Niệm xứ có phải là bản thể của Trung Đạo không? Nếu 
Niệm xứ là bản thể của Trung Đạo thì thế nào là Bát Chánh Đạo 
mà Ngài lại gọi là Trung Đạo? Nếu hai pháp này như nhau, là 
Trung Đạo thì xin hỏi rằng: Giống nhau như thế nào? Vì lẽ nào? 


A: Con đường Trung Đạo này có phận sự trừ S1, mà trong 
Tứ Niệm Xứ ấy lại có đoạn trừ tham và ưu... nghĩa là bao hàm 
đoạn trừ cả tham, ưu và sĩ. Do vậy khi đoạn trừ được sĩ thì thì coi 
như đoạn trừ cả ba vì rằng: tham, ưu đều phát khởi theo sỉ. 


Trung Đạo trừ được cả ba, nhưng lấy cớ gì để trừ si? Do lấy 
chánh niệm tỉnh giác đó vậy và Tứ Niệm Xứ cũng là bản thể có 
tỉnh giác như nhau. Nếu ta thực hành Trung Đạo thì ta phải hành 
như thế nào? Ta sẽ hành theo Tứ Niệm Xứ vì Tứ Niệm Xứ có 
Atäpi là sự tinh tấn, Samajäna là trí tuệ, Satimä là niệm. 


“Vineyya loke abhijjhã do manassam”. Niệm xứ ấy sát 
trừ tham, ưu cho tiêu diệt tức là niệm xứ ấy sát trừ si trước, rồi 
tham, ưu cũng bị đoạn tận do vậy Tứ Niệm Xứ đồng nhau với Bát 
Chánh Đạo. 


Do đó, nếu tu tập Bát Chánh Đạo thì phải tu tập Tứ Niệm 
Xứ là đoạn đầu của Bát Chánh Đạo, còn Bát Chánh Đạo là đoạn 
chót, là Đạo cuối cùng để Níp Bàn. Cả hai chỉ là một, chỉ khác 
nhau ở khía cạnh phần đầu và phần cuối mà thôi. 


Bát Chánh Đạo là siêu thế, không phải là hiệp thế, còn Tứ 
Niệm Xứ là hiệp thế chứ không phải là siêu thế. Tất cả 37 pháp 
trợ Bồ Đề là: 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 5 quyển, 5 lực, 7 giác chi và 
8 chánh đạo. Do vậy, Tứ Niệm Xứ và Bát Chánh Đạo chỉ là một 
(phần đầu và phần cuối) vì rằng: chánh Tinh Tấn, chánh Niệm, 
chánh Đinh là định uẩn của Bát Chánh Đạo và chánh Niệm trong 
Bát Chánh Đạo ấy là sự ghi nhớ trong Tứ Niệm Xứ. Do vậy, Niệm 


162 


Xứ gọi là chánh Niệm cũng được. Ở đây chỉ nêu lên khía cạnh 
khác nhau mà thôi, chứ bản thể cũng đồng nhau. 

Bh: Tôi và quý vị ở đây được nghe lời giảng của Giáo Sư 
rồi. Về câu hỏi: Tứ Niệm Xứ và Bát Chánh Đạo có giống nhau 
không? 

Giáo sư đã nêu lên lý lẽ, bằng cách nói: Tứ Niệm Xứ có 
tinh cần, có niệm, có trí tuệ là phần đầu của Đạo, lần lượt đến 
Quyền lục Giác chi rồi mới nhập vào Đạo Đế vì rằng: Trong 37 
pháp Bồ Đề thì Đạo đế ở trong phần sau cùng đó là căn bản pháp 
học. Còn sự mà tu tập về trí tuệ ấy cho biết rằng: Tứ Niệm Xứ ấy 
là Trung Đạo này có cùng một con đường Trung Đạo như nhau. 


A: Vì vậy, trong sự mà ta hành Bát Chánh Đạo thì cần phải 
tu tập Tứ Niệm Xứ, nếu ta không tu tập Tứ Niệm Xứ thì không kể 
là kể đi Trung Đạo. Mà Ngài đã xác định rằng: “Ekayano 
maggo”, chỉ có một con đường duy nhất này mới đưa đến sự thanh 
tịnh dứt hết phiền não được. 


Bh: Theo kinh Chuyển Pháp Luân không có nói đến Tứ 
Niệm Xứ. Và Đạo Đế tức là Bát Chánh Đạo thì biết được gì? 


Biết được khổ với ba cấp trí là: 
Sacca ñãna: Đế trí (trí biết về sự thật). 
Kiccañäna: Sự trí (trí tuệ biết phận sự phải làm). 


Katañãna: Thành trí (trí tuệ biết được việc cần phải làm đã 
làm xong). 


Như vậy, ta có thể xác định rằng: Biết Tứ Niệm Xứ với 
biết Khổ đế là một loại trí. 


A: Trong sự thực hành Tứ Niệm Xứ là nhân còn Bát Chánh 
Đạo là quả của sự thực hành. 


163 


Bh: Sự tu tập Tứ Niệm Xứ phải sát trừ vô minh trước với 
niệm và tỉnh giác, khi diệt trừ được si rồi cũng kể là diệt trừ được 
tham, ưu. 

U: Xin hỏi rằng: tại sao Ngài không nói thẳng là diệt trừ vô 
minh luôn... mà lại bảo rằng diệt trừ tham và ưu? 

A: Để cho biết rằng: Chủ thuyết của một nhóm người từ bỏ 
tham bằng cách hành khổ hạnh và của một nhóm người khác từ bỏ 
ưu hành lợi dưỡng. 


Trong thời Đức Phật người ta chỉ có hai cách trừ diệt ấy mà 
thôi. Nhưng cách trừ diệt của Đức Phật thì không phải vậy, cách 
của Ngài là phải trừ diệt vô minh, khi vô minh bị sát trừ rồi thì cả 
tham, ưu cũng đoạn tuyệt. Đó là con đường Trung Đạo. 

U: Nếu Đức Phật dạy sát trừ vô minh thì những nhóm chủ 
thuyết này không biết được hay sao? 


A: Những nhóm chủ thuyết này không biết gì về si cả, họ 
chỉ biết tham và sân, tức là khổ hạnh và lợi dưỡng, chỉ có hai con 
đường đó thôi. Nhưng sự trừ si tức là vô minh không có ai biết. 
Cách trừ vô minh Ngài cũng không dạy riêng rằng: chính cách này 
phương pháp diệt trừ vô minh. Ngài chỉ nói chung rằng: “Tinh cần, 
chánh niệm, tỉnh giác” cả ba pháp này đoạn trừ vô minh. Cách trừ 
vô minh của Đức Phật là làm cho minh sanh khởi rồi thì vô minh 
tự nó diệt mất, không có cách nào trừ riêng biệt. 


U: Có người thắc mắc rằng: “Niệm xứ là Trung Đạo mà 
phận sự của Thánh Đạo là trừ ái”. Vậy xin thiển sư chỉ rõ: Sự tu 
tiến Niệm xứ làm được phận sự gì của Thánh đế? 


A: Khi ái còn thì vô minh còn, khi vô minh còn thì ái phải 


U: Theo lời của Thiển sư vậy thì có nghĩa là trừ được một 
cũng là trừ được cả hai phải vậy chăng? 


164 


A: Nhưng phải trừ vô minh chính Chánh kiến trong Bát 
Chánh Đạo là trừ vô minh. 


U: Có thể chứng minh được không? Là Niệm xứ ấy trừ vô 
mình? 


A: Thì Atäpï (hăng hái, nóng nảy) nghĩa là gì? Nghĩa là tinh 
tấn trong sự thiêu đốt phiền não. Sampajãyo là tỉnh giác, tỉnh giác 
tức là trí tuệ. Satima là chánh niệm diện hành trong Niệm xứ. 
Valayya loke ấy đem cái gì ra? Tức là đem ra hay diệt trừ vô minh 
cho tận dứt. Điều này đã có sẵn trong kinh Đại Niệm Xứ. 


U: Nghĩa là tham, ưu đó có vô minh làm gốc, nếu muốn trừ 
tham, ưu được thì phải trừ tận gốc là vô minh. 


A: Vì chủ thuyết khác, họ đã có sẵn từ trước một chủ 
thuyết cho rằng từ tham bằng cách ép xác làm cho mình khổ. Một 
chủ thuyết khác cho rằng nên trừ ưu bằng cách lợi dưỡng. Họ chỉ 
có hai con đường ấy. Đến khi Đức Phật xuất hiện, Ngài mới thuyết 
giảng con đường Trung Đạo. 


Trước thời Đức Phật chưa có Niệm Xứ, nhưng các chủ 
thuyết khác thì có rất nhiều. Đức Phật đã từng thuyết giảng cho 
trưởng lão SârIputta nghe rằng: Khi Ngài xuất gia chưa thành 
Đạo, Ngài cũng đã thực hành theo những chủ thuyết ấy như là: ăn 
một ngày một lần, 1 ngày ăn 1 hột mè... ăn phân bò... 


Nhưng tại sao mà Ngài biết rằng thể cách mà Ngài hành 
qua không phải là con đường... vả lại con đường đưa đến sự giải 
thoát, chín Ngài vẫn chưa biết, và Ngài vẫn kiên trì tự mình tìm 
không cần phải học với ai cả... xin hỏi quý vị trong cuộc họp này 
rằng: 

“Vì lẽ nào mà Ngài biết được rằng: sự thật hành theo chủ 
thuyết này không phải đưa đến con đường thanh tịnh, Ngài nương 
cứ vào đâu mà biết được?” 


165 


Bh: Theo tôi hiểu: Do phước độ mà Ngài đã tạo từ chư Phật 
quá khứ, chính những phước độ này đã khiến cho Ngài biết được 
rằng: cách thực hành đã trải qua... không phải là con đường đưa 
đến sự thanh tịnh, chấm dứt khổ. 


A: Đúng vậy. Người khác không có phước độ nên không 
biết được con đường đi đúng. Nhưng Đức Phật, khi Ngài còn là Bồ 
Tát, Ngài đã tu tập trải qua nhiều đời với Chư Phật quá khứ, và do 
vậy Ngài mới biết được rằng: Cách thực hành này, một cách thực 
hành đã qua ấy, không phải là nhân đưa đến chấm dứt khổ. Và khi 
Ngài đã giác ngộ rồi, Ngài dạy cho chúng ta tất cả pháp giải thoát 
không còn dư sót. Như ta được xem trong kinh đã ghi lại trong lúc 
Ngài sắp viên tịch Níp Bàn, Ngài đã phán bảo chư Tỳ kheo rằng: 
Dù Ngài có Níp Bàn chăng nữa trong tay Ngài không còn nắm giữ 
cái gì cả. Ngài đã ngửa bàn tay ra, đã xòe ra cả rồi. Vì thế chúng 
ta thấy rằng: Phước độ là điều rất quan trọng chúng ta phải dùng 
phước độ của mình để xác định. Sự khám phá ra con đường nào 
đúng, con đường nào sai rất khó. Do vậy, khi ta thực hành theo lời 
dạy của Ngài, chúng ta cần phải xem kinh sách đối chiếu với kinh 
luật, không phải chỉ tin suông theo thầy, thầy này hay, thầy kia 
giỏi... thầy ấy được nhiều người kính trọng, rồi ta tin theo họ. 
Những người mà tin như vậy là những người chưa vượt qua được 
giới cấm thủ. 

Xin quý vị lưu ý trong trường hợp này như vây: Sự lễ bái 
thổ thân hay Chư Thiên có phải là giới cấm thủ hay không? Thật 
ra trong lời dạy của Đức Phật, Ngài cũng cho tưởng niệm đến ân 
đức của Chư Thiên vậy, như trong đề mục niệm Thiên chẳng hạn. 
Không phải rằng: lễ bái cái gì ngoài Tam Bảo ra đều là giới cấm 
thủ hết, nếu là như vậy thì lễ bái cha, mẹ cũng trở thành giới cấm 
thủ sao? Vì thế người Phật tử chúng ta nên thận trọng trong vấn đề 
này. Và cũng không nên: nghe họ truyền rằng: “Ở nơi này có vị 
thầy ấy hay, Ngài thuyết giỏi... rồi người ta thử đi học xem sao”. 


166 


Thật ra ta cần phải nghiên cứu trong Chánh tạng, tìm hiểu chỗ có 
căn bản trước. Vì có nơi mà họ đang thực hành những pháp môn 
mà kinh điển không hề có. 

ĐỀ TÀI 3: 


“Chánh kiến minh sát tuệ quán sát (tưởng). Những pháp 
này giống nhau hay khác nhau? Và chánh kiến trong Bát Chánh 
Đạo là trí tuệ trong tâm nào?” 


A: Cả ba là tên của minh sát nhưng trí tuệ nhiều hay ít khác 
nhau có vị Thinh văn giác phải cần quán xét nhiều lần, có vị thì 
không cần quán xét nhiều lần vẫn đắc Đạo, Quả. 


“Quán xét” chỉ là trí (suy tưởng) thấy được vô thường, khổ 
não hay vô ngã. Như trong kinh Đại Niệm Xứ có câu: 


“Kãye kãyãnupassï vihãrati”, dùng Đại minh sát để quán 
sát thân. Đại minh sát là 18 tuệ minh sát như quán thấy nó là vật 
uế trược, là cái đáng nhàm chán, là diễn hành trong khổ... 


U: Tức là không khác nhau cả ba pháp trong câu hỏi này, 
nhưng chánh kiến thì xem như có ý nghĩa rộng hơn. 


A: Phải rồi: chánh kiến có đến 6 loại. Như chánh kiến 
thuộc loại ấy sự nhận thức cũng như thế ấy, còn chánh kiến này 
thì phải có sự nhận thức như vầy. Chánh kiến trong Đạo cũng vậy. 
Đức Phật Ngài đã giảng rồi, chánh kiến là biết được cái gì... 
Nhưng trong để tài này có câu nữa rằng: Chánh kiến trong Bát 
Chánh Đạo là trong tâm nào? 


U: Là trí tuệ trong tâm đạo. 


A: Phải rồi, phải là trí trong tâm đạo, Đức Phật giảng rằng: 
Chánh kiến chỉ là một là thấy được rõ Tứ Đế. Nhưng trong phần 
chánh kiến chỉ có 6 loại như: tin nghiệp, tin quả... như vậy cũng 
gọi là thấy đúng sự thật. 


167 


ĐÊ TÀI 4: 
“Danh và sắc là cảnh của ai, có lợi ích gì?” 


A: Nói chung danh sắc là cảnh của ai cũng áp dụng được 
cả, vì rằng: không có cái chi ngoài Danh và Sắc cả. Danh sắc là 
cảnh của trí cũng được, hoặc là cảnh làm cho tuệ minh sát sanh 
khởi cũng được và Danh sắc ấy là đề mục đưa đến Níp Bàn. Hoặc 
là cảnh của thiện hay bất thiện cũng được. 


Bh: Nên phân tích rằng: Do nhân gì Danh sắc là cảnh của 
phi phiển não. Do nhân gì danh sắc là cảnh của tuệ? 


A: Trong thực tập nên hỏi những hành giả rằng: Danh sắc 
là cảnh của ai? Do nhân gì? Xem họ trả lời như thế nào, đây cũng 
là một lý lẽ phải nói một cách khác. Vì trong thế gian không có 
cái gì ngoài ra danh sắc. Trong tam tạng kinh điển cũng nói toàn 
là danh sắc, không nói điều gì khác. 


Bh: Sự việc ta học danh sắc là để dứt bỏ phiển não, để 
thoát khỏi tà kiến, thoát ra khỏi sự hiểu biết lầm là ta, là của ta tất 
cả... Khi nhận thấy là ta, là tự ngã của ta, thì bị phiển não nó sai 
khiến mãi, bị nó lường gạt. Người khác lường gạt ta, rồi tự mình 
lại lường gạt mình nữa, luôn luôn lường gạt lẫn nhau bằng đây là 
tự ngã của ta không làm sao rút được cái ta ra khỏi... sự học cho 
biết các tầng bậc minh sát ấy, để chia ra từng phần... như là: cái 
này là danh, cái này là sắc. 


A: Là không phải người, không phải thú... Sự học và hành 
về danh sắc cũng vì lợi ích này là dứt ra được sự mê lầm lẫn 


U: Tôi thấy cần phải phân tích rằng: Danh sắc là cảnh của 
ai, làm cảnh thế nào? Và nó làm cảnh của minh sát ra sao? 


A: Vấn đề ở đây nói chung, nếu nói theo bản thể, bản chất 
của danh sắc thì danh sắc là cảnh của tất cả ở trong đời này, vì 


168 


không có gì ngoài danh sắc. Do vậy danh sắc là duyên của phiển 
não cũng được. Nhưng nếu phân tích rằng: 

- Danh sắc là cảnh của phiền não, là do ái và thủ... nếu 
tâm biết danh sắc là tâm dính mắc với ái thì sẽ cho rằng: Đây là 
ta, đây là con ta, là của ta... danh sắc bây giờ trở thành cảnh của 
đồng lực ái. 

- Danh sắc là cảnh của minh sát, biết được danh sắc do trí 
tuệ tức là thấy được bản chất của danh sắc là vô thường, khổ não 
và vô ngã. 

Nếu danh sắc là cảnh của phiển não thì duyên cho phiển 
não tăng trưởng. Riêng về danh sắc nào sanh lên làm cảnh cho trí 
tuệ danh sắc ấy có nhiều lợi ích, có thể đưa đến đắc Quả, đắc Đạo 
và chứng ngộ Níp Bàn được. 

Xin hỏi rằng: Níp Bàn là danh hay là sắc? 

Bh: Là danh pháp. 

A: Tại sao Níp Bàn là danh, nếu người nào biết danh rồi thì 
người đó biết được Níp Bàn phải chăng? 

Bh: Níp Bàn ở trong danh pháp, không phải ở trong sắc 
pháp, Níp Bàn không có bản thể, màu sắc, không có hình tướng. 

A: Danh tức là tứ danh uẩn, như vậy Níp Bàn ở trong danh 
uẩn ấy phải chăng? 

Bh: Níp Bàn tuy ở trong danh pháp nhưng không là danh 
uẩn, đặc tính của các pháp là tâm - tâm sở - sắc pháp và Níp Bàn. 
Tâm sở chính là danh uẩn mà danh uẩn cũng là danh pháp. Và Níp 
Bàn là loại danh khác danh uẩn, Níp Bàn là cảnh pháp. 

A: AI Níp Bàn? 

Bh: Chính phiền não Níp Bàn. 


169 


A: Phiển não là danh hay sắc? 
Bh: Phiển não là danh. 


A: Thông thường người không cho phiển não vào Níp Bàn. 
Chỉ mong đem cái tốt đẹp vào Níp Bàn, lấy sự thanh tịnh là Giới- 
Định-Tuệ đem vào Níp Bàn, còn phiển não thì ở lại với mình, vì 
vậy cái tốt đẹp không có. Cái gì đến Níp Bàn rồi thì không còn 
sanh trở lại nữa, khi đem cái tốt vào Níp Bàn hết chỉ còn cái xấu ở 
lại với ta, đó là sự hiểu biết lầm lẫn. Đã biết rằng phiển não là 
xấu, Níp Bàn là tốt, nên cho rằng: Làm sao mà mang phiển não là 
cái xấu vào Níp Bàn cho được, nên giữ lại phiển não là cái không 
tốt. Hiểu như thế là hiểu sai, vì đã hiểu rằng: Níp Bàn giống như 
một chỗ ở hay một trú xứ 

U: Nhưng thực ra phiền não cũng không đến được Níp Bàn, 
chỉ có tâm đạo chứng ngộ Níp Bàn vì rằng: Đạo không có phiển 
não. 


A: Vì Đạo không có phiển não nên mới chứng đắc Níp Bàn 
nếu Đạo có phiền não thì Đạo không biết Níp Bàn được. 


U: Tại sao phiền não cũng được xem là Níp Bàn? 


A: NÑíp Bàn và phiền não thì đối nghịch nhau do vậy cần 
phải mang phiền não đến Níp Bàn. Tức là cái gì đến Níp Bàn rồi 
thì cái ấy không còn sanh lại nữa 


U: Trong Đạo không có phiền não tại sao Đạo lại chứng 
được Níp Bàn? 


A: Thật ra từ khi tu tiến tuệ quán khi có được tâm đạo sanh 
khởi thì phiền não đã được trừ đi rất nhiều lần rồi. Sự trừ phiền 
não ấy có ba cách là: 


- Trừ bằng cách tạm thời. 


- Trừ bằng cách xuất ly (áp chế phiền não do thiển định). 


170 


- Sát trừ tuyệt dứt (bằng tâm đạo siêu thế). 

U: Vậy thì khi đắc chứng Níp Bàn, gọi là người đắc đạo? 

A: Đúng vậy, phiển não làm sao mà đến Níp Bàn được? 

Chính vì có Níp Bàn làm cảnh nên phiển não mới bị diệt 
không sanh khởi trở lại được nữa tùy theo bậc đạo. Trong khoảng 
cách chưa chứng đạt Níp Bàn thì tạm thời cũng được sát trừ bằng 
cách xuất ly cũng có. Và khi đến Níp Bàn rồi mới sát tuyệt phiền 
não. 

Do đó nhờ đắc chứng Níp Bàn, phiền não được đoạn trừ tức 
là tiến hành cho đến khi không còn phiển não. Cái ta không còn 
nữa trong đời. 


Tuy rằng những việc thiện như bố thí, hành thiển... là những 
việc làm không có phiển não nhưng phiền não cũng nương sanh từ 
nơi đó được cả. Và vì vậy, những việc phước thiện ấy không thể 
gọi là Níp Bàn được. Và trước khi đạt đến Níp Bàn, cần phải sát 
trừ phiền não trước (bằng tạm thời hay bằng cách xuất ly), không 
phải sát trừ sau khi chứng đắc Níp Bàn. 

U: Có người hỏi rằng: Danh sắc là vô thường, là khổ não, 
là vô ngã... tất cả chỉ là bản chất của tứ đại thôi (sắc)... Sự hiểu biết 
này làm nhân cho tăng thượng giới để đạt đến bậc Tu Đà Hườn. 


Nhưng cũng có chủ thuyết rằng: Họ cũng dạy một giáo lý, 
cũng có sự hiểu biết như vậy, nghĩa là tất cả đều là rỗng không, 
nhưng lại là nhân tạo can đảm, không sợ tội lỗi, tạo tác ác nghiệp. 
Vì rằng họ cho mình chẳng phải giết người chỉ cả, hay là sát sanh 
chi hết, chỉ là vũ khí bén nhọn, sắc bén, lướt vá tứ đại này chạm 
vào bản chất tứ đại kia mà thôi... Như vậy, sự khác nhau như thế 
nào giữa hai sự hiểu biết: hiểu biết của minh sát và hiểu biết của 
thuyết ấy? Vì kết quả đã thấy rằng trái ngược. 


171 


A: Có sự khác nhau là: sự hiểu biết về minh sát tuệ làm 
cho phiển não lắng đọng, còn sự hiểu biết bởi chủ thuyết kia thì 
làm cho phiền não khởi dậy, làm cho sát sanh và áp bức lẫn nhau. 


U: Họ cũng hiểu biết rằng đó cũng là bản chất vậy. 

A: Nhưng họ có dứt được tham, sân, si hay không? Trong sự 
hiểu biết rằng đó chỉ là bản chất? 

U: Như vậy họ cũng đã hiểu sai như thế nào? Họ cũng hiểu 
đúng đó là Tứ đại vậy? 

A: Không đúng đâu, họ chỉ là suy luận mà thôi. Nếu quả 
thật họ đã hiểu biết thì sẽ làm cho họ an vui, sẽ không có sự ức 
chế lẫn nhau. Nếu đã thật sự biết rằng đó là bản chất thì việc gì 
phải đem vũ khí giết nhau? 


U: Nhưng họ cho rằng: Đó không phải là người hay thú, 
nên họ không phải giết người hay giết thú và như thế họ vô tội. 


A: Giết người ấy, giết do năng lực của sân phải chăng? Và 
như thế nên đã cho rằng: Bản thể kia không phải là người hay thú 
thì tại sao lại tức giận? Và giận ai? Hay phải giết ai? Vì đã không 
phải là người hay thú kia mà. Một chủ thuyết như vậy, là do họ 
dựa vào ngụy biện, tuy họ cho rằng là bản chất nhưng thật ra họ 
còn chấp thủ, chấp ngã, cho rằng ta là người... 


U: Xin tóm lược vấn đề danh sắc lại. Danh sắc có lợi ích 
như thế nào trước khi tiếp tục thảo luận đến đề tài thứ năm. 


A: Danh sắc có lợi ích ra sao? Xin đem câu chuyện Đức 
Phật Ngài thuyết cho 30 vị hoàng tử đang đi tìm cô kỹ nữ trộm đô. 
Ngài phán dạy rằng: Tất cả phàm phu cho rằng có một bản ngã, 
một cái ta khi có ta thì phải có cái của ta. Sự thật thì không có cái 
của ta. Chỉ có danh và sắc mà thôi, bậc trí giả đều thấy rằng: 
Không có bản ngã, không có ta, khi đã không có ta thì cái gì là 
của ta? Lợi ích là như thế ấy. Khi không có ta thì không có sự khổ, 


172 


khổ mà có là do buôn rầu, than khóc, ưu não sanh khởi lên, do 
chấp ta, chấp là của ta. 

Câu nói “không phải của ta” nghĩa là vô ngã, khi đã thấu 
đáo sự vô ngã không phải ta - thì đạt tận Níp Bàn thấy tất cả danh 
sắc, không là ta thì sự thương tiếc, ưu não, sầu khổ cũng không có. 


Nếu con người khác chết, ta không buồn rầu khổ vì không 
phải là của ta, nếu không có ta thì con ta đã không có, chỉ cần 
hành giả thấy được danh sắc như thế, thấy được sự thật như vậy thì 
sự buồn khổ sẽ chấm dứt ngay. Nếu còn có ta thì không đến Níp 
Bàn được. 


Một khi đã thấy rõ “không phải là ta” thì không có ta rồi 
thì phiền não không thể sanh khởi, đó là lực đắc cao thượng. Do 
vậy, sự huấn luyện người hành thiển minh sát trong giai đoạn đầu, 
tôi nhận thấy rằng: không cần phải dạy nhiều lắm, chỉ dạy cho sự 
cảm nhận thấy danh sắc, bấy nhiêu thôi cũng đủ. 


Các pháp của Thiền Quán, tuần tự tiến lên tuệ bậc cao 
cũng nương vào danh sắc đó, khi hành giả đạt đến thuần thục 
trong danh sắc rồi. Nghĩa là đạt được đã thấy được thiển tố, thiển 
tố ở đây không phải là một nhân vật nào khác cả, mà là tên gọi 
của thiển danh sắc, gọi là Nissatta Nijjiva Dhamma (phi mạng, 
phi mạng pháp), không phải là thú, là người, không phải là bản 
ngã. 

Khi hành giả đạt được danh sắc rồi thì sẽ bám theo danh 
sắc, chính danh sắc ấy là người dạy cho chúng ta chứng đắc Níp 
Bàn, chính danh sắc này là người dẫn ta đi, chẳng phải ai cả, dù 
cho Đức Phật, Ngài không thể dẫn ta đi được. 


U: Câu nói “bản ngã” với câu nói “ta” giống nhau không? 
A: Không khác nhau đâu, giống nhau đấy. 
U: VỊ Tu Đà Hườn còn câu nói ta không? 


173 


A: VỊ Tu Đà Hườn cũng còn có ta, gọi là ta có 3 ý nghĩa là: 
- Ta do ngã mạn. 

- Ta do kiến chấp. 

- Ta do ái. 


Vị Tu Đà Hườn đã diệt trừ cái ta do kiến chấp hiểu lầm là 
bản ngã. Nhưng chưa thật diệt trừ được ta do ngã mạn, ta do ái. 
Như vậy vị ấy nghĩ rằng: Ta nhập thiển, ta xuất thiền... Như vậy vị 
Thánh Tu Đà Hườn vẫn còn ta do ngã mạn, ái. Bậc A La Hán thì 
không còn cắm tưởng ta nhập thiển hay ta xuất thiển. 


U: Sự thấy ta do kiến chấp, do ngã mạn khác nhau ra sao? 
Cái ta ngã mạn không phải là bản ngã phải chăng? 

A: Ta do ngã mạn ấy không phải là bản ngã nhưng vẫn còn 
cái ta. Như Ngài Anuruddha, bây giờ Ngài là bậc Thánh A Na 
Hàm. Ngài đã nói với trưởng lão SãrIputta rằng: “Tôi có thiên 
nhãn thấy được cả ngàn vũ trụ...” như vậy là ta do ngã mạn. 

U: Xin hỏi trước bản ngã là gì? 

A: Bản ngã là chấp thủ cái ta với tất cả mọi thứ... cưỡng 
ép, sai khiến được, nhưng mọi điều, mọi thứ đều không thể cưỡng 
ép, sai khiến và ngăn cấm được. Trước hết là hành giả phải tác ý 
cho đúng cách là phải nhận định rằng mọi vật, mọi thứ không tiến 
hành theo ý của ta, hoặc không thuộc quyên của ta. Khi tác ý đúng 
pháp rồi, ái không dễ đâu gì xâm nhập được. Nếu không tác ý như 
vậy, khi có sự phóng dật sanh khởi... thì ta khó chịu, muốn cho sự 
phóng dật ấy mất đi... nhưng nó không ở quyển của ta sai khiến 
được... 

Khi nó phóng dật liên hồi, nó sẽ tự nó diệt đi (tùy thân) 
không phải nó diệt đi là do ta muốn... Nếu không như lý tác ý thì 
tuệ không sung mãn. Vì rằng: mọi vật... mọi thứ... đã sanh lên rồi, 
thì phải diệt đi. Điều này Đức Phật đã dạy rằng: “Sappe sakkhãrã 

174 


aniccäti...”. Chư hành vô thường, không có cái gì là sự thật hữu vi 
thường hằng. Hành giả chỉ có phận sự là xem nó diễn tiến, giống 
như người đang xem diễn kịch. Nghĩa là xem danh sắc diễn tiến 
như đang xem diễn kịch không phải là người tập diễn kịch. Người 
(sắc hay danh) nào xuất hiện, cũng chỉ là diễn viên đóng kịch và 
hành giả cũng chẳng phải xem riêng biệt một diễn viên, phải xem 
hết tất cả diễn viên mới hiểu rõ câu chuyện. Và tất cả đều là 
pháp, kể cả phóng dật cũng là pháp vậy. 
ĐỀ TÀI 5: 


“Tâm tương ưng với niệm tỉnh giác ấy, có trạng thái ra sao? 
Trong khi ấy, tâm như thế nào? Và có cảm giác như thế nào?” 


Bh: Cốt yếu trong điều này rất khó hiểu đối với người 
nghe, nhưng không khó lắm đối với hành giả. Người có chánh 
niệm tỉnh giác ấy tâm thường khắng khít với hiện tại cảnh, sự việc 
làm cho tâm khắng khít với hiện tại cảnh ấy là do Niệm. Theo lẽ 
thường, khi mới tập hành thiền thì chắc chắn rằng: Những pháp chỉ 
thường hay xuất hiện làm cho chao động, khiến hành giả suy giảm 
chánh niệm và tỉnh giác. Nếu ta thực hành bằng cách y cứ vào sự 
tinh tấn làm nền tảng, thì chánh niệm tỉnh giác sẽ đủ lần lượt. 
Hành giả sẽ tự chứng nghiệm được rằng: Khi tâm trú vào trong 
cảnh hiện tại ấy thường có chánh niệm đi đôi với tỉnh giác, có tỉnh 
táo hoàn toàn. 

Ni: Điều hỏi rằng: Tâm tương ưng với chánh niệm tỉnh giác 
có trạng thái ra sao? Xin thưa rằng: tâm này sẽ biết cảnh được 
mau lẹ, khi phiển não khởi lên thì thấy được sẽ không phóng theo 
phiền não. Trong lúc ấy, tâm cảm nhận rõ sự tai hại và ghê sợ bản 
chất của phiền não rất nhiều, có sự nhàm chán với pháp tánh của 
tâm vốn không ở quyền hạn sai khiến. 

U: Tôi xin giải thích theo sự hiểu biết của tôi. Tóm tắt rằng 
tâm tương ưng với chánh niệm là: 


175 


1- Tâm hành trong lúc ấy có trạng thái ghi nhận cảnh hiện 
tại, khi ấy tâm hành ra sao? Khi ấy tâm hành của hành giả không 
thất niệm, không phóng dật, không bực bội, khó chịu và không 
nản chí, thối thất. Là vì lúc ấy, tham, ưu không sanh khởi, có thể 
gọi lúc ấy là tâm trung đạo cũng được. 


2- Tâm tương ưng với chánh niệm tỉnh giác rồi thì có cảm 
giác rằng: Cảnh hiện tại ấy là danh sắc, không phải là ta, không 
phải là bản ngã, người, thú... Sự cảm nhận như vậy sẽ trút bỏ sự 
sai lầm từ trước là ta... ra được. 


A: Câu nói chánh niệm tỉnh giác này, phải nhận định trước 
rằng: Chánh niệm có phận sự gì? Tỉnh giác có phận sự gì? Chánh 
niệm chỉ có phận sự là nhận biết cảnh mà thôi, còn tỉnh giác là trí 
nhận biết cảnh hiện tại. Như hành giả đang ngồi thì có chánh niệm 
nhận biết ở ngoài tướng ngồi, đây là phận sự của chánh niệm. Còn 
phận sự của tỉnh giác là: Biết tướng ngồi ấy là sắc ngồi, không 
phải ta ngồi. Mỗi oai nghi cần phải có chánh niệm tỉnh giác như 
vậy, nếu chỉ có chánh niệm thì chỉ biết là ngồi mà thôi, nếu thiếu 
tỉnh giác là trí tuệ liên kết thì không thể biết rằng: Cái mà ngôi 
hay đây là cái gì ngồi hay nằm. 

Sự hành minh sát cũng chỉ vì trút bổ tự ngã ra khỏi sự hiểu 
lầm nên không biết rằng ngồi, nằm là sắc, thì từ bỏ ý tưởng rằng: 
ta ngồi hay nằm không được đâu. Khi nào thấy rõ sắc ngồi hay 
nằm ấy, cái ta mới không sanh khởi. Điều trọng yếu là phải được 
cảnh hiện tại, vì cảnh hiện tại phiển não sanh khởi không được, 
không xâm nhập được. Phiển não phần nhiều phát sanh do cảnh 
quá khứ và vị lai mà thôi. 

Nếu hỏi rằng: Chỉ có chánh niệm không thôi, không được 
sao? Cũng được, như người hành thiền chỉ, họ không có tỉnh giác, 
hằng thất niệm. Khi ấy phiền não cũng không sanh được vào lúc 
mà định lực còn đang hiện hữu. Thiển định ngăn chặn phiển não 


176 


bằng cách áp chế, phải đạt đến trí tuệ mới nhổ bỏ được sự ngã 
chấp (tà kiến). 


Điều quan trọng là: ý nghĩ và cảm giác là hai sự việc khác 
nhau, ý nghĩ là tưởng trong quá khứ, cảm giác là tưởng tượng trong 
hiện tại. Như ta thấy cục nước đá để trước mặt, đã những biết đá 
lạnh, đó là sự hiểu biết đúng, nhưng cái biết là lạnh ấy không phải 
là cái biết trong hiện tại, cái biết ấy là do tưởng từ quá khứ mà có. 
Khi cầm lấy, khi ấy có cảm giác lạnh, đó mới chính là tưởng trong 
hiện tại. Thiển quán phải dùng cảnh hiện tại điều mà đạt được 
cảnh hiện tại ấy, hành giả phải phân biệt sự cảm giác và ý nghĩa 
cho rõ ràng. Vì đạt được chánh niệm tỉnh giác phải nhờ cảnh hiện 
tại, không phải do suy tưởng, phải dùng cảm giác như lúc ngôi, 
phải xem sắc ngồi, không phải nghĩ trong tâm là sắc ngồi vậy thôi. 


U: Xin hỏi rằng: Sự hiểu biết trong danh sắc này có mấy 
cấp? Mỗi cấp có ý nghĩa khác nhau như thế nào? 


A: Có 3 cấp (bậc) là: học, hành và chứng nghiệm, như có 
một trái chanh, ta được biết rằng: đây là trái chanh. Họ nói nó có 
chua ta chưa từng ăn nên không biết nó có chua hay không? Và vị 
chua ấy ra sao? Tuy tin rằng nó chua như vậy nhưng hoài nghi vẫn 
có, như vậy được kể là cấp học. Khi thí nghiệm, tức là ta nếm vào, 
thấy nó có vị chua đây gọi là cấp minh sát chứng nghiệm, bây giờ 
hết còn nghi nan nữa. 


ĐẼ TÀI 6: 

“Pháp hiện tại và cảnh hiện tại khác nhau như thế nào?” 

Bh: Câu hỏi này nói đến cái cảnh và việc làm (cái thể và 
cái dụng) tức là công việc mà ta làm đó ra sao? 


A: Hiện tại ấy nó là hiện tại liên tục... Lúc nó sanh, nó 
cũng sanh trong hiện tại, ta biết được nó cũng chỉ biết trong hiện 


177 


tại, nó là pháp hiện tại và ta lấy ngay pháp hiện tại làm cảnh, đó 
là cảnh hiện tại. 


Bh: Điều này nên hiểu pháp hiện tại trước, cái gì là pháp 
hiện tại? Đó là chân pháp tuyệt đối là tâm, tâm sở và sắc pháp 
(chân pháp hữu vi) có trạng thái sanh-trụ-diệt. Tâm và tâm sở 
đồng sanh không thể la nhau, tách rời nhau được và được gọi là 
danh uẩn. Lúc thấy là pháp hiện tại của danh do nghe đây là pháp 
danh hiện tại. Còn sắc hiện tại mà ta đang làm cảnh trong hiện tại 
nghiệp xứ (để mục thiển) bây giờ là tứ oai nghi (sự thấy là danh 
còn vật thấy là sắc). 


A: Pháp hiện tại: Theo câu hỏi này có thể giải thích cho dễ 
hiểu như vầy: Ví dụ như khi ta thấy cục muối ở trước mặt, cục 
muối là pháp hiện tại (sự thấy đó là danh) còn ta biết vị muối khi 
chưa nếm đó là cảnh quá khứ, biết như vậy là cảnh quá khứ chưa 
là cảnh hiện tại. Đến khi nếm được vị mặn của muối rồi, chừng ấy 
mới thực sự là cảnh hiện tại. 


Bh: Pháp hiện tại, dù ai có biết hay không, nó cũng vậy, 
nếu không có người biết thì không có cảnh hiện tại (cục muối mà 
có người biết hay không nó vẫn là có vị mặn, nếu không có sự xúc 
chạm thì muối ấy không trở thành cảnh hiện tại). 


A: Như đã trình bày này chẳng hạn ta thấy quả chanh, ta 
từng biết rằng quả chanh chua. Quả chanh mà ta thấy là pháp hiện 
tại (sự thấy là danh, quả chanh là sắc). Khi đang ăn quả chanh ấy, 
trong lúc biết vị chua khởi lên, bây giờ mới kể là cảnh hiện tại. 

Ni: Còn sự hoài nghi rằng: nếu biết được vị chanh thì nó là 
cảnh hiện tại vậy chăng? 

A: Phải rồi đó là cảnh hiện tại. 

Ni: Nếu vậy thì ai ăn chanh người đó đều biết là chanh 
chua cả. Như vậy họ có cảnh hiện tại của thiển quán chăng? 


178 


A: Nếu họ không biết sắc hay danh, do vậy họ sẽ nghĩ là ta 
chua, như vậy không phải là cảnh hiện tại của minh sát. Cảnh hiện 
tại là danh sắc hay sắc ở trước mặt nếu ta nhận được mới là cảnh 
hiện tại của thiển quán, nếu không nhận được thì chỉ kể là pháp 
hiện tại. 

Ni: Cảnh hiện tại tức là trí tuệ biết danh sắc đó vậy, phải 
có danh sắc hoặc sắc nơi đó. 

ĐỀ TÀI 7: 

"Câu nói nhờ ái trừ ái nghĩa là gì?" 

Bh: Ai là bản thể của tập, chúng ta đã biết rồi. Tất cả danh 
hay sắc không có ái, thì không có được, không thể hiện hữu. Ái là 
cái kết hợp sẵn rồi, những lúc biết được rõ ràng rằng: Cái gì mang 
đi nằm ngôi... thì đồng thời khi ấy cũng tạm trừ được ái, sự đi, 
đứng, nằm, ngồi là trạng thái của khổ. Sự biết được rằng là khổ, 
thì khi ấy cũng sát trừ tập. Điều mà bà giáo sư Nép thường nói 
rằng: Khi biết được khổ cũng trừ luôn tập, có điều là: Ai là người 
trừ, ai biết. Đó chính là Đạo. Đạo đưa đến sự biết khổ, đưa đến sự 
trừ tập, đưa đến tác chứng diệt (làm cho chứng ngộ Níp Bàn) khi 
mà nhận biết rằng là khổ, cũng gọi là đang hành đạo, như vậy gọi 
là nhờ ái trừ ái cùng một lúc. Lúc chưa biết danh sắc thì chưa trừ 
được vẫn còn là ta đứng, ta đi... có ta ở đâu, ái ở đó, ở đâu có ái thì 
có tà kiến. Đối với học giả hay hành giả đều hiểu được. 

U: Theo tôi nghĩ: Vì thấy sự độc hại của ái, rồi mới thực 
hành trừ ái, đây gọi là nhờ ái trừ ái. Nghĩa là thấy ái là nhân gom 
tụ lại cho thành sự khổ... Như khổ trong đọa xứ chẳng hạn, rồi mới 
tìm tòi đến sự thực hành để trừ ái. Như vậy gọi nhờ ái trừ ái. 

A: Sự thực hành của họ như thế nào? Không thể biết được, 
những người hành thiền quán ấy đừng tưởng là không có ái, ái có 
thể sanh lên được qua 4 oai nghĩ, tại sao vậy? Nhưng: sẽ nằm vì 
muốn nằm, sẽ ngồi vì muốn ngồi, sẽ ăn vì muốn ăn... (sự trừ ái ấy 

179 


phải hành cho đúng phương pháp mới trừ được như niệm hơi thở 
phải biết nơi gió chạm. Nếu xúc ngắn thì có nghĩa hơi thở ra vào 
ngắn, nếu xúc chạm lâu thì hơi thở ra vào đài) có người không biết 
cách hành cho đúng phương pháp như vậy. Và đã cho rằng: sự biết 
ấy phải nhờ ở lỗ mũi. 

Ta đã thở ra vào từ lúc mới sơ sanh đến nay, chính ta cũng 
chưa hiểu rõ về hơi thở ra vào, do vậy nếu không học thì không 
biết được. 


Do chú tâm, ta biết được hơi thở dài ngắn (dù rằng hơi thở 
vô hình, vô sắc, hay không thể đi vô, đi ra cho ta thấy được). Nếu 
đã chú tâm đến pháp thì phải hiểu cho rành mạch. Pháp học 
không phải là điều học dễ dàng, đó là một nội dung chứa đầy lý 
lẽ. Trong pháp học dạy rằng: 


- Hơi thở ra dài cũng phải biết, hơi thở ra ngắn cũng phải 
biết. 

- Hơi thở vào dài vị ấy biết, hơi thở vào ngắn vị ấy biết. 
Lời dạy cho biết hơi thở (mà dùng trong danh từ là chất gió cả 
thấy). Vậy nhóm gió cả thảy ấy là gì? Học giả có thể không biết, 
phải biết nhóm gió ở phần đầu, phần giữa và phần cuối của hơi 
thở nhưng Ngài không giảng rằng phải hiểu như thế nào? Và tại 
sao phải biết? Và biết bằng cách nào? 

Ở một đoạn khác, Đức Phật Ngài dạy hãy tu tập đình chỉ 
hơi thở như vậy sẽ hiểu như thế nào? Trong Pãli Ngài giảng giải 
như thế nào? Chỗ nói rằng: "Tu tập đình chỉ hơi thở" dù cho có lặn 
xuống nước chăng nữa cũng phải trồi lên, nhoi lên để thở, như vậy 
khó mà ta hiểu được. 


Trong Thanh Tịnh Đạo, Ngài Buddhaghosa có giải rộng 
rằng: 


180 


- Hãy ghi nhận pháp tự nhiên của hơi thở, nếu tâm vi tế 
càng vi tế thì hơi thở càng nhẹ đi, càng nhẹ cho đến mức không 
biết mình còn thở hay không... Sự vi tế đến mức không còn phân 
biệt được hơi thở ra hay vào. Ngài có cho ví dụ rằng: Người đánh 
chuông hay đánh trống, khi đánh thì tiếng kêu vang lên, tiếng ấy 
từ to rồi nhỏ dần, nhỏ dần... Hơi thở cũng vậy, từ từ nhẹ đi, nhẹ đi... 
vi tế càng nhiều đến mức độ không biết rằng mình có còn thở nữa 
hay không. Trong khoảng mà hơi thở nhẹ đi, phải dùng đến sự 
chăm chú, nếu không sẽ không nhận biết mình thở hơi. 


U: Xin hỏi rằng: Trong lúc ghi nhận danh (sự nghe), khi âm 
thanh diệt rồi, sẽ nhận biết danh (sự nghe) diệt đi như thế nào? 


A: Biết danh-sự nghe-rôi, khi âm thanh diệt hết dứt tiếng 
thì danh nghe cũng diệt. Sự mà ta biết âm thanh diệt đi là ngoại 
phần còn nghe là nội phần, có người trong lúc ghi nhận danh sắc, 
khi nhận thấy tâm của mình sanh lên rồi diệt đi, trước là cảnh 
ngoại phần diệt, rồi sự thấy ấy (nội phần) cũng diệt theo, gọi là 
thấy cả hai. Có người chỉ thấy nội phần diệt, tâm nó mất đi là sự 
nghe diệt tưởng rằng âm thanh nghe được nó diệt đi, nhưng thực ra 
là cảnh ngoại phân (cảnh thinh) vẫn còn, giống như người điếc, 
âm thanh (cảnh ngoại phần) họ không nghe được nhưng họ vẫn 
cho là có, họ vẫn nói rằng âm thanh đó có, dù rằng không biết, 
không nghe được, nhưng đoán chừng âm thanh đó có. 


Sự thật thì: Thần kinh nhĩ không có âm thanh, cũng nghe sẽ 
không có đối với danh (nghe), người điếc thì làm sao biết được âm 
thanh? 

Có khi cũng thấy rõ cả tâm và cảnh cùng diệt, nó diệt đồng 
thời với nhau. 

ĐỀ TÀI 9: 


181 


"Niệm và tỉnh giác khác nhau ra sao? Như trong tứ oai 
nghi... chỗ nào là niệm, chỗ nào là tỉnh giác? Và xin hỏi thêm nữa 
là chỗ nào gọi là tỉnh tấn gọi là AtäpI?" 

A: Chánh niệm có phận sự nhận biết nơi cảnh, tỉnh giác có 
phận sự biết mình, như khi xem sắc ngồi chánh niệm có phận sự 
biết, ở tướng ngôi, còn tỉnh giác biết rằng cái tướng ngồi, không 
phải là ta ngồi... Biết như vậy, mỗi mỗi oai nghi. Vì tất cả chỉ có 
danh và sắc mà thôi. Như trong sự thấy, chánh niệm biết sự thấy, 
còn tỉnh giác biết rằng: sự thấy là danh (không phải ta thấy). Vì 
vậy, chánh niệm và tỉnh giác phải đi đôi với nhau trong lúc hành 
thiển minh sát. Hành giả phải có danh hay sắc đi kèm với nhau 
liên tục, tùy theo cảnh đối diện là sắc hay danh, nếu là cảnh cũng 
phải ghi nhận là sắc (ngồi nữa...) cho đến khi thuần thục, vừa ghi 
nhận ở tướng ngồi thì biết ngay là sắc ngôi, nếu ta không thuần 
thục trong danh sắc thì các pháp khác không sanh khởi được, vì 
rằng: Danh sắc là nghiệp xứ của thiển Quán (minh sát). Thật ra 
nghiệp xứ (để mục thiển) của Thiển Minh sát ấy cũng tương 
đương bằng với thiển Chỉ. Thiển Chỉ có 40 để mục thì thiển Quán 
cũng có 40 đề mục nghiệp xứ là: Vô thường có 10 để mục, khổ 
não có 25 để mục, vô ngã có 5 để mục. 


Do vậy khi hành thiền quán thì cũng phải có nghiệp xứ một 
loại nào trong 40 đề mục này, 


Sự khác nhau giữa để mục nghiệp xứ chỉ và để mục nghiệp 
xứ quán là: Để mục nghiệp xứ chỉ thì thứ nào riêng thứ đó, nghiệp 
xứ quán thì hành được 40 để mục tùy thuận của hành giả, phân 
tỉnh giác thì chỉ có phận sự biết rằng: Đó là sắc hay danh chỉ có 
thế thôi nên chánh niệm không đưa cảnh ấy ra trình bày, nghĩa là 
không nhận biết nơi cảnh ấy thì tỉnh giác không làm thành lợi ích 
được, vì không biết rằng đó là danh hay sắc. 


182 


Do vậy hành giả cần phải có chánh niệm và tỉnh giác kết 
hợp với nhau luôn. 

Thiền sư cần phải tra hỏi danh sắc mỗi ngày, mặc dù đã 
nhớ được rồi mà chưa thuần thục thì cũng không áp dụng được, vì 
thiên Quán quan trọng nhất ghi nhận danh sắc này là rành rẽ và 
thuần thục về danh sắc, nếu không có danh sắc làm nền tảng vững 
chắc, sự hiểu biết tam tướng ấy vẫn chưa đạt thành, vẫn còn thấy 
ta-ta vô thường, ta khổ não, ta vô ngã. Cái gì cũng có dính mắc 
trong đó. 


Bh: Trong đề mục này, giáo sư đã tóm lược đầy đủ, dễ hiểu 
rồi nhưng còn một điều nữa. Chỗ nào là sự tinh tấn gọi là AtäpT? 


A: Atäpï hay sự tinh tấn trong niệm xứ ấy có bốn loại Tứ 
chánh cần hoặc Tứ thu thúc. Bắt đầu là tinh tấn trừ bất thiện pháp 
sẽ sanh không cho phát sanh... Nói như vậy thì dễ hiểu lắm, nhưng 
lập lại vấn để. Bất thiện pháp là gì? Điều này có thể trả lời không 
đúng. Vậy bất thiện pháp là gì? 

Bh: Là s1. 

A: Nghĩa là Tứ chánh cần này trong phạm vi của định, vậy 
pháp bất thiện đã từng sanh rồi không cho sanh nữa là canh chừng 
không cho phát sanh (không cho tái khởi). Như vậy, pháp bất thiện 
này không phải là chuyện sát sanh.. là phần của giới. Những 
chánh cần này thuộc thành phần của định. Do vậy, pháp bất thiện 
đã từng sanh rồi không cho sanh nữa... tức là pháp gì? 

Bh: Tức là pháp cái. 

A: Đúng vậy, pháp bất thiện này chính là pháp cái. Xin hỏi 
rằng: Tham và ưu, chính nó là pháp cái phải chăng? Pháp là pháp 
cái ấy thuộc về phần định. Phải sát trừ những loại phiền não này 
bằng cách ức chế. Còn tham tức là dục cái, ưu là sân cái khác lắm, 
nhưng ở đây không nói những thành phần hay khía cạnh khác của 


183 


tham, ưu (ở đây trong phạm vi) của Tứ chánh cần, là xác định bất 
thiện pháp mà phải trừ chính là pháp cái. 

Tứ chánh cần có 4 tướng, 4 tướng này không phải làm 
riêng rẽ, mà khi tác ý một lần phải đủ cả 4 tướng. Không phải dục 
cái sanh khởi lên rồi tác ý một thứ... sân cái khởi lên rồi thì lại tác 
ý một thứ khác, không phải như vậy, khi dục có mặt thì sân cái 
vắng đi và ngược lại (vì sân và dục không thể cùng hiện hữu). Do 
vậy, khi tác ý một lần thì cả bốn phận sự của Tứ chánh cần cùng 
nhau hội đủ cả. 


Bh: Chánh cần này là bản thể của định, làm phận sự sát trừ 
phiền não hoặc những pháp đang vây hãm tâm. 


A: Một lần tác ý ta cũng có thể thêm chánh niệm một lần. 
Tác ý liên tục thì ta sẽ có chánh niệm liên tục, và làm cho pháp 
cái chưa sanh sẽ không sanh, còn pháp cái nào đã sanh rồi chấm 
dứt. Trong lúc có chánh niệm thì pháp cái nào đang sanh cũng diệt 
mất. 


Bây giờ nói về phần thiện pháp. Thiện pháp mà chưa sanh 
làm cho sanh khởi, thiện pháp ở đây chính là Niệm-Định-Tuệ. Khi 
pháp cái là vật ngăn chặn đã bị sát trừ (khi có chánh niệm). Chánh 
niệm có thì pháp cái cũng bị diệt. Niệm tăng trưởng thì định và tuệ 
cũng tăng trưởng... Đó là tướng của tinh tấn At8pI. 


Làm thế nào cho thiện pháp sanh khởi - Niệm làm cho 
thiện pháp sanh khởi, khi thiện pháp sanh lên rồi thì phải bảo 
dưỡng, gìn giữ cho tăng trưởng lên, đó là tướng của AtäpI trong 
niệm xứ. 

Có khi hành giả đã từng gặp, nhưng không biết cách giữ 
gìn, không có bảo cần, khi thiện pháp mà mất đi rồi, khó mà làm 
cho sanh trở lại được, vì sao vậy? Vì không có sự ghi nhớ trong lúc 
ấy, không có nhớ được rằng: Mình hành tâm trong lúc ấy nặng nhẹ 
cỡ nào, có trạng thái ra sao? Nếu đã ghi nhớ thọ trì như vậy rồi 

184 


mặc dầu pháp thiện ấy có mất đi... Vì có niệm xao lãng, có niệm 
chưa già dặn, nhưng ta cũng lấy lại được, nếu không ghi nhớ, giữ 
lại khi pháp thiện ấy mất, cố gắng nhớ lại cũng không lấy lại 
được, điều này cũng sẽ trở thành ái, thế vào dục cái (đã đạt được). 
Thật ra điều đã thấy là quả của cái, tạo nhân như thế nào thì đặng 
như thế ấy. Hành tâm như thế nào, mạnh hay yếu như thế nào, ghi 
nhận cảm giác ra sao? Khi ấy pháp thiện mới sanh khởi thành quả. 
Nghĩa là sự hành của ta đúng mức thì pháp thiện sanh khởi (ở đây 
là tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác) rồi diệt đi. Riêng giờ tìm lại, 
chính là muốn đạt được thành quả như vậy thì phải tạo nhân cho 
quả ấy sanh. Nhưng vì thiếu niệm không ghi nhớ lại nhân ấy thì 
làm thế nào có quả cho được. Bản chất của tâm là sanh-trụ-diệt, 
không tổn tại, khi mà nhân hết thì quả phải diệt, nếu không làm 
cho nhân sanh mà đi tìm quả thì không đạt được. 


Do vậy sự ghi nhớ là điều cần thiết cho hành giả, sự ghi 
nhớ ấy gọi là Sikkhati này rất quan trọng, nếu hành giả không có 
sự ghi nhớ khi đạt được cảnh hiện tại rồi, thì sẽ mất đi, khi ấy lại 
mất hết... khi tìm lại, cảnh hiện tại sẽ mất, vì rằng: Tìm quả trong 
quá khứ nên tâm không an trú trong danh sắc hiện tại và cũng 
không có cách øì tìm quả ấy được nữa. 


Bh: Có sự thắc mắc rằng: Dù ghi nhận sắc hay danh cũng 
vậy, phải có sắc hay danh làm để mục sẵn. Tại sao trong niệm xứ 
chỉ nói đến tinh tấn-chánh niệm-tỉnh giác bấy nhiêu thôi? Nhưng 
pháp quyền lại có đến 5 là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Trái lại niệm 
xứ lại có 3, tại sao không đủ 5 quyển? 


A: Tứ chánh cần là tên của tinh tấn trong niệm xứ. Ta cần 
phải biết rằng: sự tinh tấn (Viriya) trong chỗ ấy là phận sự gì? Có 
tướng ra sao? Ví rằng: chỉ có một con đường đưa đến sự thanh tịnh, 
không có con đường nào khác. 

Sự tinh tấn có nhiều thứ như trong đạo gọi là chánh tinh 
tấn, trong niệm xứ gọi là AtäpI, trong Bồ Để phẩm gọi là Tứ 

185 


chánh cần, cùng một cái tên nhưng ở mỗi chỗ có một ý nghĩa khác 
nhau. Một pháp có khi có nhiều tên gọi khác nhau, nhưng ý nghĩa 
có thể đồng nhau. 


Bh: Nhưng phải sanh cùng nhau trong năm quyển tức là 
phảẩi sanh đồng nhau. 


A: Trong kinh Đức Phật dạy rằng: "Ngũ quyền phải đồng 
nhau một quyền nào trội hơn cũng không được, nếu tinh tấn quá 
thì làm cho phóng đật nương vào đó sanh khởi, nếu định nhiều quá 
thì làm cho bất chuyển không trợ duyên cho pháp khác tăng 
trưởng và do đó hôn thụy nương sanh, cảnh của ái và đức tin lại là 
một, do đó người có nhiều đức tin thì ái xâm nhập, trí tuệ quá 
mạnh làm duyên cho hoài nghi nương sanh. Vì thế, đức tin và trí 
tuệ phải đồng đẳng, nếu không có trí tuệ thì ái xâm nhập vào đức 
tin, nếu không có đức tin thì hoài nghi lấn chiếm. Và khi đức tin có 
đủ sức mạnh thì sự hoan hỷ cũng theo đức tin mà sanh khởi. Tấn 
và định cũng đồng đẳng như vậy. Còn ngũ lực thì chi pháp cũng 
như ngũ quyển, chỉ khác nhau về khía cạnh là: quyền thì nói về 
khía cạnh lớn, trưởng còn lực thì nói đến sức mạnh. Khi hành thiển 
quán thì niệm nhiều càng tốt, nhưng riêng về tín, định và tuệ thì 
phải đồng đẳng. Còn hành thiền chỉ thì định càng nhiều cũng 
không sao, càng tốt. 

U: Xin hỏi về chánh niệm tỉnh giác trong niệm xứ với 
chánh niệm tỉnh giác trong mi tiên kinh. Trong bộ này, Ngài 
Nãgasena giải rằng: Chánh niệm ví như sự gom lấy bông lúa níu 
lại trong khi cắt còn tỉnh giác cắt đi. Vậy chánh niệm hai nơi này 
khác nhau hay giống nhau. 


A: Trong Mi tiên vấn đáp Ngài Nãgasena định nghĩa rằng: 
Chánh niệm được ví vào phần thiện pháp. Thiện là gì? Có nơi bảo 
rằng: Pháp gọi là thiện là pháp cho quả vui, pháp cho quả khổ gọi 
là pháp bất thiện. Vậy lấy điều này mà xác định thiện hay bất 
thiện. Riêng về trong kinh Mi tiên vấn đáp thì như thế nào? Thiện 

186 


có tướng ra sao, có phận sự ra sao? Trong kinh Mi tiên vấn đáp có 
cho ví dụ rằng: Cắt là cắt cái gì? Khi pháp bất thiện đang sanh 
khởi... Nếu có chánh niệm tỉnh giác thì pháp bất thiện ấy bị diệt, 
giống như người ta cầm liềm cắt lúa ý nghĩa cũng như nhau, đồng 
một ý nghĩa, ví rằng sự thuyết giảng của Đức Phật có ba cách là: 


- Nghĩa thuyết (pháp học). 
- Nghĩa hành (pháp hành). 
- Nghĩa sự (pháp thành). 


Nghĩa sự là lai lịch, biến chuyển của đặc tánh (trạng thái 
pháp) phận sự, tướng và quả. Như nhãn thức có đặc tánh như thế 
nào? Có phận sự gì? Có tướng ra sao? Có thành quả ra sao? Nết ta 
không hiểu được, thì làm sao nương vào pháp học để thực hành. 
Trái lại lấy pháp hành mà học, hoặc lấy nghĩa sự mà Ngài đã 
thuyết giảng, rồi thuyết giảng rằng: Đặc tánh của pháp như vầy, 
có đặc tướng như vây, có phận sự như vầy... thì không phải dễ 
hành nữa. 


Mỗi pháp đều có 4 ý nghĩa, dù là sắc hay danh cũng vậy. 
Đó là trạng thái - phận sự - thành quả - nhân cận. 


Nếu ta không hiểu như vậy rồi, có khi lấy Pháp học đem 
hành, lấy Pháp hành đem ra học, tức là lấy quả làm nhân, lấy 
nhân làm quả. 


Như vậy có thuyết chủ dạy rằng: "Tâm không" rồi nói rằng 
tâm không là Níp Bàn, câu nói tâm không này là quả hay là nhân? 
Đó là quả thì nhân làm cho tâm trở nên không là sao? Nhân làm 
cho sanh quả thành tâm không ấy là thế nào? Và điều này họ có 
dạy hay là không? Còn Đức Phật Ngài đã dạy: Tất cả phải liên kết 
với nhân quả, tất cả đều chảy ra từ nhân, có nhân là sở sanh. 

Có chủ thuyết dạy cho từ bỏ tự ngã - cái ta "của ta" dạy từ 
bỏ không chấp thủ hãy buông trôi tất cả... Nhưng sự hành thì giống 

187 


như dùng tự ngã sai khiến được. Họ cho rằng vô ngã là cốt yếu 
trong giáo lý này, nhưng sự thực hành của họ là hữu ngã? Vì sao? 
Vì thật vô ngã thì không ở dưới quyển sai khiến của ai cả. Nhân 
thế nào thì quả sẽ như thế ấy, không một ai cưỡng ép được... 
Nhưng chủ thuyết về chơn không này, họ không có phương cách 
tạo nhân, họ chỉ dạy toàn là không vậy thôi, và họ cho rằng: sự 
toàn là không ấy chính là Níp Bàn. Họ không dạy cách tạo nhân 
sanh quả đáng mong mỏi ấy, và như thế đã ngược lại chủ thuyết 
vô ngã này thành sanh ra vô ngã của họ có thể sai khiến được. 
Còn vô ngã của Đức Phật thì không ở dưới quyền điều khiển của 
ai cả, không tuân thủ theo một ai, chỉ diễn tiến theo nhân duyên 
mà thôi. Nhưng họ thì khác, ở đây họ không có nhân duyên họ chỉ 
ra lệnh là nếu người nghe là người không thấu đáo về lý nhân quả, 
người ấy sẽ vô cùng thỏa thích vì thấy quá dễ dàng, cưỡng bách 
được như ý mốn. Nhưng được hay không lại là chuyện khác. 


Sự dứt bỏ được tự ngã phải có nhân quả. Ta tự ra lệnh biểu 
nó được chăng? Mi hãy đi ra để cho tâm ta tuyệt không còn phiền 
não... Ta bảo nó, bắt buộc nó được hay chăng? Phiển não nó chiếm 
ngự ta đã lâu đời rồi, đã từ vô lượng kiếp cho đến nay... Do vậy 
cách thức sát trừ phiển não cho tuyệt dứt ấy phải tạo nhân cho 
đúng với quả khi ấy phiền não tự nó chấm dứt vậy. 

Bh: Tại sao phải ghi nhận sắc trước, đôi khi sanh trước 
cũng có vậy? 

A: Lúc mới hành thiển quán phải ghi nhận sắc trước, vì sắc 
ấy thô thiển, không vi tế sâu sắc như danh, sắc dễ thấy. Còn danh 
thì rất vi tế khó mà người mới tập hành thiển quán nhận ra được, 
khi nhận được sắc thành cảnh hiện tại rồi, thì danh cũng tự xuất 
hiện theo. 


ĐỀ TÀI I0: 


188 


- "Hành giả tác ý thế nào mới ngăn chặn được phiển não là 
tham, ưu không cho xâm nhập vào cảm giác trong lúc đang ghi 
nhận cảm xúc ấy". 


A: Xin nêu lên một ví dụ này: Lúc thấy phải nhận là danh 
thấy, khi nghe phải ghi nhận là danh nghe cho thành cảnh hiện tại 
luôn luôn. Như vậy, mới ngăn chặn được phiền não tức là tham và 
ưu, như vậy mới ngăn chặn được phiền não không cho xâm nhập 
được. 


Hành giả có người không biết dù là ngồi nhưng cũng chẳng 
biết là ngồi ở đâu, ngồi ở chỗ nào? Có người nói rằng: Sắc ngôi ở 
cái ghế cũng có như vậy thì nếu không có cái ghế thì không có sắc 
ngôi? Có người lại cho rằng sắc ngồi ở xương khu, khi được hỏi 
rằng: khi đi có xương khu không, có sắc ngồi không? Và họ lại trả 
lời: khi đi vẫn có xương khu nhưng lại không có sắc ngồi. Như 
vậy, oai nghi ngồi không phải ở xương khu hay cái ghế mà các sắc 
ngồi chính là tướng ngồi ở đó vậy. Đi cũng vậy, không phải ở cái 
chân hay bàn chân vì nằm, ngồi cũng có chân, có bàn chân vậy. 
Do vậy, sắc và danh này thiền sư phải dạy cho hành giả hiểu rõ 
cho thuần thục. Lại nữa, khi đi ấy không hề có bên trái, bên mặt 
và lúc không phải là phông hay xẹp. Như tác ý rằng: trái bước à, 
phẩi bước à. Trái, mặt ấy chính là pháp chế định (tục đế), không 
phải là thực tánh pháp (chơn đế), không phải là cái thật, nó là giả 
định. Thiển quán nghiệp xứ dùng cảnh chế định thì không được, 
phải dùng cảnh chơn đế ta mới xác định được sự thật. Và ta cũng 
phẩi biết điều nào là chế định. Đức Phật đã dạy rõ ràng rồi, tại ta 
không quan tâm đấy thôi. 


Khi thấy Ngài cũng dạy rằng: không nắm giữa tướng chung 
(như là nam, nữ, người, thú..), không nắm giữ tướng riêng (như 
tay, chân, mắt, mũi...), thấy chỉ là sự thấy mà thôi, lành thay chính 
đó là nhân Níp Bàn. Một câu ngắn ngủi, dễ dàng như vậy, Đức 
Phật Ngài đã phán dạy đường đến Níp Bàn, nhưng tại sao ta lại 


189 


khó làm, sở đĩ ta làm một cách khó khăn chỉ vì ta chưa hiểu lý lẽ 
làm mà không thấu triệt nguyên nhân mới khó khăn. Tai nghe 
tiếng cũng vậy chỉ là sự nghe mà thôi, không nắm giữa tướng 
chung, cũng như tướng riêng, có người cũng không biết rằng, cũng 
không hiểu rõ tướng chung là gì, tướng riêng là gì? Đó chính là 
pháp chế định như thấy cây chuối, cây dừa, bông hoa, người thú... 
hay là xe, thuyển... đó là pháp chế định. Cũng như tiếng nói dùng 
để bày tổ để cùng nhau am hiểu riêng với nhau như là xe hơi là 
một danh từ dùng để hiểu với người việt nhưng người âu tây thì 
gọi là motor car chẳng hạn, cái tên ấy chỉ là một danh từ không có 
đặc tánh cụ thể. Vì vậy nên không thể nhận diện xe hơi, cây bông, 
nam, nữ... được vì sao vậy? Vì danh chế định ấy không có đặc tính 
trình bày tam tướng vô thường, khổ, vô ngã cho ta thấy được. 


Minh sát là tên của trí tuệ nhằm biết tam tướng, nên ngoài 
tam tướng ra thì trí ấy không gọi là trí minh sát. Ta cần phải lưu ý 
rằng: minh sát là gì? Và cần phải xét hỏi tự hiểu biết về danh sắc 
mỗi ngày, cho hành giả hiểu được rành rẽ và tập cho hành giả 
dùng cảm giác, chớ có dùng suy tưởng. Suy tưởng và cảm giác 
khác nhau, nếu là suy tưởng thì ấn chứng (triệu chứng) là: sanh 
khởi làm cho nhức mỏi chỗ này, chỗ kia... Nếu dùng cảm giác thì 
ấn chứng không sanh khởi. 

U: Xin hỏi rằng: Nếu khi ta làm các công việc như giặt 
quần áo... ta phải tác ý như thế nào để ngăn chặn tham, ưu, không 
cho tham nhậm trong lúc ấy được. 


A: Ta phải tác ý đúng với sự thật như khi giặt y phục... Y 
phục này cần phải giặt vì nó dơ hay không? Khi ta thấy việc mặc y 
phục mà quán xét xem. Ta cho rằng y phục nó dơ nhưng thật ra nó 
không dơ, khi mặc y phục ấy trước đó nó không dơ nhưng khi 
chạm vào thân ta rồi, ta cho rằng nó dơ. Vậy thì cái gì là sự thật 
dơ? Chính thật ra, thân ta mới là dơ nhưng ta thì không tác ý đúng 


190 


theo sự thật như vậy, cứ cho rằng y phục dơ còn thân ta thì không 
dơ. 


Như lý tác ý là một pháp rất quan trọng, là vật thực của trí 
tuệ mà không như lý tác ý cho rằng y phục đơ, thân ta thì tốt đẹp, 
cái thân này luôn luôn sạch sẽ, không có nơi nào là uế trược cả. 
Thật ra thì: chính thân ta đây mới quả là uế trược. Đức Phật Ngài 
đã giảng giải về nghiệp xứ uế trược cho thấy thân bên trong này là 
trược uế, không phải thấy bên ngoài, vì rằng: nếu thấy bên ngoài 
thì là y phục đơ, khi giặt rồi thì sự dơ ấy hết nhưng trái lại khi quán 
sát bên trong thân này, sẽ thấy rằng thân ta đây luôn luôn là uế 
trược, dơ bẩn, y phục đang sạch sẽ nhưng khi chạm vào người ta 
rồi thì nó trở nên dơ, nếu có như lý tác ý sanh khởi thì sẽ được 
động tâm rằng: Trong thân ta đây thật là dơ bẩn nhất, chỉ toàn là 
vật uế trược, khi ấy sẽ có sự nhàm chán. Khi mà ta thấu đạt được 
sự thật rồi thì thấy rằng: thân ta đây không có cái gì là tốt đẹp cả. 
Việc mà ta còn thấy rằng thân này là tốt đẹp, đó là vì chưa thấu 
đạt đến sự thật của bản thân, nếu xét kỹ ra thì sẽ thấy được rằng: 
nó dơ bẩn vì gom toàn 20 chất đất (tóc, lông, móng...) và 12 chất 
nước (đàm, mủ, máu, nhớt...) tâm sẽ nhàm chán không còn hào 
hứng vui thích với thân này nữa. 


Do vậy, Đức Phật mới cho Ngài Cula Panthaka chùi khăn 
lau mặt. Ngài không dạy vị ấy chi nhiều cả, chỉ một chút thôi. Tại 
sao Ngài dạy như vậy? Vì Ngài Cũla Panthaka có tiền kiếp là một 
vị vua. Một hôm vị vua ấy đi săn bắn trong rừng, con ngựa mà vua 
cưỡi bị hốt hoảng lồng lên chạy dữ dội, băng qua những bụi cây 
rậm rạp, lá cây rớt xuống đầy đầu, quan đại thần theo vua không 
kịp, khi con ngựa dừng lại vị vua dùng chiếc khăn lau mồ hôi trên 
mặt, vừa lau xong ông nhìn thấy chiếc khăn dơ, ông ta khởi động 
sự động tâm rằng: “Cái thân này thật là dơ” đã làm cho khăn trở 
nên lem luốc. Và như vậy chứng tổ rằng tâm của vị ấy từng có 
duyên với để mục quán tưởng như thế, có cảm giác như vậy từ 


191 


chiếc khăn. Vì vậy Đức Phật dạy ông chùi khăn lau mặt, ông vừa 
làm như vậy vừa suy nghĩ và trí tuệ đã sanh khởi mau chóng là do 
nhân ấy. Vì thế Đức Phật Ngài rất dễ dàng tế độ cho người, vì 
Ngài thông suốt tiền duyên của người ấy. Còn chúng ta thì: dạy 
nhau tạp nhạp, không biết cái chi là cái chi, ai có căn duyên như 
thế nào thì ta cũng chẳng biết. Khi sự kiện là như vậy rồi, hành 
giả nên là người tự xét lấy mình rằng: Pháp nào cảnh nào thích 
hợp với ta, khi ngồi có dễ dàng không? Có rõ ràng cảnh quán hay 
không? Điều này là phận sự của hành giả, hành giả còn nhận xét 
về chính bản thân mình thật nhiều mới đạt đến kết quả. Giữa lúc 
đang áp dụng cảnh của nghiệp xứ này, ta phải tác ý cho đúng như 
ngồi một chốc thì mỏi, khó chịu... phải thay đổi oai nghi, hãy tác ý 
rằng: Sắc ấy nó mỏi, nếu không khéo tác ý sẽ nhận lầm rằng: ta 
mỗi. Sắc ấy đã mỏi rồi, cần phải đối oai nghi, phải đi, phải nằm... 
không phải tác ý là muốn đổi oai nghi mà là phải đổi. Tất cả đều 
sẽ phải: sẽ phải đi, sẽ phải đứng... Tất cả đều do sự bị bắt buộc 
thay đổi (vô thường) không phải là do ta muốn, nếu không tác ý 
như vậy thì sẽ trở thành muốn ăn, muốn uống, muốn nằm... cái 
muốn mà đến đâu mọi thứ thì sự hành rơi vào phiển não ngay, 
luôn luôn nương dựa vào phiên não. 

Ni: Xin hỏi, sự thay đổi oai nghi sẽ phải biết thật trước rằng 
như sắc ngồi đã trở nên khổ rồi, phải trừ khổ của sắc ngôi bởi sắc 
đứng... Điều này hành giả phải biết do cảm giác hay suy tư trong 
tâm? 


A: Biết do cảm giác hay suy nghĩ trong tâm là phận sự của 
hành giả nhưng đúng cách thì phải dùng cảm giác. 


Ni: Nhưng đối với hành giả mới thực hành thì chưa quen 
cảm giác như vậy phải suy nghĩ trước khi thay đổi oai nghi. 


Bh: Sự suy nghĩ ấy không có hiện tại xác chứng lúc mà 
nhức mỏi ấy là hiện tại cảnh đang lẩn tránh. Oai nghi ấy đang 
khổ, lẽ ra thì ghi nhận lấy cảnh hiện tại ấy được. 

192 


A: Theo thường lệ thì: không cần phải suy nghĩ gì cả, ngồi 
mỏi thì duỗi ra, nằm mỏi thì nghiêng và khi ấy hành giả vẫn luôn 
ghi nhận. Nếu không tác ý đúng thì sự hành ấy là do tham điều 
khiển chứ không phải để trừ tham. 


N: Nghĩa là khi khổ quán chưa hiện tại rõ thì chưa đổi oai 
nghi. 


A: Ngồi để thấy khổ thật nhiều trước rồi mới đổi oai nghi... 
như vậy cũng là do tham điều khiển. 


N: Sự suy nghĩ là chế định phải chăng? 
Bh: Là chế định cũng được, là không cũng được. 


A: Tức là phải tùy cảnh, cảnh ấy là cảnh chế định hay là 
cảnh chơn pháp. 


Bh: Nếu hướng về chế định thì thành chế định. Nếu hướng 
về phi chế định thì thành phi chế định. Nhưng lúc suy nghĩ ấy thì 
không xúc chạm cảnh hiện tại. 

Ni: Như khi nhức mỏi sanh khởi thì đổi oai nghi của sắc 
ngồi thành sắc đứng. 

A: Ai mỏi, ai khổ, ai nhức? Có biết hay không? Ta nhức, ta 
mỏi, ta khổ phải không? Nếu nghĩ như vậy thì lấy cái ta ra không 
được, cái gì cũng có ta xen vào luôn luôn... Sắc ngồi đã sanh khổ 
rồi, phải đổi đi để trừ khổ, sự thật là như vậy, không phải vì muốn 
đổi, nếu ta không muốn đổi thì không đổi oai nghi có được không? 
Phải đổi. Tất cả mọi oai nghi đều phải đổi theo lẽ tự nhiên của 
nó,, không thể nào ở mãi trong một oai nghi được, mặc dù là chỉ 
cưỡng lại chút ít cũng không nên... Vì Đức Phật không có dạy cho 
cưỡng ép cái gì cả. Chỉ biết theo sự thật hiện có mà thôi, không 
tạo cái gì lên để biết thêm. 

Có hành giả, khi ngồi hành thiển thì dựa tay bắt cái len đưa 
ra đưa vào rồi đặt xuống trước mặt, đưa lên đặt xuống liên tục đến 

193 


khi cái len láng bóng lên. Đó là cách thức tạo nên, không làm như 
vậy thì hành giả chẳng biết làm cái gì, vì thiển sư dạy rằng: phải 
làm việc liên tục, không cho ở không. 

ĐỀ TÀI II: 


“Định trong lúc hành Minh sát, định nào làm duyên cho 
phiền não, định nào làm duyên cho trí tuệ? Và trong lúc ấy hành 
giả có cảm giác như thế nào?” 

A: Định có 3 cấp (bậc) là: 

- Khanika samadhi (tạm định). 

- Upacara (cận định). 

- Appanäsamadlhi (nhập định). 


Nếu hành thiền quán thì có thể dùng tạm định (là định tạm 
thời, định trong một sát na) trong lúc nhận cảnh một lần, và lúc 
nhận cảnh hiện tại một lần, vì khi nhận được cảnh hiện tại ấy 
không làm duyên cho hỷ phát sanh, hay làm cho buồn rầu sanh 
khởi, cả hai phiển não này không sanh. 


Riêng về cận định và nhập định thuộc thiền chỉ, phải dùng 
nhất cảnh, không dùng được nhiều cảnh. Tạm định là duyên là căn 
bản trí tuệ, dùng được cả mọi cảnh và phải dùng trong mỗi sát na, 
có cảm giác là hiện tại. Khi cảnh là hiện tại cùng với cảm giác là 
cận hiện tại thì được định trong mỗi sát na. Khi nhận được cảnh 
hiện tại càng nhiều thì trí càng phát sanh. Giống như ta đọc chữ 
tập đọc một ngày, hai ngày, ba ngày... cho đến khi nhớ thuộc ráp 
vần được hiểu ý nghĩa. Thiền quán nghiệp xứ cũng vậy, khi mới 
vừa tập hành thiển muốn có trí tuệ liền thì không thể có được. Cận 
định và nhập định là duyên của thiển chỉ, phải dùng một cảnh lại 
là cảnh chế định (phần nhiều), dùng chơn pháp làm cảnh rất khó. 

U: Trong đề này hỏi rằng: trong lúc hành thiển quán, định 
nào làm duyên cho phiển não và có cảm giác ra sao? 

194 


Thấu hiểu được điều này sẽ giúp cho hành giả biết rằng: 
Bây giờ là định là duyên cho phiền não đang sanh khởi rỗi... khi 
mình có được cảm giác như thế ấy. 


A: Điều này là định làm duyên cho vắng lặng, định trụ 
được lâu, chính định này là nơi nương cho phiển não. Người hành 
thiển mà đến mức tịch tịnh như vậy thì sanh an lạc là sẽ tưởng lầm 
nhờ thọ sanh khởi, nghĩa là khi đã chấp nhận là lạc rồi thì sẽ hiểu 
rằng (đó là thường ngã) vì lạc tự nó có nghĩa là thường, lạc và 
ngã, tịnh, đó là ảo tưởng. 


Nếu hành giả thiếu sự học hỏi rồi thì không cách nào hiểu 
đúng. Vừa đạt được mức định tĩnh, đôi khi có ấn chứng tùy theo 
loại nghiệp xứ mà xuất hiện. Khi định đã sanh thì sự phỉ lạc, thỏa 
mãn cũng sanh. Như vậy là nguyên nhân cho phiển não sanh khởi 
do sự thỏa thích ấy, rồi hành giả sẽ không muốn ấn chứng và sự 
thỏa thích ấy mất (sự không muốn ấy cũng lại là một phiền não). 
Khi có sự kiện ấy thì không thể thấy được sự khổ trong ấn chứng 
ấy mà thấy là lạc (ảo tưởng), rồi hành giả sẽ mê lầm cho rằng: 
Đây chính là Níp Bàn... tâm của ta tiến đạt đến Níp Bàn rỗi... Ôi 
chao! Thật là an lạc vô biên... không ngờ Níp Bàn lại có sự an lạc 
đến như vậy. 

Người hiểu lầm phiển não ấy là Níp Bàn, có rất nhiều. 
Nhưng họ quên rằng: “Minh sát là phải thấy được khổ não”, 
không phải thấy được lạc, an lạc ấy là ảo tưởng, khổ não là chân 
pháp. là sự thật của pháp hữu vi. Vậy thì sự thấu rằng là thường 
ấy, là sự mê lầm trái với sự thật vì rằng: chính sự thật là vô 
thường, thấy tự ngã nhưng sự thật không phải là tự ngã, sự thật là 
vô ngã. Do vậy, ảo tưởng đã xâm nhập vào tâm hành giả. 


Hành giả thiển chỉ thường có sự mê lầm xâm nhập vì họ 
không ý thức được, nên họ có sự thỏa thích. Còn thiền quán thì 
thấy sắc, thấy danh, thấy sự sanh diệt của danh sắc (thấy đúng 
theo sự thật của chơn tướng) sẽ không có cảm giác an lạc. 

195 


Bh: Định làm duyên cho phiển não ấy gọi là tà định có 
được không? 


A: Cũng có thể gọi là như vậy vì làm duyên cho phiển não 
chắc chắn thì là sai. Tà có nghĩa là sai vậy. 


Bh: Nếu hành thiển chỉ cũng có định vậy. 


A: Thiển chỉ là loại thiển thiện, vì loại định ấy là thiện, 
nhưng sự mê lầm có thể sanh khởi do nương vào an lạc. Người 
hành thiển chỉ đến khi nhập định có thể hành thiển quán được 
không? Cũng được nhưng phải thay đổi tác ý, nghĩa là đem chi 
thiển ấy ra làm để mục cho Minh sát. Và người đã đắc thiền ấy 
còn phải có pháp thuần thục nữa, nghĩa là phải đạt cho được mức 
rành rẽ trong các chi thiển ấy mới có thể đưa chi thiển lên Minh 
sát. 


Không nên dạy rằng: cứ tu đi, hành thiển cho nhiều rỗi trí 
tuệ tự nó sanh khởi, như vậy là không có nhân quả (không hợp lý 
pháp). Thiền có hai loại là: 


Arammanapanijjhäna: Thiển chăm chú theo cảnh. 


Kakkhanäpanijjhãna: Thiền chăm chú theo tam tướng, đây 
là loại thiền Minh sát. 


Thiển chăm chú theo cảnh là Sơ thiển, Nhị thiển... Sự đưa 
chi Thiền ấy lên quán xét, tùy theo chi thiển như thế nào, đưa chi 
thiển như thế nào ấy cho thành danh pháp có ý vật là sắc, khi ấy 
sẽ quán xét về danh sắc của chỉ thiển. Ví dụ như chi Hỷ là chi 
thiển của sơ thiển, nhị thiển quán xét chi thiển hỷ ấy cho rõ bản 
chất của chi hỷ ấy là sở hữu tâm. Khi quán xét theo dõi thì sẽ thấy 
được rằng: Chi thiển này (chi hỷ) sanh lên rồi diệt đi... Nếu không 
đưa chi thiển lên quán xét thì trí tuệ không thể phát sanh, không 
thể sanh khởi được. 


196 


Tôi nhận thấy rằng: Bây giờ ta thường hành thiển rất 
nhiều, họ nói rằng chính thiển định này đưa đến Níp Bàn, nhưng 
thật ra thì không phải như vậy, thiển định khó hành hơn thiển 
quán. Đức Phật có dạy rằng: “Giáo pháp của Ngài trong 1000 năm 
đầu có người đắc A La Hán luôn cả thiển định. Khi hơn 2000 năm 


19 


thì chỉ còn có một quả vị A La Hán đắc thiền thì không có ”. 


Bh: Tôi xin tóm lược rằng: Người hành thiển minh sát ấy 
phải luôn tác ý đến sự cảm giác nơi danh sắc hiện tại. Nhưng trong 
sự tác ý về cảm giác của mình ấy trí tuệ không sanh mà định sanh. 
Vì bản thể của định bao gồm có tinh tấn và niệm. Người phát sanh 
định trong lúc hành Minh sát này, phẩi là người có tinh tấn nhiều, 
nếu tinh tấn ít thì định không sanh tức là niệm và tinh tấn làm 
duyên cho định. Khi định mạnh khởi là có sự thanh tịnh. Theo lẽ 
thường ta hành khi được, khi không đó là vì niệm còn non yếu nên 
cảm thấy khô khan, khi tiến, khi lùi. Khi tâm thoát ra khỏi sự khô 
khan nó cẩm giác rằng: Lịm đi trong sự tịch tịnh khinh an cả thân 
tâm tịnh trù lâu... đến nhiều giờ. Sự hành Minh sát mà định sanh 
dĩ nhiên sẽ có sự thỏa thích, đó là phiển não sanh khởi do nương 
vào an lạc. Khi định sanh rồi thì thường mường tượng như là: trước 
đây nó bực bội, khi ra khỏi sự bực bội rồi nó được an lạc, là sự đối 
nghịch của sự bực bội. Giống như người đi đường nắng gắt, khi 
vừa đến một gốc cây to bước vừa bóng mát thì sự nóng giảm mất, 
phát sanh sự an lạc, có cảm giác không thấy khổ, không thấy gì 
cả, chỉ có an lạc mà thôi. Do nhân này sẽ không làm phát khởi trí 
tuệ được. 


Định làm duyên cho trí tuệ ấy, thiển sư nói rằng: Có ba loại 
định là tạm định, cận định và nhận định. Người hành Minh sát có 
thể hành trong tạm định, nếu để quá già dặn lên đến cận định hay 
nhập định thì khó quán xét được. Sự hành Minh sát ấy chỉ cần tạm 
định cũng đủ, dù là cảnh của danh hay sắc nào đi nữa cũng vẫn có 
tướng diệt, sự sanh diệt này không kéo dài, khi tác ý một lần thì có 


197 


cảm giác một lần, như người đánh chuông hay đánh trống, đánh 
một lần phát ra âm thanh một lần. Tạm định chỉ trụ trong từng sát 
na mà thôi, chỉ trụ được trong khi có tác ý. Định này đồng sanh với 
trí tuệ là duyên của thiền quán nghiệp xứ. Thiển quán sanh khởi 
lên được là do có sự nhận thức được cảnh ấy là sắc hay là danh. 
(Trong lúc ấy) hành giả có cảm giác rằng: Tâm không hào hứng, 
tâm khô khan, có sự nhàm chán và khựng lại... 

A: Điều nên nhớ rằng: Nếu hành rồi có cẩm giác an lạc 
như vậy là không đúng, không phải là đường lối của Minh sát, đây 
là điều căn bản. Vì sao vậy? Vì rằng Minh sát là để thấy được 
khổ, nếu thấy được khổ rồi thì ta còn cẩm giác an lạc sao được, dù 
làm bất cứ cái chi đi nữa cũng là để sát trừ khổ. Ngồi cũng trừ 
khổ, nằm cũng trừ khổ... Khổ có rất nhiều (sự thật là như vậy, làm 
sao mà có sự an lạc được). Nhưng có người chỉ nghĩ đến trừ khổ là 
chính, họ không ý thức rằng: Ngồi để trừ khổ là gì? Tắm, ăn... để 
trừ khổ là gì? Họ không xác định được từng cái khổ, nó có trạng 
thái ra sao... Vì thiển sư dạy rằng: để trừ khổ họ cứ ghi nhớ là: để 
trừ khổ nhưng khổ ấy là khổ gì, họ cũng chẳng hề biết. Do vậy khi 
tâm và cảnh khổ xúc chạm nhau họ không thể biết và dù cho có 
hành bao nhiêu chăng nữa họ cũng không thấy được khổ. Vì sao 
vậy? Vì luôn tự nghĩ rằng: trừ khổ, trừ khổ (thuộc làu như tụng 
niệm) mà không hề xác chứng được cảm giác khổ. 


ĐỀ TÀI 13: 


“Tâm ghi nhận cảnh hiện tại và tâm bắt được cảnh hiện tại 
khác nhau ra sao?” 

A: Tuy cùng một tên nhưng khác nhau là cảnh trước và 
cảnh sau. Người thấy được cảnh hiện tại, người ấy phải ghi nhận 
trước rồi mới thấy tâm trụ trong cảnh hiện tại ấy có trạng thái ra 
sao? Không có tham, ưu. 

Trong kinh Bhaddaka Ratana, Ngài có dạy rằng: 


198 


Paccuppannañca ye dhammam tattha vipassanã 


Tham và ưu không thể sanh khởi trong cảnh hiện tại và 
cảnh hiện tại là cảnh thật và Ngài nói rằng: Khi thấy 3 tướng (thấy 
được I cũng có nghĩa là thấy được cả 3) bằng trí tuệ rồi thì phải 
sanh nhàm chán. Ngài cho điều này để giải quyết định rằng: 
“Attha nibbindati dukkha esa magge: visuddhiyãä”, chính sự 
nhàm chán là con đường đi đến pháp thanh tịnh. 

U: Câu hỏi rằng: Tâm ghi nhận cảnh hiện tại là tâm bắt 
được cảnh hiện tại tức là ghi nhận và bắt được khác nhau ra sao? 

A: Cũng như người chưa học chữ và người đã học chữ rồi. 
Nếu như chưa bắt được cảnh hiện tại liên tục cho đến khi vừa thấy 
thì bắt được ngay. Sự biết cảnh hiện tại ấy, không do sự chế định 
như là người, thú... đó không phải là cảnh hiện tại. Tâm trong 
cảnh hiện tại không có tướng chung hay tướng riêng, chỉ là sự thấy 
hay sự nghe... vậy thôi (tức là không phải nghe tiếng xe, tiếng 
người hay tiếng thú...). Những chế định pháp ấy không phải là 
cảnh hiện tại vì ta biết trước rồi (chế định). Khi thấy lại thì nhớ 
được rằng chó, mèo... vậy mà thấy đó là pháp hiện tại nhưng nói 
chó, mèo... không phải là sự hiểu biết trong hiện tại, sự thấy cảnh 
hiện tại phải có giới hạn là danh và sắc cũng không nắm giữ tướng 
chung hay là tướng riêng, phải nhận thức cho được như thế chứ 
không phải tụng niệm rằng: “Nó không phải là chó, mèo... ”. 

Đức Phật Ngài dạy rằng: “Lúc thấy không hể có sự phân 
biết là người hay thú (chỉ có sự thấy mà thôi) khi nghe biết chỉ là 
nghe không phân biệt”. 

Như câu chuyện của 30 vị hoàng tử đi tìm cô kỹ nữ, gặp 
một vị Thánh nhân, 30 chàng hỏi rằng: Ngài có thấy cô gái nào đi 
qua đây không? 

VỊ ấy trả lời rằng: “Chỉ thấy cái xương”. Vì khi ấy Ngài 
đang thu thúc không nhìn tới, nhìn lui, chỗ này hay chỗ nọ, nàng 


199 


kỹ nữ khi thấy hình dáng khum khum của Ngài như vậy nên bật 
cười. Khi nghe tiếng cười, Ngài ngẩng mặt nhìn thấy hàm răng của 
nàng kỹ nữ đang nhe ra, Ngài chỉ thấy là bộ xương tức là cái răng 
nên đã trả lời với 30 chàng thanh niên như vậy. Ngài không thấy 
là người nam hay nữ, đó mới chính là cảnh hiện tại, chỉ là sự thấy 
mà thôi. 

Do vậy, Đức Phật dạy rằng: Này chư Tỳ kheo! Nếu các 
ngươi thu thúc được lục căn, các ngươi sẽ thoát khỏi tất cả sự khổ, 
sẽ đạt đến Níp Bàn, sẽ dứt trừ phiển não dứt tuyệt. 


ĐỀ TÀI 14: 

“Thân kiến có mấy nghĩa? Và cách nào đoạn trừ thân kiến, 
mỗi thứ bằng cách nào?” 

Thân kiến có 3 loại là: 

- Thấy ta do ái. 

- Thấy ta do ngã mạn. 

- Thấy ta do kiến chấp. 

Thấy ta do kiến chấp như là: Ta ngồi, ta nằm, ta đi... thân 
kiến loại này đã bị vị Tu Đà Hườn sát tuyệt. Còn ta thấy do ái, ta 


thấy do ngã mạn thì từ bậc A Na Hàm trở xuống vẫn còn, chỉ bậc 
A La Hán mới sát tuyệt. 


Bh: Còn câu nói mà Đức Phật thường dùng là: “Ta là bậc 
Ứng Cúng Như Lai...” hay Đức Phật thường dạy chư Tỳ kheo rằng: 
“Ta là nơi nương của ta...”. Vậy cái ta ấy có tính chất như thế nào? 

A: Câu nói “Ta là Như Lai” đó là pháp chế định, Ngài nói 
cho mọi người dễ hiểu, nếu không nói rằng: “Như Lai”, “ta” thì sẽ 
phảẩi nói như thế nào? Do vậy đây chính là ngôn ngữ để tỏ bày để 
nói với nhau cũng phải y cứ cho nhau biết. Ngài không còn cái ta 
do ái hay do ngã mạn. 


200 


Bh: Xin Ngài giải lại cho biết cách trừ: Ta trong ý nghĩa 
của ái hay của ngã mạn hay của kiến chấp? 


A: Chỉ có một cách là: Cho thấy ta chỉ là danh và sắc thôi. 
Câu giải thích này trừ kiến nào? 

A: Trừ thân kiến. 

Bh: Còn tà kiến thì chưa trừ được phải không? 

A: Tà kiến loại nào? 

Bh: Tà kiến mà ngăn chặn đường trời và đường Níp Bàn. 


A: Kiến chấp này không ngăn chặn đường trời cùng đường 
Níp Bàn, vì người có thân kiến, người ấy vẫn có thể chứng ngộ 
Níp Bàn. Khi người ấy rời bỏ thân kiến được rồi, người ấy chứng 
đạt dự lưu quả. 

Bh: Vậy thì thân kiến và tà kiến là một hay khác nhau? 


A: Thân kiến cũng thuộc về tà kiến, tà kiến là tên chung 
để chỉ thấy những sự thấy sai. Đoạn kiến với vô nhân thì bậc Tu 
Đà Hườn đã sát tuyệt, thường kiến còn phàm nhân có thể trừ được. 

Bh: Trừ được vào lúc nào? 

A: Trừ được vào lúc thấy hiện rõ 3 tướng. 

Bh: Biết rằng khi chết rồi thì phải tái sanh hoặc là tin vào 
nghiệp quả như vậy có gọi là trừ được tà kiến được chưa? 

A: Trừ được tà kiến trong phần nghiệp, người tin như vậy 
gọi là trừ được tà kiến do nhờ học, không phải do sự hành. Còn 
thường kiến được trừ do sự hành là vì vị ấy phảẩi thấy rõ tam tướng, 
khi ấy mới trừ tuyệt. 

Bh: Phải ghi nhận danh sắc liên tiếp... rồi mới thấy 3 tướng, 
phải vậy chăng? 


201 


A: Phải rồi! Không có cách nào diệt trừ khác được, ngoài 
sự ghi nhận danh sắc ra, không có con đường nào khác, đó là con 
đường độc nhất. Đức Phật đã dạy rằng: “Ek8yana magga”, phải 
tránh xa hai cực đoan là: lợi dưỡng và khổ hạnh. 


Bh: Nghĩa là cả hai con đường ấy không trừ được thân 
kiến? 

A: Đúng rồi vì sự hành ấy là do hiểu lầm không đúng với 
nhân quả khi Bổ Tát chứng ngộ thành Chánh Đẳng Chánh Giác 
Phật rồi. Ngài thuyết giảng con đường Trung Đạo để sát trừ tuyệt 
si. Vì rằng: lợi dưỡng chỉ đưa đến áp chế sân, còn khổ hạnh chỉ 
đưa đến tạm trừ tham mà thôi. Còn Trung Đạo thì trừ tuyệt được sĩ 
là căn gốc của tham và sân. 

Bh: Trong sự sát trừ si ấy, pháp nào là phận sự trừ si? 

A: Phải có chánh niệm tỉnh giác sĩ mới không sanh, vì vô 
minh ngủ ngầm trong bản tánh... phải hành niệm xứ trước rồi mới 
thấy rằng: Danh sắc là khổ, là độc hại, không phải là tự ngã... đây 
là phần trí. Chánh niệm và tỉnh giác phải song hành, chỉ riêng 
chánh niệm hay tỉnh giác không thôi cũng không được. 

Bh: Nếu sẽ hành thiển ngày mai, thì gọi là bắt đầu trừ sĩ 
được chưa? 

A: Chưa được, giống như người sẽ ăn, nhưng chưa ăn được, 
kết quả của sự ăn là sự no từ đâu mà có được. Phải hành niệm xứ 
rồi mới trừ được si. Nhanh chóng thì 7 ngày, trung bình thì 7 tháng, 
nhưng không quá 7 năm. Nếu hành giả hành liên tục như thế, nhất 
định sẽ đạt được Đạo, Quả, một bậc Thánh nào đó chắc chắn như 
vậy. 

Bh: Cũng là hành nhưng phải hành pháp nào đây? 


A: Có 44 để mục trong niệm xứ, muốn hành để mục nào 
cũng được, nhưng phải biết rõ để mục ấy, hành cách nào và tác ý 


202 


ra sao, không để lẫn lộn sang qua đề mục khác như vậy là không 
phải ghi nhận thân trong thọ hay ghi nhận thọ trong tâm... 

Bh: Xin giảng giải cách hành thiền quán nào để hành và 
thích hợp với bản tính của người thời nay. 

A: Để mục tứ oai nghi trong phần thân niệm xứ là thích 
hợp nhất cho bản tính của người thời nay. Còn riêng về để mục tín 
giác là tiểu oai nghi nhiều hơn, như co vào, duỗi ra... phải là người 
hành Minh sát rồi, đã thuần thục hiểu rõ về việc ghi nhận tứ oai 
nghi rồi, đã thuần thục khi thực hành mới có kết quả tốt. 

Bh: Trong tứ oai nghi như khi đi thì ghi nhận theo động tác 
diễn hành như vậy là niệm rồi thì chỗ nào là tỉnh giác? 

A: Lúc đang đi ấy biết động tác diễn hành là niệm, biết 
rằng cử động chuyển đi ấy là sắc, đi không phải là ta đi, đó chính 
là tỉnh giác, biết rằng ở đây chỉ có danh và sắc mà thôi. 

Bh: Trong lúc đi có sự trừ tà kiến chỗ nào? 

A: Chưa trừ được, nhưng tà kiến không thể sanh khởi được. 
Ở đây câu nói trừ không có ý nghĩa là sát tuyệt. Trừ có 3 cách là 
tạm thời, xuất ly trừ (áp chế) và sát tuyệt trừ. Câu nói trừ ở đây là 
không có sanh khởi nghĩa là tham, ưu không thể sanh khởi trong 
lúc ấy được gọi là tạm trừ hay xuất ly trừ, còn sát tuyệt trừ thì tùy 
theo khả năng của đạo mà hành giả chứng đạt. 

Bh: Như vậy thì: phiển não sanh khởi lúc nào cũng được 
phải chăng? 

A: Phiền não sanh khởi được khi không có chánh niệm tỉnh 
giác. 

Bh: Làm thế nào mới không có phiền não sanh lên được? 

A: Phải làm cho có chánh niệm tỉnh giác liên tục, dù làm gì 
cũng phải có cảnh hiện tại luôn luôn vì vậy nếu không phải là 


203 


việc cần thiết thì không nên làm, nếu làm không khéo thì sẽ mất 
đi cảnh hiện tại khi chánh niệm tỉnh giác yếu thì không vượt khỏi 
phiển não và sẽ bắt cảnh hiện tại không được. Do vậy, hành giả 
cần phải biết việc gì cần phải làm nếu tác ý không đúng thì không 
còn là hành Minh sát mà là hành với phiển não sanh lên trong 
việc làm ấy. Hành giả phải luôn luôn không rời mục đích diệt trừ 
phiền não, phải như vậy mới đạt được kết quả. 


Bh: Lúc giặt y, áo nên tác ý như thế nào? 

A: Phải tác ý rằng: vì sao phải giặt y, áo vì nó dơ ư? Nhưng 
có thật là nó dơ hay không? Mà nói rằng nó dơ, cái gì làm cho nó 
dơ? Ban sơ các vật này sạch sẽ, khi thân này chạm vào chẳng bao 
lâu những y áo này dính đầy mồ hôi, đất nhớp... từ nơi thân. Sự 
thật thì chính thân này dơ.. Khi ấy nên quán xét về những thể 
trược trong thân. Trong lúc ghi nhận oai nghi ấy, nếu tác ý đúng 
pháp rồi thì cảm giác ta nói không sanh khởi, hoặc là ta bị khổ... 
cũng không hiện khởi. Sự cẩm giác là ta sẽ không sanh lên. Nếu 
xét thấy rằng: nằm để diệt trừ sự khổ... ngồi để diệt trừ sự khổ... thì 
ái sẽ không thể xâm nhập và cảm giác khi đổi oai nghi ấy được 
không phải nằm vì muốn nằm, không phải ngồi vì muốn ngồi, nếu 
muốn nằm hay muốn ngồi thì sẽ trở thành vật thực cho phiền não 
ái, nằm để cho an lạc đó là lạc ảo tưởng. 

Hành giả phải tác ý cho đúng với sự thật rằng: Muốn nằm 
thì lạc ảo tưởng sẽ xâm nhập vào sắc nằm, vì sự hiểu rằng: nằm là 
sự an lạc, đó là sự hiểu sai. Nếu nằm là an lạc chắc chắn thì có 
phải là ta không cần phải ngồi dậy chăng? Không được, vào một 
lúc nào đó sắc nằm sẽ khổ và ta sẽ lại phải đổi oai nghi, phải ngồi 
dậy như vậy thì: sự thật nằm không phải là lạc vĩnh viễn.. Đức 
Phật đã dạy rằng: thế gian này không có chỉ là lạc, tất cả đều là 
khổ. Chỉ có khổ sanh lên, chỉ có khổ đang tổn tại, chỉ có Níp Bàn 
là lạc thật sự mà thôi. 


Bh: Nhưng vẫn có thọ lạc chứ nào thọ lạc không có. 
204 


A: Dù rằng là thọ lạc đi chăng nữa, thọ lạc này vẫn có 
tướng khổ là vô thường, không vững chắc tôn tại được, là sự sanh 
và diệt theo lẽ tự nhiên. Nếu nói theo tính chất riêng thì thọ lạc ấy 
có tính chất thô, nhưng nói theo tướng của thọ lạc ấy cũng vẫn là 
thô. Vì sao? Vì cái gì vô thường, cái ấy là khổ. 


Bh: Điều này trừ được cái ảo tưởng của tà kiến phải chăng? 

A: Phải rồi! Vì vậy ta cần phải học cho hiểu rành rẽ như 
người học chữ chưa thuộc thì đọc không được, cũng có người học 
chữ lâu rồi mà đọc chữ không thuộc cũng có, có người thì chỉ một 
tháng là đọc được ngay. Như vậy là tùy theo phước độ của người 
vậy. Cũng như sự hành Minh sát, ta phải tập học các hành Minh 
sát và tỉnh giác trong cách hành Minh sát cho chính xác trước, đến 
khi hành thì áp dụng tỉnh giác trong sự xem danh sắc hành được 
chính xác với điều học. 

Cần phải khảo sát sự hiểu biết của hành giả luôn rằng: Cái 
gì là sắc? Cái gì là danh? Nếu họ trả lời rằng: Ngồi là sắc còn biết 
là danh, như vậy là trả lời sai. Phải trả lời rằng: Ngồi là sắc còn 
biết sắc ngồi là danh. Thiền sư cần phải hỏi hành giả như vậy đủ 
cả 6 cảnh. 


Danh có nhiều thứ, sắc có nhiều loại, danh biết sắc ngồi là 
khác, không phải chỉ biết là một loại danh, phải nhận biết rõ nhiều 
thứ như vậy, phải ghi nhận tất cả danh và sắc như thế. Nếu niệm 
rằng: "Ngồi là sắc biết là danh, đứng là sắc, biết sắc đứng là 
danh...". Như vậy khối tư tưởng sẽ không phân tán, vì hiểu rằng: 
chỉ có một thứ danh, chính một cái danh nhận biết được tất cả... Sẽ 
đưa đến chấp thủ rằng: Danh này thường còn bất biến, bất diệt 
như vậy lại rơi vào thường kiến, thật ra thì: Danh này có tùy theo 
loại, mỗi mỗi danh là mỗi mỗi loại và sắc danh nào khi sanh lên 
đều phải diệt đi cả. 


205 


Tại sap phải biết là sắc ngồi? Biết rằng là ngồi không thôi, 
không được sao? Không được, vì khi ấy sẽ có ta ngôi, rồi rút cái ta 
ra không được, cần phải biết cái gì ngồi và ngồi làm gì? Có người 
nói rằng: Sự hành niệm xứ phải hành cho đủ 4 như hành thân niệm 
xứ cho đến khi đắc chứng Tu Đà Hườn Quả, rồi hành tiếp Thọ 
niệm xứ cho đến khi đắc chứng Tư Đà Hàm Quả, lại tiếp tục hành 
Tầm niệm xứ cho đến khi đắc chứng A Na Hàm Quả và sau cùng 
phải hành Pháp niệm xứ cho đến khi đắc chứng A La Hán Quả. 
Đây là tri kiến của con người khác nhau vậy đấy. 


Sự hành niệm xứ này tất cả là 44 để mục, gồm lại là 44 
phần. Đức Phật Ngài có cho ví dụ rằng: đồng như một kinh thành 
có 4 cửa khi muốn vào cửa nào cũng được, tùy theo sự thích hợp 
và tùy thiện tất cả đều dẫn đến trung tâm kinh thành được cả. 
Không phải đi vào cổng này rỗi trở ra theo cổng khác đi vào rồi 
lại trở ra... đủ hết 4 cửa mới đến được trung tâm thành phố. 


Do vậy, pháp học rất quan trọng phải học cho nhập tâm, 
cho đúng theo căn bản và lý nhân quả nơi giáo pháp của Ngài... Sự 
hành niệm xứ này hành giả chọn để mục nào trong 44 đề mục đều 
được cả, miễn sao để mục này hợp với cơ tánh của mình và sẽ đạt 
được kết quả đồng nhau. Do vậy sự học pháp thật là quan trọng. 
Ngài phân pháp bảo ra làm 3 cách: Học (kinh luật và luận), Hành 
(giới, định và tuệ), Thành (đạo, quả và Níp Bàn). 

Bh: Vậy thì hành như thế nào mới có cơ hội đắc chứng? 

A: Thì hành theo lời dạy trong kinh Đại niệm xứ đó thôi, 
mới trừ được sự hiểu lầm thường có là: cho rằng là ta phát sanh do 
ái, do ngã mạn, do kiến chấp... cho đến khi đắc chứng Níp Bàn 
thành bậc Thánh. Chỉ có một con đường duy nhất đó thôi, đó là 
hành theo lời dạy trong kinh Đại niệm xứ. 

Bh: Xin hỏi ngoài ra một chút về giới cấm thủ đó có nghĩa 
gì? 


206 


A: Giới cấm thủ là gì? Có người nói rằng: Sự lễ bái Chư 
Thiên, thần thánh... hoặc lễ bái cái chi ngoài Tam Đạo ra, đó là 
giới cấm thủ cả. Sự thật là không hẳn là như vậy đâu. Đức Phật đã 
dạy chúng ta rằng: Cúng dường là hạnh phúc cao thượng, như 
trong kinh hạnh phúc đây. Ngài có cấm đâu. Có người giải rằng: 
Giới cấm thủ là sự rờ mó khi thọ giới luôn luôn cũng là sự rờ mó 
vào giới. Thật ra giới cấm thủ không phải có ý nghĩa như vậy, vì 
sao? Vì phận sự trong phật đạo có 4 phận sự là: Phận sự trừ, phận 
sự tác chứng, phận sự tu tiến và phận sự biết rõ. Giới cấm thủ nằm 
trong phận sự phải sát trừ, còn ngũ giới, bát giới là phận sự cần tu 
tiến tức là phải hành cho nhiều. Vì thế cho nên người thọ trì giới 
luôn luôn rơi vào giới cấm thủ thì không đúng. 

Lại nữa người mà lễ bái Chư Thiên để cầu xin được về Níp 
Bàn, cầu xin được hết phiền não... như vậy mới là giới cấm thủ. 
Còn nếu như cầu xin Chư Thiên hộ trì giúp đỡ thoát qua những tai 
họa... thì không gọi là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là ý cho rằng sự 
cúng tế, van bái, cầu khẩn Chư Thiên rồi vị ấy giúp cho họ đến 
Níp Bàn chấm dứt được mọi khổ não. 

Bh: Xin hỏi về điều che đậy danh sắc. Có câu nói rằng: ái 
sơn phết, vô minh che đậy, như vậy nghĩa là gì? 

A: Vô minh là nguồn gốc của mọi thứ bất thiện. Vô minh là 
sự không biết Tứ Thánh Đế vì vậy ta phải làm phận sự của Tứ 
Thánh Đế cho đúng. Xin hỏi rằng: Danh sắc là Thánh Đế nào? 


Bh: Là Khổ đế. 


A: Đúng vậy, nhưng khi chưa thấy khổ thì chưa muốn tách 
rời khỏi khổ. Chỉ khi nào thấy rõ rằng: khổ khi muốn thoát ra khổ. 
Sự thấy được khổ là nguyên nhân khiến ta hành rốt ráo để tiến đạt 
đến sự dứt khổ, khi ấy có sự tinh tấn quyết tâm nhưng hành giả 
mãi cũng không thấy hết khổ lâu ngày sinh ra thối thất vì không 
thấy được cái gì khởi lên cả. Có sự thấy trông mong thấy danh sắc 


207 


cho mau mau mong muốn đắc pháp cho nhanh chóng, chính sự 
trông mong, mong muốn ấy nó che đậy không cho thấy danh sắc 
đúng theo sự thật. 


ĐỀ TÀI I6: 


" Thiển Minh sát chỉ có trong Phật giáo phải không? Xin 
giải thích cho biết lý do và mức thiện cùng tột của Phật giáo là gì? 
Do lý do nào?" 

A: Thiển Minh sát chỉ có trong Phật giáo mà thôi. Và ta 
nên biết trước rằng: Thiển Minh sát này chúng ta là người Phật tử, 
chúng ta hành để làm gì? Hành Thiển Minh sát để thấy rõ Tứ 
Thánh Đế hoặc thấy rõ Níp Bàn. Sự kiện mà trở thành Thánh 
nhân được hay thoát ra luân hồi được là phải thấy rõ ràng Tứ 
Thánh Đế. Do nhân này có thể nói rằng: Thiển Quán Nghiệp Xứ 
chỉ có trong Phật giáo mà thôi. Lại nữa, câu nói "vô ngã" cũng chỉ 
có trong Phật giáo mà thôi, tức là tất cả vạn vật đều là không phải 
là tự ngã, tất cả các pháp đều là vô ngã, không hề tuân theo sự sai 
khiến của ai cả. Trái lại các tôn giáo khác đều có tự ngã, đó là 
Thượng Đế đấng tạo hóa, Đại Phạm thiên... là nơi nương nhờ của 
họ, cầu khẩn, van xin ban cho họ những gì mà họ cầu xin, mong 
muốn. 

Bh: Câu nói Minh sát có nghĩa là gì? 

A: Minh sát là tên của trí tuệ là thấy được danh là vô 
thường, khổ não và vô ngã. Do vậy, Minh sát chỉ có trong Phật 
giáo. 

Bh: Nhưng trong Phật giáo hiện nay có nhiều loại Minh sát, 
thấy có nhiều cách hành... Mọi nơi đều nói là Minh sát cả, như là 
niệm Buddho, phồng xẹp... Như vậy thì Minh sát thế nào đây? 


A: Ta cần phải xem lại căn bản giáo pháp rằng: Thiển 
nghiệp xứ ấy loại nào là Định, loại nào là Minh sát. Thiển Chỉ thì 


208 


lấy 40 để mục chế định làm cảnh, nếu dùng 40 để mục nghiệp xứ 
này làm để mục thì kể là thiền chỉ hay thiền định. Vì thế trong 
Phật giáo không có Samätha dhura (phận sự của Thiền định) mà 
chỉ có Gantha dhura (phận sự học tức là Pháp học) và Vipassana 
dhura (phận sự hành tức là Pháp hành Minh sát) chỉ có 2 loại phận 
sự này thôi. 

Bh: Vậy có lý do nào mà nói rằng "phông, xẹp" là định vì 
phồng, xẹp cũng nhờ hơi thổ ra hay vào xem như là niệm hơi thở 
trong phần quán thân niệm xứ đó vậy. Không phải lấy từ chỗ 
khác, thay vì xem hơi thở xúc chạm ở môi, thì ta xem hơi thở ở 
bụng phông, xẹp... Vì để thấy trạng thái rõ hơn, sự phân loại như 
vậy đặng cho sự dễ ghi nhận. Cách hành như vậy không gọi là 
Minh sát được sao? 


A: Đức Phật Ngài dạy cho xem hơi thở như thế nào mới gọi 
là Minh sát, mới gọi là số tức quan? Vậy tại sao ta không ghi nhận 
theo lời dạy của Ngài không được sao? Tại sao không hành theo 
lời Ngài dạy? Ngài có dạy niệm "phồng, xẹp" hay niệm "Buddho" 
chăng? 


Bh: Nhưng cũng có thể ghép vào trong định luật của tam 
tướng vậy, vì hết phồng rồi đến xẹp, hết xẹp lại là phông, cứ diễn 
hành như thế liên tục đó cũng là trạng thái của pháp vô thường 
phông xẹp, có nghĩa là có sanh rồi diệt tức là vô thường, khổ não, 
vô ngã không thể bắt buộc sai khiến được. 

A: Sự hành như vậy không phải dễ dàng được sanh diệt 
mục đích của hành như vậy là đi đến chỗ không còn biết (bất tỉnh 
giác) khi đến định rồi thì mất hết cảm giác, lúc ấy gọi là làm cho 
thành tựu người cứng đơ (như bức tượng) là sự rơi vào hộ kiếp một 
cách vô ý thức (nghĩa là nhập vào lúc nào không hay). 

Trong Phật giáo để mục nghiệp xứ có rất nhiều, Ngài đã 
giảng giải đủ mọi chỉ tiết rồi, tại sao ta là một Phật tử lại không 


209 


hành theo lời Ngài dạy, và phông, xẹp ấy không có trong lời dạy 
của Ngài. 

Bh: Sự hành Minh sát ấy bắt đầu là ghi nhận danh sắc mà 
sự ghi nhận nơi bụng phồng, xẹp ấy cũng gọi là cách quán xét sắc 
phồng, xẹp vậy. Còn cái biết sắc phổng, sắc xẹp ấy chính là danh 
biết. Đó cũng là cách ghi nhận danh sắc chứ không phải xem xét 
cái gì khác. Khi nhận thấy danh sắc rồi cũng thấy được vô thường, 
khổ não, vô ngã của danh sắc tức là phông, xẹp luân phiên sanh 
diệt như thế. Như vậy cũng hiện bày tam tướng cho thấy được. 


A: Sự hành số tức quan theo căn bản của Phật giáo ấy phải 
hành cho đến lúc đắc được thiển và phải thực hành cho được VasSĩ 
(thuần thục) rồi mới đưa chỉ thiển lên Minh sát. Nhưng được ghi 
nhận phồng, xẹp ấy có pháp thuần thục hay không? Hay là chỉ có 
sự mất cảm giác? 


Phổng, xẹp ấy trong lúc ngủ cũng phải có phải không? Rồi 
phiền não có nương nhờ ở cái bụng phông, xẹp ấy phải chăng? 
Cũng không có rồi cái gì là tập của phổng, xẹp... ái là sự muốn cho 
cái bụng phông, xẹp đó, có trong chỗ này hay không? Cũng không 
có. 

Còn trong Đại niệm xứ như là đề mục Tứ oai nghi, có 
Thánh đế trong mỗi oai nghỉ: Sắc ngồi là khổ Thánh đế, có Tập 
làm cho danh sắc ngồi ấy không phải là Tập trong đời này mà là 
Tập trong đời quá khứ, đây là bản thể của Tập. Có Níp Bàn là 
pháp diệt, có Đạo đế là Bát Chi Đạo là pháp đưa đến Níp Bàn 
đang được tiến hành, các oai nghi khác cũng vậy. 

Dù là việc đời khi ta làm cái chi cũng vậy. Ví như khi ta 
làm một món ăn hay một món bánh chẳng hạn ta phải xem, học, 
phải nương vào sách. 

A: Không phải chỉ thấy 3 tướng ấy thôi, mục đích quan 
trọng nhất trong Phật giáo là chứng ngộ Tứ Thánh Đế. Đức Phật 

210 


Ngài thành tựu quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác cũng nhờ 
Ngài giác ngộ lý Tứ Thánh Đế. 

Sự chứng ngộ Tứ Thánh Đế phải có phận sự của Thánh đế 
liên kết rồi mới hoàn thành công việc của Thánh đế (là chứng 
ngộ) được: 

- Khổ là phận sự cần phải am hiểu tận tường. 

- Tập là phận sự cần phải dứt bỏ. 

- Diệt là phận sự cần phải tác chứng. 

- Đạo là phận sự cần phải tu tiến. 


Còn phông, xẹp ấy làm được gì trong bốn Thánh đế ấy 
không? Kể vào phận sự của Khổ đế được không? Không được vì 
càng hành càng mất cắm giác là tịnh luôn, gần như người bị thôi 
miên, không phải là phận sự của Thánh đế trong việc ghi nhận 
phông, xẹp ấy cả. 


Ta hành Minh sát là để cho tuệ sanh khởi và tận cùng của 
Minh sát là chứng ngộ Tứ Thánh Đế., khi chứng ngộ được Tứ 
Thánh Đế thì trở thành bậc Thánh, tức là chứng ngộ được Thánh 
đế một lần là thành bậc Tu Đà Hườn... Chứng ngộ Tứ Thánh Đế 
lần thứ tư thì bậc A La Hán là bậc đã viên mãn phạm hạnh, không 
còn việc gì khác phải làm nữa. Đức Phật có dạy rằng: Sa Môn quả 
ngoài giáo pháp này thì không bao giờ có. 

Bh: Trong 16 điều này có câu hỏi tiếp theo rằng: Mức thiện 
cao tột thấy trong Phật giáo là gì? Do lẽ nào? 


A: Nếu nói người là bậc A La Hán chính là mức thiện cao 
tột trong giáo pháp. Nếu nói về sự hành, Minh sát chính là sự hành 
ấy để trở thành bậc Thánh nhân. 

Bh: Nếu nói rằng mức tột của thiện chính là Níp Bàn, như 
vậy có đúng không? 


211 


A: Nhưng phải chứng ngộ Tứ Thánh Đế, rồi mới chứng đắc 
Níp Bàn nhưng Níp Bàn chưa cao tột cũng có như là: Níp Bàn của 
bậc Tu Đà Hườn... chỉ có bậc A La Hán mới đạt được đến mức cao 
tột của Phật giáo. 


ĐỀ TÀI I7: 


"Câu nói: Tâm, thức (linh hồn) ý, lòng.. Những câu này 
đồng một thể chất hay khác nhau như thế nào? Nếu đồng thể chất 
thì tại sao có tên gọi khác nhau?” 


A: Những câu này: theo tính chất là một thứ, vì người trong 
thời ấy có người thì gọi là thức, có xứ lại gọi là tâm, có nơi gọi là 
tác ý. Đức Phật Ngài dùng theo ý nghĩa của họ, chẳng hạn như: 
nhóm người này phải nói là tâm họ mới hiểu, nhóm kia phải nói là 
thức thì họ mới biết được... Tuy được gọi nhiều tên như thế nhưng 
tính chất của nó vẫn là một. 


Bh: Được nghe thuyết giảng rằng: Tâm và thức không phải 
là một, tâm thường hằng còn thức là trạng thái của tâm và còn nói 
rằng: Trong ngũ uẩn không có tâm, ngũ uẩn thì Đức Phật phán là 
vô thường, khổ não, vô ngã. Còn riêng tâm không phải là ngũ uẩn. 
Tâm mới là chất thường hằng nhưng thức lại là trạng thái của tâm, 
do vậy thức có trạng thái vô thường như các uẩn khác. 


A: Đức Phật phán rằng: Pháp nhiên (tính chất) mà gọi là 
thức cũng có, gọi là tâm cũng có, gọi là ý cũng có. Tất cả đều là 
pháp nhiên một thứ, người phán xem sắc thân là tự ngã, còn tốt 
hơn là xem tâm hay ý thức là tự ngã, vì rằng: Tâm sanh diệt rất 
mau như bóng điện mà ta thường thấy, nó sáng đó, có sự sanh diệt 
nối tiếp nhau, không dứt khoảng nên ta mới thấy nó sáng liên tục. 
Vì rằng: sự nhanh lẹ nối tiếp nhau. Tâm, ý, thức có sự tổn tại 3 sát 
na là sanh-trụ-diệt như nhau cả thảy. Chỉ trong nháy mắt tâm sanh, 
trụ và điệt đi hàng triệu lần. 


ĐỀ TÀI 18: 
212 


"Mười phiển não là gì? Sanh khởi thế nào? Không sanh 
khởi thế nào? Xin giải thích rõ ràng từng điểu và mỗi điều hoàn 
toàn là phiển não quán cả hay cũng có điều nào là lợi ích? Làm 
cách nào để biết kịp thời... để đối trị với phiền não quán cho hủy 
diệt. Phiển não quán sanh khởi với hạng người nào? Tại sao?" 

A: Phiển não quán là chỉ về phiển não của Thiển Quán 
Nghiệp Xứ, phiển não quán này có 10 loại là: 

I- Obhasa: ánh sáng làm cho hành giả tưởng là mình đã 
đắc Đạo, Quả rồi. 

2- Ñãna: là trí tuệ, là sự biết quá mức làm cho hành giả 
mất cảnh hiện tại. 

3- Piti: Hỷ là sự tràn đầy hoan hỷ do định lực sanh ra. 

4- Passadhi: khinh an là sự an tịnh, mát rượi quá mức khiến 
hành giả dính mắc vào đó. 

5- Sukha: lạc là sự an lạc do định lực sanh lên thật nhiều. 

6- Adhimekkha: quyết định là hướng tâm quá mình do đức 
tin. 

7- Paggäha: tinh tấn là sự chăm chú quá mức khiến hành 
giả đánh rơi cảnh hiện tại. 

8- Upattha: hiện tượng là thấy được các loại ấn chứng. 

9- Upekkhã: xả quá mức không còn biết gì nữa cả. 

10- Nikanti: sự mãn ý với những phần trên, là sự hài lòng 
với những phiển não quán trên. 

Mười pháp này được gọi là Phiển não quán vì đó là những 
thời cơ mà ái sẽ xâm nhập vào làm cần trở con đường đi đến Đạo, 


Quả nhưng trái lại những phiển não này không làm trở ngại cho 
Thiền Chỉ. 


213 


Cả 10 pháp này là phiền não của Thiển Quán, nếu nó sanh 
khởi mà trở thành phiển não thì không đạt đến Đạo, Quả. Loại 
phiền não này làm giảm tuệ lực, không thể quán xét tiếp tục để 
tiên lên cao được. 

Bh: Phiền não quán sanh khởi lúc nào? Đây là câu hỏi tiếp 
theo trong đó. 


A: Sanh lên khi Minh sát tuệ lên đến bậc tuệ thứ tư là 
Udayabbaya (sanh trí diệt). 


Bh: Có phải vì trong tuệ này chưa được già dặn phải vậy 
chăng? Nên mới là cho phiển não sanh khởi được. 


A: Đây là do hành giả chưa hiểu rằng: 10 pháp này là 
phiền não quán và tài trí của họ cũng chưa già dặn nên phiển não 
quán mới nương sanh vào trí này đặng. 


Bh: Phiển não quán chỉ sanh khởi được riêng trong tuệ sanh 
diệt phải không? Hay là những tuệ kế tiếp vẫn còn phiển não 
quán theo pháp là cho nhận lầm được không? 


A: Sanh ở sanh diệt trí là tuệ Minh sát bậc đầu này thô, nếu 
tuệ Minh sát chưa sanh thì phiền não quán cũng chưa sanh, mà nó 
chỉ là phiển não của Minh sát mà thôi nên mới gọi làphiềỀn não 
quán và nó chỉ sanh khởi trong tuệ này mà thôi. 

Bh: Điều nói rằng: Tuệ quán đã sanh là chỉ về tuệ bậc 
nào? 

A: Kể từ khi sanh diệt trí vượt khỏi phiền não quán rồi, khi 
ấy mới được gọi là tuệ bậc đầu của Minh sát và trong những tuệ 
kế tiếp thì phiền não quán không sanh, chỉ sanh diệt được ở sanh 
diệt trí mà thôi. Do vậy phải trừ khử phiền não quán trong tuệ 
sanh diệt rồi Minh sát mới tiến lên được. 


214 


Bh: Trong 3 tuệ đầu là: tuệ quán thấy danh sắc, tuệ thấy 
được nhân duyên của danh sắc, và tuệ thấy được tam tướng, những 
tuệ này không có phiền não quán sanh khởi phải không? 


A: Cả 3 tuệ này phiển não quán không sanh khởi, vì sao? 
Vì cả 3 tuệ này chưa nhập vào phạm vi của Minh sát tuệ thật sự. 
Minh sát tuệ đầu chính thức là tuệ sanh diệt, khi tuệ này đã vượt 
qua được phiền não quán. Đức Phật xếp tuệ này vào tu tiến tịnh là 
con đường chắc chắn đi đến Níp Bàn. Cả 10 pháp phiền não quán 
ấy đều là phiển não cho Minh sát tuệ cả không có pháp nào là lợi 
ích cho tuệ Minh sát, vì nếu hành giả thiếu sự hiểu biết sẽ cho 
rằng đây là lạc.. Những sự an lạc, an tịnh mát rượi... là cảnh của 
Thiền Quán do ái, ngã mạn, tà kiến nương sanh được gọi là pháp 
bám víu nương vào cảnh ấy làm cho hiểu lầm hoặc chấp sai rằng: 
Sự an lạc này là Níp Bàn rồi tưởng rằng: Ta đã đắc chứng pháp tối 
thượng rồi. 

Bh: Trong điều này còn hỏi rằng: Phiển não quán không 
sanh đối với người nào? 

A: Không sanh đối với 3 hạng người là: Người hành Minh 
sát đã qua được tuệ sanh diệt rồi, không sanh với người không 
hành Minh sát hoặc hành Minh sát sai đường lối, không sanh với 
người hành Minh sát mà có sự tinh tấn thối giảm. 


Bh: Năm quyển phải đồng nhau vậy chăng? Vì thế khi tinh 
tấn không cân đối thì tuệ Minh sát cũng không sanh hoặc khi năm 
quyển đồng đẳng thì phiển não quán sẽ không sanh. 

A: Khi trí tuệ Minh sát yếu, 5 quyền không giống nhau thì 
phiền não quán sanh lên được. Vì vậy 5 quyền này phải đồng nhau 
tuệ quán mới phát triển mạnh. 

Bh: Trong câu hỏi này xin giải thích điều của phiền não 
quán gọi là Obhãsa (ánh sáng) ấy nó sáng như thế nào? Nhắm 
mắt cũng thấy hay mở mắt mới thấy? 

215 


A: Anh sáng là ấn chứng nhắm mắt cũng thấy sáng rực lên 
nhưng không thật sáng choang trong lúc ban đêm trời tối, thấy tất 
cả mọi vật như cây cối.. dù cái mùng giăng nằm cũng thấy cả, 
nhưng không phải thật. Tôi đã từng lấy cái quẹt diêm để kế bên. 
Khi thấy ánh sáng sanh khởi, tôi cầm quẹt diêm ấy lên xem tận 
mắt cũng không thấy vì trời tối. Nghĩa là ánh sáng mà hiện ấy nó 
chỉ là ấn chứng nhìn thấy bằng mắt thịt thì thấy nhưng cái tâm nó 
thấy có cảm giác là sáng rực lên. 


Bh: Tiếp theo là trí tuệ: sự hiểu biết quá mức là như thế 
nào? 


A: Vì làm cho mất cảnh hiện tại như xét về những sự hiểu 
biết... của mình tâm khi ấy rất sáng suốt khi nghĩ đến điều gì thì 
biết ngay, hiểu ngay, thấy rất rõ ràng vì đã làm cho mất đi cảnh 
hiện tại. 


Bh: Tuệ này là trí không phải sao? 


A: Phải nhưng trí hiểu biết như vậy làm cho mất cảnh hiện 
tại, như là thấu đáo về những pháp học đã từng học qua. 


Bh: Có thể cho một ví dụ được không? Trong điều nói rằng 
là biết quá sức. 

A: Khi nghĩ đến, nhớ đến thì không xem được cảnh đang 
hiện ra trước mắt. Có hành giả không biết rằng: Như vậy là phiền 
não quán tưởng rằng là mình đã đạt được pháp rồi, đã chứng ngộ 
pháp cần chứng ngộ rồi hoặc đã chứng ngộ Níp Bàn rồi vì lần đầu 
cho rằng mình đã giải thoát nên họ sẽ bị dính lại ở trong phiển não 
quán đó vậy. 


Bh: Khi hành giả lầm lạc dính mắc trong phiền não quán 
như thế họ có biết hay không rằng: đã lầm lạc mất rồi. 


A: Hành giả ấy phải nhờ bạn, nhờ thầy hay nhờ người có sự 
hiểu biết chỉ dẫn sửa sai cho họ hoặc người có pháp học vững 


216 


cũng sẽ biết được rằng: trạng thái như vậy tức phiển não quán là 
cảnh của sanh diệt tuệ. Khi hiểu như vậy rồi cố gắng an trú trong 
cảnh hiện tại phiền não quán sẽ hết. Vì tâm bắt cảnh ở tuệ sanh 
diệt mà không một phiển não nào sanh khởi đây gọi là hành trình 
tri kiến tịnh là tâm đã đạt được con đường thanh tịnh không còn 
phiền não quán nữa. 

Bh: Hỷ mà do định lực ấy sanh như thế nào? 

A: Tất cả phiền não đều do định sanh vì nó mát rượi thì hỷ 
tràn đầy an lạc là thỏa mãn. Vì rằng: cảnh như vậy, hành giả chưa 
từng gặp và chỉ xuất hiện trong thiển định. 

Bh: Điều thứ tư là khinh an có sự anh tịnh mát rượi quá 
mức, thì Minh sát không phát hiện được tam tướng. 

A: Khinh an vi tế hơn hỷ không còn biết gì nữa vừa đến hỷ 
thì có khinh an ngay. 


Bh: Lạc tức là an lạc chứ gì? 


A: Đây là sự an lạc do định sanh khi có an lạc hiện hữu thì 
tam tướng không xuất hiện. Vì do sự an tịnh quá mức. 


Bh: Quất định là sự hướng tâm quá mạnh vào đức tin nghĩa 
là gì? 

A: Khi đức tin nhiều làm cho không có sự nhận xét trí cũng 
không sanh là do đã quyết tâm vào điều đã trông thấy — cho rằng 
đây là Níp Bàn. Người khác hỏi rằng: Đó là sai lầm, hành giả 
không tin, chỉ tin vào điều hiểu lầm của mình. Khi đức tin làm chủ 
thì khi ấy ai dựa vào đức tin mà hiện khởi. Vì cảnh của đức tin đi 
đôi với ái. 

Bh: Sự tinh tấn quá mức làm cho căng thẳng, tại sao vậy? 
Vì sao tâm căng thẳng do sự tinh tấn quá nhiều? 


217 


A: Khi có sự tĩnh tấn quá nhiều thì phiền não xâm nhập 
nghĩa là tinh tấn nhiều cũng vì muốn nhiều trong điều mình mong 
ước, do vậy sẽ làm cho tâm căng thẳng vì bị chèn ép nhiều từ nơi 
tinh tấn vậy. 


Bh: Điều tám là sự xuất hiện thấy các ấn chứng các loại. 


A: Điều này do đổng lực của niệm mới có định nhiều, làm 
cho thấy những ấn chứng các loại... Tùy theo ý nghĩ, cái gì cũng 
thấy được làm cho mất cảnh của Thiển Quán. 


Bh: Điều chín là xả quá mức, điều này nghĩa là gì? 
A: Nghĩa là lặng đi không còn biết gì cả, chỉ biết rằng: tâm 
nó vắng lặng. 


Bh: Tại sao khi tâm tiến hành đến tuệ sanh diệt đã thấy 
được danh sắc sanh diệt rồi, lẽ nào không trở xuống xả bỏ. 


A: Cũng vì có định trong cảnh này khi thấy tâm vắng lặng 
an tịnh, mát rượi do định lực thì tưởng rằng: đã xả bỏ rồi không có 
sự hoan hỷ buồn rầu cho rằng mình đã đắc Níp Bàn, sự như vậy 
làm cho Minh sát không tiến triển đến khi ý thức được rằng: Pháp 
này không phải là Đạo, thật sự không phải là Đạo tuệ... Rồi mới 
trở lại xem danh sắc đã đạt được từ cảnh trước. Nghĩa là: biết được 
rằng: đúng là Đạo ấy phải cảm nhận được từ nơi tuệ sanh diệt ấy, 
mới có chánh niệm trở lại, có được tỉnh giác đầy đủ và sự tinh tấn 
lại phát khởi trổ lại trong cảnh sanh diệt trí theo đúng đường lối. 


Còn Nikanti là điều thứ 10 tức là sự mãn ý với những phiền 
não kể trên, sự thỏa thích này là cảnh của ái, là sự trở ngại của 
đường Đạo Quả. 


ĐỀ TÀI 10: 
“Trước khi tiến hành Thiển Minh sát cần phải làm cho giới 
được hoàn toàn thanh tịnh hay không?” 


218 


Bh: Xin hỏi về Giới thanh tịnh trước, có nghĩa là gì? Câu 
nói thanh tịnh và trong sạch ấy có giống nhau hay khác nhau? 

A: Thanh tịnh là sự trong sạch, dứt hết phiển não. Thanh 
tinh tịnh tức là thất tịnh gồm có: Giới thanh tịnh, Tâm thanh tịnh, 
Kiến thanh tịnh... 

Nói về Giới thanh tịnh thì có 4 lá: 

1- Giới bổn (Patimokkha) thanh tịnh. 

2- Thu thúc 6 căn môn được thanh tịnh. 

3- Nuôi mạng thanh tịnh. 

4- Thọ dụng thanh tịnh. 

Câu hỏi này nói về hành Thiền Quán nghiệp xứ có phải 
hành đến mức cho giới được trong sạch hoàn toàn trước nay 
không? Rỗồi ta làm sao biết được rằng: Ta đã có giới đến mức 
thanh tịnh rồi hay chưa? Hoặc xác định thời gian là bao lâu? Mấy 
tháng, mấy năm... thì giới của ta được đạt đến sự thanh tịnh? 

Chỉ nên hiểu rằng: gọi là giới thanh tịnh là cách làm cho 
giới trở lại trong sạch. Như người hành Thiển Quán ấy, họ cũng đi 
thọ trì giới như không sát sanh... và họ phải thu thúc phòng hộ các 
căn môn luôn luôn. 


Bh: Thanh tịnh được hay chưa? 

A: Khi không phạm giới thì cũng được kể là giới trong sạch 
được và trong lúc hành Minh sát ta có sự tinh tấn, có chánh niệm 
tỉnh giác và giới cũng không bị đứt. Vì trước khi hành thiển quán 
ta đã xin thọ trì giới rồi thọ 5 giới hay là § giới tùy theo. 

Bh: Theo sự hiểu biết chung Giới thanh tịnh là để bậc Tu 
Đà Hườn vì từ bậc này trở lên mới có Giới thanh tịnh hoàn toàn. 


219 


A: Nhưng trước khi thành bậc Tu Đà Hườn thì Giới cũng 
phải trong sạch hay thanh tịnh. 


Bh: Trước khi bắt đầu hành thiển thì xin thọ trì giới rồi xin 
phát nguyện. Như vậy nơi này được gọi là Giới thanh tịnh chưa? 


A: Chưa được, vì chỉ có phần thọ giới mà thôi nhưng nếu 
không hành chánh niệm tỉnh giác thì không xác định được rằng: 
Giới mà đã thọ thì ấy chắc chắn và trong sạch phải thấy rõ danh 
sắc đến tuệ thấy biết rõ danh sắc này được gọi là Kiến tịnh thì giới 
mới đạt được đến thanh tịnh. Vì rằng: Giới thanh tịnh cũng đạt đến 
Tâm thanh tịnh hay Định thanh tịnh rồi mới tiến lên đến tuệ thanh 
tịnh là Kiến tịnh là tuệ bước đâu tiên của thất tịnh. Khi đạt đến tuệ 
Minh sát rồi phiền não vi tế sẽ không phát sanh, không bành trước 
được và pháp cái cũng không sanh, khi mà pháp cái không có rồi 
thì cách bộc lộ thô thiển nhất là phạm giới cũng không có được, 
khi hành thiển Quán phát sanh Minh sát tuệ rồi thì giới và định 
cũng trong sạch một thể. 

Bh: Có lời nói rằng: Người sẽ hành Minh sát ấy nếu giới 
chưa thanh tịnh thì đừng nói đến sự tiến hành Minh sát. 

A: Cũng có những câu chuyện trong kinh chẳng hạn như: 
Đức Phật dạy cho Ngài Añgulimala, Ngài dạy vị ấy giới thanh tịnh 
trước. Nếu ta hành Minh sát với chánh niệm tỉnh giác rồi thì ta 
không thể phạm giới được. Ngoại trừ những người giữ giới để 
lường gạt người khác để cho đời hiểu rằng: Ta trong sạch thì rất dễ 
phạm giới. 

Người mà nói rằng: Pháp làm cho Giới thanh tịnh trước ấy 
là đúng, nhưng có xác định được hay không rằng: bao giờ Giới mới 
thanh tịnh? Phải giữ giới trong mấy năm? Thật ra sự hành Minh sát 
hay niệm xứ cũng là sự hành Bát Chánh Đạo vậy. Khi tóm gọn 
Bát Chánh Đạo lại thì có ba phần giới, định, tuệ. Do vậy không 
cần phải hành riêng từng phần vì cả ba pháp phải đồng sanh chung 


220 


với nhau không cần phảẩi có đoạn, có phần gì nữa. Nếu phải hành 
cho Giới thanh tịnh trước khi ấy hành thiển Quán mới được thì 
không có cơ hội để hành thiển quán nghiệp xứ vì không thể biết 
rằng: chừng nào giới mới thanh tịnh. 

Ba chi thuộc về giới phần trong Bát Chánh Đạo đó là hai 
chi đạo rồi. Nhưng cũng có người nói rằng: Sự hành này nếu chưa 
đạt đến Siêu thế thì chưa đến Níp Bàn và ba chi Giới phần không 
có trong lúc hành đạo, chỉ có 5 chi thôi. Khi được hỏi rằng: Tại sao 
Giới chi phần không có? Thì được trả lời rằng: vì không có cảnh 
làm cho phạm giới, vì không có chánh niệm tỉnh giác. Như chỉ còn 
là 5 chi phần của Đạo mà thôi. Và tại sao 3 giới phần sanh khởi 
trong lúc được Níp Bàn làm cảnh. Như vậy cũng không có gì là 
khó hiểu. 

Phụ chú: 


Theo Thiền sư Sundara... 3 Giới phần là giới học nên không 
đồng sanh với nhau. Cả điều này không phát sanh đến người đang 
hành thiền Chỉ hay thiển Quán. 


Do vậy, 8 chi đạo chỉ còn 5 chi đạo đồng sanh trong lúc 
hành thiển tức là chánh kiến (trí) (tỉnh giác), chánh tư duy (tầm), 
chánh niệm (ghi nhận cảnh), chánh tinh tấn (cố gắng và gìn giữ 
cảnh) và chánh định (nhập vững vào trong cảnh). Vì vậy, người 
hành thiển nhất mực (không chủ trương Thánh Quả) không cần thọ 
trì giới trước cũng đắc thiển được. Điều này được nêu lên để chư 
học giả chiêm nghiệm rằng: 5 chi đạo là con đường phát sanh 
thiển định là pháp (đạo) dẫn đến Phạm thiên giới do 5 chỉ đạo này 
vậy. 

Người hành thiển Minh sát bước đầu kể từ lúc khởi hành 
để mục (thân, thọ, tâm hay pháp) làm cảnh rồi sẽ làm cho chánh 
kiến và chánh tư duy sanh khởi nghĩa là quán xét theo thực tánh 
pháp (vô thường, khổ não, vô ngã) mà Đức Phật đã thuyết giảng 


221 


phơi bày mọi lý lẽ rồi. Chánh ngữ, chánh mạng và chánh nghiệp 
là sự tịnh chỉ về thân và khẩu. Chánh niệm thì bắt cảnh hiện tại, 
chánh tinh tấn thì cố gắng trú niệm, cố gắng ghi nhớ, chánh định 
thì buộc tâm trong một cảnh nhất định. Những đạo mà làm những 
phận sự này gọi là Bát Chánh Đạo. 


Từ lúc khởi hành cho đến lúc tuệ chuyển tộc hay tuệ bỏ 
bực tất cả 8 chi đạo này đồng lực không đồng đẳng, trồi sụt, cao 
thấp khác nhau. Phải nhờ đến 5 quyển là tín, tấn, niệm, định và 
tuệ đồng sanh được đều nhau, khi 5 quyền đã đồng đẳng khi ấy 8 
chi đạo mới hội nhau đầy đủ và khi ấy được gọi là Đạo Thánh Đế. 


Do năng lực của Bát Chánh Đạo, đưa hành giả sanh về cõi 
trời, làm người... là pháp căn bản của người đi trên con đường đến 
nhàn cảnh, luôn cả thông suốt Níp Bàn. 


Bh: Theo câu hỏi này có thể giải thích được rằng: Sự hành 
thiển quán ấy không cần phải ngăn chia thành từng phần là: Hành 
giới tới mức thanh tịnh trước vì giới cũng đồng sanh chung với định 
và tuệ, cũng gồm chung trong Bát Chánh Đạo. Sự hành Minh sát 
cũng gọi là hành Bát Chánh Đạo. Tiếp theo câu hỏi này là: Trước 
khi hành Minh sát phải đắc thiền trước hay không? 

A: Đắc thiển trước cũng được, không đắc thiển trước cũng 
được. Nhưng nếu đắc thiển rồi khi hành Minh sát phải đem chi 
thiển lên Minh sát một lần nữa làm điều đó khó hơn sự hành Minh 
sắt trực tiếp. 

ĐỀ TÀI 20: 

“Tuệ quán có 6 là: uẩn, xứ, giới, để và liên quan tương 
sinh. Hỏi rằng: có ít hơn 6 bậc ấy hay nhiều hơn 6 bậc ấy có được 
hay không? Tại sao?” 

A: Nhiều hơn 6 bậc ấy cũng được nhưng mỗi cấp khi tóm 
gọn lại cũng vẫn là danh sắc mà thôi. Như dùng 5 uẩn hay dùng 12 


222 


xứ hoặc 18 giới đều được cả vì thứ nào cũng danh sắc như nhau 
C 


»› 


Bh: Nếu có ít hơn 6 như là chỉ có 4 hoặc 5 thì không được 
sao? 


A: Dù là một bậc cũng được vì mỗi bậc cũng tóm gọn là 
sắc và danh. Nhưng Đức Phật đã chế định nhiều nhất chỉ có 6. 


Bh: Một trong sáu cấp ấy Ngài chế định nhiều cấp cũng vì 
nhân loại có bản tính khác nhau tùy theo sự thích hợp của mỗi 
hạng người. Riêng về liên quan tương sinh thì Ngài chế định cho 
người thích hợp với trí thông minh, mới quán xét được nhiều ý 
nghĩa mà Ngài ví dụ như là: Nước sâu mà bóng dọi cạn còn nước 
cạn mà bóng dọi sâu... Liên quan tương sinh là cảnh của Chư Phật 
nhưng Ngài vẫn chế định trong bậc Minh sát vì cùng là Minh sát 
và cũng có thể thấy được như “Paccaya pariyadaäna” là tuệ thứ 
hai trong sáu Minh sát. Khi biết nhân duyên rồi thì hết hoài nghi. 
Như sắc thấy được bằng nhãn thức... Hoặc như thay đổi oai nghi... 
cũng là sự kiện của Danh pháp, nếu không có danh pháp rồi thì 
không đổi oai nghi được, nhưng sự khổ đau nhức lại là sự kiện của 
sắc khi thay đổi oai nghi phải có danh thì mới đổi được. Sự hành 
Minh sát chỉ cần biết sự kiện của danh sắc, bấy nhiêu đó thôi hoặc 
nói theo pháp tự nhiên là: Nhãn thức sanh khởi do nhân gì? Cũng 
biết được nhân đó... nếu thiếu đi một nhân nào thì nhãn thức không 
thể sanh khởi được. 

Bh: Theo căn bản Ngài chế định Thiển Quán có sáu bậc, 
có thể quy định nhiều hơn được không? 

A: Sáu bậc cũng đầy đủ rồi và cả sáu bậc khi tóm lại mỗi 
bậc cũng chỉ còn là danh và sắc. Trong đời này khi gom lại rồi 
không có cái gì ở ngoài sáu bậc, người nào thuần thục hoặc hiểu 
rõ được bậc nào thì hành theo bậc ấy. 

ĐỀ TÀI 21: 

223 


“Trong sự hành niệm xứ xin nói riêng về để mục Tứ oai 
nghi: đi, đứng, nằm, ngồi cần phải dùng niệm ghi nhận hay quán 
xét chỗ nào mới đoạn trừ được”. 

A: Điều này cần phải giải thích hết bốn oai nghi, nếu trong 
lúc đang ngôi... thì phải ghi nhận là cái gì ngồi... và chỗ ngôi. 

Bh: Lúc ngồi thì xem sắc ngồi. 

A: Xem sắc ngồi ở chỗ nào? 

Bh: Sắc ngồi ở tướng ngôi, thế ngồi. 

A: Trước khi đổi oai nghi thì phải tác ý thế nào? 

Bh: Phải tác ý được rằng: sắc ngồi nó đang khổ. 

A: Đúng vậy, phải tác ý cho đúng là sắc ngồi đang khổ, 
không thì khối tư tưởng (tưởng uẩn) cũng phân tán, sự cảm nhận 
rằng: Sắc nó khổ bấy nhiêu đó thì chưa đủ phải biết là sắc... gì nó 
khổ nữa. Khi biết rằng: Sắc ngồi nó khổ rồi thì tác ý tiếp như thế 
nào? 

Bh: Tác ý rằng: Phải đổi oai nghi, phải chuyển sang oai 
nghi khác để trừ khổ và xin hỏi rằng: Khi ngồi đó chỗ nào là tham, 
chỗ nào là ưu? Oai nghi mới là tham oai nghi cũ là ưu, đây là nói 
tóm tắt. 

Bh: Cách trừ tham và ưu ta trừ cách nào? Và cái gì là người 
trừ? 

A: Sự tinh tấn chánh niệm và tỉnh giác, 3 pháp này là người 
trừ tham, ưu, mỗi cảnh phải nhờ sự tinh tấn, chánh niệm và tỉnh 
giác cả thảy. 

Bh: Cũng nhờ học hỏi mà biết được rằng: Oai nghi mới là 
tập khởi của tham, còn oai nghi cũ là tập khởi của ưu, xin hỏi lại 
một chút rằng: Có cách nào ta trừ tham, ưu? 


224 


A: Phải tác ý rằng: Sắc ngồi nó khổ, phải đổi oai nghi để 
trừ khổ, hoặc sắc đi nó đang sanh khởi nhức mỏi... không phải là 
ta mỏi, phải tác ý rằng sắc đi nó mỏi phải ngồi để trừ khổ. Như 
vậy một vật thì tham, ưu mới bị tiêu diệt, nghĩa là làm cho ưu 
trong oai nghi mất tham ưu trong oai nghi mới không khởi lên 
(không có sự ưa thích) phiền não nó luôn luôn sanh khởi trong hai 
thế mới và cũ này. Ta không thích ý trong oai nghi cũ, nhưng lại 
thích ý trong oai nghi mới như vậy là phiền não không bị tiêu diệt 
vì còn thích (tham) oai nghi mới và không thích (ưu) oai nghi cũ. 
Nghĩa là không phải thích trong oai nghi mới mà cũng không bực 
bội trong oai nghi cũ. Khi biết được rằng: Oai nghi cũ đã sanh khởi 
rồi, không đổi oai nghi cũng phải chặn tham, không cho nó sanh 
khởi trong oai nghi mới, phải tác ý rằng: không phải vì muốn đổi 
mà là đổi để trừ khổ đó thôi, phải tác ý như vậy luôn luôn cũng đủ 
ngăn chặn tham, ưu và cũng là cách ngăn trừ tham, ưu. Lại nữa, 
phải biết luôn cả cái gì là khổ... nếu không biết sắc ngồi hay đứng 
là khổ thì sẽ cho rằng ta khổ rồi phiền não là rồi tự ngã là phiển 
não nhân đó sanh khởi, sẽ nương vào đó mà sanh lên. Phải có 
chánh niệm tỉnh giác để ngăn chặn phiển não không cho nương 
vào trong mọi oai nghi liên tiếp, nếu ta muốn nằm nhưng ngồi trở 
thành khổ rồi thì muốn nằm, khi có sự muốn nằm ái cũng nhân đó 
chạy vào nương trong sắc nằm, rồi nương vào gốc tham tà kiến 
cũng sanh khởi lên do cẩm thấy rằng nằm là an lạc như vậy không 
phải nằm để trừ khổ mà là vì muốn nằm cho rằng nằm là an lạc. 

Lại nữa, điều quan trọng nữa là cần phải bám sát danh sắc 
liên tục. 

Bh: Điều này thì hành giả thường hay quên lãng. 

A: Vì hành giả không chú ý trong điều giải cách hành tỉnh 
giác như vậy là có lợi ích như thế nào, như khi mỏi thì đổi, không 
phải khổ chỉ có trong oai nghi cũ đó thôi, là oai nghi mới cũng có 
khổ vậy. Vì còn phải đổi nữa, nhân mà làm cho phải đổi oai nghi 


225 


ấy là gì? Cũng vì bị sự khổ áp bức làm cho phải đổi sang oai nghi 
khác, không phải vì muốn đổi, chính là vì do sự khổ nó bắt buộc ta 
luôn luôn bị sự khổ áp chế liên tục, trong mỗi sự thở ra vào cũng 
có sự khổ, nếu thở vào rồi mà không thở ra cũng sanh khổ nhiệt 
não hoặc giả nếu thở ra mà không có thở vào thì cũng là khổ. Nếu 
quán xét thấy vi tế kỹ càng rồi ta sẽ thấy khổ ấy ngập tràn rồi tràn 
đầy cả thế gian này toàn là khổ, nơi nào cũng khổ, thật khủng 
khiếp. Đức Phật dạy rằng: Trong đời này ngoài cái khổ ra không 
có cái gì là lạc cả. Chỉ là khổ đang sanh lên, khổ đang tổn tại và 
khổ đã diệt đi đó thôi. 
ĐỀ TÀI 23: 


“Tại sao tỉnh tấn quá mạnh nhiều thì làm cho phóng dật? 
Và nếu tinh tấn nhiều, niệm cũng nhiều trong cảnh của niệm xứ 
như vậy sẽ phát trí thấy pháp được không?” 


A: Vì muốn đạt cho được pháp môn nên có sự tính tấn 
nhiều niệm, khi ấy phiền não là sự muốn được mau mau cũng 
nương vào đó làm cho phóng dật. Nếu có sự tĩnh tấn mạnh làm 
cho niệm yếu đi thì bấy giớ mới có phóng dật. Vì rằng: Sự muốn 
là phiển não, mà phiền não này lại nương vào tinh tấn. Như vậy, 
sự tinh tấn và định phải ngang nhau, khi ấy mới không phát sanh 
sự phóng dật. 

Bh: Nếu niệm nhiều, tinh tấn nhiều, áp dụng vào trong 
cảnh niệm xứ khi ấy có sanh trí tuệ thấy pháp được không? 

A: Dù tinh tấn nhiều, niệm cũng nhiều nhưng nếu hành giả 
là người thiếu phước độ hỗ trợ thì cũng không thấy được pháp. 
Tùy theo từng người, có người chỉ đi kinh hành 7 bước đã thấy 
pháp. 

Bh: Chỉ có niệm không thôi thì sanh khởi trí tuệ được 
không? 


226 


A: Không được, tỉnh giác mới là trí tuệ, còn niệm là chi của 
định về chuyện có niệm, có tinh tấn, có thần thông... Như Ngài 
Anuruddha là vị tối thắng trong hàng Thinh văn về Thiên Nhãn. 
Ngài hỏi trưởng lão SãrIputta rằng: Tôi có thiên nhãn thấy được 
ba ngàn thế giới, sự tỉnh tấn của tôi đều đặn, niệm cũng vững 
vàng không xao lãng... tại sao tôi không đắc chứng. Trưởng lão 
Sãriputta đáp rằng: Này hiền giả Anuruddha, tôi có được thiên 
nhãn... đó là ngã mạn của hiền giả, sự tinh tấn đều đặn, niệm được 
vững vàng đó là phóng dật của hiển giả, sự suy nghĩ rằng: tại sao 
tôi chưa chứng đắc ấy là trạo hối bứt rứt trong tâm của hiển giả. 
Và khi trưởng lão SãrIputta chỉ dẫn có bấy nhiêu Ngài Anuruddha 
là người có nhiều phước độ đã hành theo và chứng đắc A La Hán 
dễ dàng. 


ĐỀ TÀI 23: 


“Sự hiểu biết danh sắc theo pháp học và sự hiểu biết danh 
sắc theo pháp hành khác nhau như thế nào? Và có lợi ích ra sao?” 


A: Biết do pháp học ví như người được nghe rằng “đường 
ngọt” nhưng chính mình chưa từng ăn, chưa xác chứng vị ngọt ra 
sao, chỉ nhớ rằng: đường có vị ngọt vậy thôi không giống như ta 
đang ăn đường nó ngọt hoặc biết rõ ớt có vị cay như thế nào, khác 
với người chỉ biết rằng: ớt nó rất cay (nghe người khác bảo cho 
biết). Hai sự biết này khác nhau. 

Bh: Học và hành không giống nhau: khi nói rằng Tứ oai 
nghi là sắc... đó chỉ là pháp học, khi mới hành cũng chưa thấy, 
chưa ghi nhận được đó là sắc... đó là vì sao? 


A: Vì chưa thuần thục hoặc thời gian còn ít nên chưa cảm 
nhận là sắc ngồi... Đến khi hành được lâu ngày rồi ta cảm nhận 
được sắc ngồi... Vì vậy, sự hiểu biết do pháp hành và sự hiểu biết 
do pháp học khác xa nhau khi xác chứng mới dứt được sự hoài 
nghi biết chắc rằng: đường có vị ngọt, muối có vị mặn... 


227 


Bh: Câu hỏi tiếp theo trong để này là: Lợi ích của hai pháp 
này (là pháp học và pháp hành) có ra sao? 


A: Ví như: Sự nghĩ rằng uống thuốc để trị bệnh với sự uống 
thật sự thì sự lợi ích nó giống nhau hay khác nhau? Nếu chỉ nghĩ là 
uống thuốc không thôi thì không thể hết bệnh được, phải uống 
thuốc rồi bệnh mới hết. 


ĐỀ TÀI 25: 

“Sự không thấy khổ cũng vì oai nghi che đậy. Xin hỏi rằng: 
oai nghi cũ hay là oai nghi mới đã che đậy khổ? Và nó che đậy ra 
sao? Sẽ phá hủy sự che đậy ấy bằng cách nào?” 

A: Điều này nói rằng: Oai nghi che đậy ấy Ngài giải là oai 
nghi mới che đậy. 

Bh: Rồi ta trừ sự che đậy ấy cho dứt bằng cách nào? 


A: Vì ta không khéo tác ý hoặc là tác ý sal... Như là khi ta 
ngồi mỏi rồi sanh khổ, oai nghi cũ không che đậy cái khổ chỉ có 
oai nghi mới che đậy như muốn nằm là vì thấy nằm là an lạc do ảo 
tưởng nó che lấp. Sự thật thì cả oai nghi cũ lẫn oai nghỉ mới đều 
khổ, nhưng trong oai nghi mới khó thấy được hơn oai nghi cũ. Oai 
nghi mới ví như người nuôi bệnh, oai nghi cũ ví như người bệnh, 
người nuôi bệnh sẽ dìu người bệnh. Cả hai đều có cái khổ riêng, vì 
khổ người bệnh khác, khổ người nuôi bệnh khác. Oai nghi khổ vì 
đau nhức (cũ) còn oai nghi mới khổ vì chăm sóc... Oai nghi cũ là 
khổ hiện bày rõ ràng nên ta nhận ra là khổ thọ đang phát sanh 
nhưng sự khổ trong oai nghi mới mà phải thay đổi ấy khó thấy 
được nếu thiếu sự nhận xét, thiếu tác ý khéo hay tác ý không đúng 
thì khó thấy được khổ này. 


Bh: Cái gì che đậy không cho thấy khổ trong oai nghi mới? 
A: Hành giả khổ che đậy khổ trong oai nghi mới, còn trong 
oai nghi cũ thì khổ đã có sẵn rồi nên phải đổi oai nghi để trừ khổ... 


228 


Còn tướng khổ vẫn ở trong danh sắc, vô thường chính là tướng khổ 
của danh sắc, tướng này sẽ hiện khởi lên cho hành giả lấy làm 
cảnh Minh sát. 


Bh: Sự thấy sắc là vô thường, là khổ não, là vô ngã tức là 
trí tuệ sanh diệt phải không? 


A: Phải rồi nhưng tước khổ đến tuệ sanh diệt ấy khổ tướng 
cũng có vậy. Khổ tướng là sự khổ vô thường, cái gì vô thường cái 
ấy là khổ. 

Bh: Khổ có mấy loại? 

A: Khổ có 4 loại là: 

1- Khổ khổ là khổ trong những oai nghi cũ. 


2- Hành khổ hay là trạng thái khổ tức là sự an lạc trong oai 
nghi mới tạm thời. 

3- Hoại khổ hay là tướng khổ tức là sự hoại diệt của danh 
sắc. 

4- Khổ đế. 


Bh: Điều nói rằng: Hành khổ hay trạng thái khổ là một thứ, 
đó nghĩa là sao? 


A: Nghĩa là trạng thái của nó khổ sẵn rồi, phải thay đổi, 
phải chữa trị... Sự thấy khổ cũng có 4 bậc là: 


I- Thấy được khổ thọ. 
2- Thấy được hành khổ. 
3- Thấy được hoại khổ. 


4- Thấy được khổ đế là khi chứng đắc Níp Bàn rồi thì mới 
thấy được loại khổ này. Khi thấy được khổ đế cũng gọi là thấy Tứ 
Đế. 


229 


Bh: Vẫn còn thắc mắc về hành khổ và trạng thái khổ giống 
nhau như thế nào? 


A: Hành khổ là phải thay đổi oai nghi, phải thay đổi chữa 
trị, phải chăm sóc... Còn trạng thái khổ là sự kiện của danh sắc, có 
trạng thái vô thường, khổ não và cũng chữa trị, cũng thay đổi như 
nhau. 


Bh: Trong để này có câu hỏi trực tiếp rằng: phải diệt trừ sự 
che đậy ấy như thế nào? 


A: Là phải quan sát đến nhân làm cho không thấy khổ. Đức 
Phật có dạy rằng: Vì không quán xét oai nghi cũ đã thấy rồi là khổ 
thọ, nhưng oai nghi mới ấy lúc đầu cho là lạc, nhưng sau đó trở 
thành oai nghi cũ cũng là khổ. Nghĩa là khi khổ thọ khởi lên trong 
oai nghi ngồi, rỗi đổi sang oai nghi nằm, khi ấy có sự tưởng rằng: 
nằm là an lạc nhưng khi nằm trong chốc lát lại khổ nữa. Nếu 
không quan sát cho kỹ thì không biết rằng oai nghi nó có che đậy 
như thế nào? 

ĐỀ TÀI 26: 

“Niệm xứ này Đức Phật Ngài dạy là độc đạo tức là con 
đường duy nhất đưa đến sự trong sạch là thanh tịnh. Nhưng tại sao 
trong phần niệm thân lại có cả thiển chỉ lẫn thiển quán. Vì thiển 
chỉ không phải là nhân trực tiếp đưa đến sự thanh tịnh được. Như 
vậy là vì lẽ nào?” 

A: Trong phần niệm xứ này có đề mục phải hành thiền chỉ 
trước, rồi mới đưa thiển chỉ lên quán sát. 

Bh: Độc đạo ấy là con đường duy nhất mà thôi để đưa đến 
sự thanh tịnh được, nhưng thiền chỉ không phải là nhân trực tiếp 
đưa đến sự thanh tịnh. 


A: Có hai loại thiển chỉ, Ngài cũng xếp vào niệm xứ. 


230 


Bh: Nếu vậy thì không phải con đường duy nhất mà là trở 
thành con đường hai lối, như hành để mục tử thi cho đắc thiển 
trước rỗi mới đem chi thiển lên Minh sát một lần nữa. 


A: Chỉ có một con đường đi đến Níp Bàn được, đó là phải 
nhờ vào con đường của Minh sát. Ngài có nói rằng khi đã đắc 
thiển rồi, thì đem chi thiển ấy lên Minh sát. Độc đạo này là con 
đường duy nhất, dù có dùng cảnh gì, làm cách nào cũng vậy cuối 
cùng cũng phải kết thúc ở Minh sát... mới đạt thành mức thanh 
tịnh hay Níp Bàn được. 


Bh: Riêng về phần niệm số tức quan theo sự học và sự 
giảng dạy hiện nay, họ nói rằng: Được cả hai là chỉ và quán. Nếu 
hành theo cách của Thiển Quán là trực tiếp, như là lúc hơi thở 
chạm vào mãi có sự lạnh hay nóng... đó là cảnh xúc. 


A: Niệm số tức quan ấy không phải là sự ghi nhận là lạnh 
hay nóng, Ngài bảo ghi nhận ở hơi thở ra vào ấy Dài hay Ngắn. 
Trong kinh điển giáo pháp không dạy rằng xúc chạm lạnh hay 
nóng, chỉ có dạy rằng: xúc chạm lâu là hơi thở dài, xúc chạm ít là 
hơi thở ngắn. 


Bh: Có nơi họ dạy rằng: Cứ hành đi, thế nào cũng được, 
kết cục rồi cũng sẽ đến Níp Bàn như nhau cả thảy. Giống như đi 
Tân Thành ta đi bằng xe lửa, xe hơi hay phi cơ hoặc giả là đi bộ 
cũng được đều đến Tân Thành như nhau cả thầy. 

A: Con đường của họ thì có rất nhiều, nhưng đó không phải 
là con đường mà Đức Phật đã quy định. Con đường đưa đến Níp 
Bàn của Đức Phật chỉ có một con đường đó là Đại Niệm Xứ không 
phải đi bằng loại xe cộ nào cả, chỉ cần dùng cảnh nào trong niệm 
xứ thích hợp với tánh của người ấy là tốt. 


ĐỀ TÀI 27: 


231 


“Cách đạt đến sự trong sạch là thanh tịnh ấy hành giả phải 
hành cho đủ cả bốn nghiệp xứ hay là không phải như thế, bởi lẽ 
nào?” 


A: Trong căn bản không có nói rằng: Phải hành niệm xứ cả 
bốn phần, chỉ nói rằng: Hành phần nào hay để mục nào cũng 
được. 


Bh: Có thể cho biết lý do thế nào được không? 


A: Trong niệm xứ từng điều hay từng để mục ấy khi kết 
thúc, cuối cùng cũng đều có câu “Ca viharati na ca kiñci 
lokeupädiyati”. A¡ và tà kiến không nương khởi tất cả mọi để 
mục. Người nào hành niệm xứ dù là để mục nào, phần nào cũng 
đều đạt đến Níp Bàn được cả. 


Lại nữa, trong bộ chú giải PapafcasudanI Ngài có ví dụ 
rằng: Giống như kinh thành có bốn cửa ở bốn hướng đông, tây, 
nam, bắc. Nhóm thương buôn thì hướng nào đến thì đi vào từ cửa 
hướng ấy đều vào trung tâm kinh thành được cả dù là cửa nào 
trong bốn cửa. 


Bh: Nghĩa là thuận hướng nào thì vào hướng ấy, giống như 
tùy thuận với tánh của hành giả vậy chăng? 


A: Đúng vậy, nhưng có người lại giải thích rằng: Sự hành 
niệm xứ ấy phải tròn đủ cả bốn phần nghĩa là phải hành Thân 
niệm xứ cho đến khi đắc chứng được Tu Đà Hườn Quả, rồi phải 
hành Thọ niệm xứ để đắc Tư Đà Hàm, tiếp theo là hành Tâm 
niệm xứ để chứng đạt A Na Hàm và sau cùng phải hành Pháp 
niệm xứ mới đắc chứng A La Hán Quả. 

Thật ra không cần thiết phải hành như vậy, theo Ngài ví dụ 
rằng: Tùy thuận vào cửa thành nào, hướng nào cũng được, cũng 
vậy hành niệm xứ nào cũng được cả, cũng chứng đạt quả Níp Bàn 
giống nhau cho đến A La Hán Quả. 


232 


Điều mà Ngài quy định niệm xứ thành bốn phần ấy là để 
tùy theo từng bản tánh của hành giả là cần phảẩi tu niệm xứ nào và 
thích hợp với bản tánh của mình. Điều này thấy được rằng: sự đạt 
đến thanh tịnh là Níp Bàn ấy đạt được trong mọi niệm xứ để mục. 
Đây là nói theo căn bản và lý do. 

ĐỀ TÀI 28: 


“Hành giả có biết được không rằng: chính mình đang nhận 
cảnh thiển quán do suy tưởng... hay do cảm giác? Vì sự ghi nhận 
danh sắc trong cảnh hiện tại có gọi là như lý tác ý trong sự hành 
thiển quán không? Câu nói như lý tác ý nghĩa là gì?” 


A: Biết được cũng có, không biết được cũng có, điều này 
phải nhờ sự nhận xét của hành giả rằng: sự cảm giao và sự suy 
nghĩ ấy khác nhau như thế nào. Ví như cục than hồng ta đã biết 
trước được rồi là nó nóng, biết như vậy không phải là cảm giác 
biết nóng này là do tưởng tượng trong quá khứ. Nghĩa là nhớ lại 
được những sự cảm giác nóng chưa sanh khởi, phải đụng vào cục 
than hồng trong lúc ấy mới cảm giác nóng. 


Bh: Người mới hành chưa có sự nhận cảnh đúng sanh khởi, 
nghĩa là chưa có sự cảm nhận đúng sanh khởi, như vậy nên dùng 
biện pháp nào? 


A: Phải như lý tác ý là cảm nhận cho đúng sự thật của bản 
chất như lý tác ý là cho tâm diễn hành cùng với trí tuệ, Đức Phật 
có dạy rằng: như lý tác ý là vật thực của trí tuệ nghĩa là phải tác ý 
đúng sự thật luôn luôn. Khi trí tuệ có được vật thực nuôi dưỡng sẽ 
phát triển mạnh và sẽ phán quyết cho ta biết được sự thật. Về cảm 
giác và suy nghĩ cũng rất khó mà giải thích cho hiểu, phải nhờ ví 
dụ so sánh, nếu hành giả nhận xét mà biết được rằng: lúc ghi nhận 
danh sắc ấy là sự suy nghĩ hay cảm giác, nhưng khi mới hành thì 
dùng ý nghĩ trước khi thuần thục rồi thì không phải suy nghĩ giống 
như lần đầu, ta tập đọc chữ thì phải ghi nhận a, b, c... như vậy 


233 


trước khi đã thuộc lòng rồi khỏi cần tập đọc cũng biết ngay, không 
cần nghĩ cũng đọc được, hiểu được ý nghĩa. Sự cảm giác là cảnh 
hiện tại còn ý nghĩ không phải là cảnh hiện tại, đó là tưởng quá 
khứ do nhớ lại được. Do vậy “sự cảm giác” là điều rất quan trọng, 
vì đó là cảnh hiện tại. Lúc nào ta ăn muốn vị mặn mới phát hiện 
đến ta, hiện tại là cảnh giác mà ta đang xúc vị mặn. Khi ấy ta 
không còn hoài nghi chút nào cả (không còn nghi ngờ hột muối 
này mặn, hột muối kia chua) vì biết được sự tịch tịnh nên tuyệt 
sạch hoài ngh1. 


Bh: Nếu vậy trong sự hành Tứ oai nghi khi ghi nhận oai 
nghi ngồi là sắc ngồi... oai nghi khác cũng biết được rằng là sắc 
(...), không phải là ta ngồi, không phải là ta (...), không phải là 
thú, không phải là người chi chi cả... Sự cảm nhận ấy tự nó khởi 
lên (với tất cả sắc) như vậy phải chăng? 


A: Khi thuần thục rồi thì cảm nhận luôn cả không phải tác 
ý cảm nhận từng oai nghi lúc đầu trong sự hành Minh sát. Ai và tà 
kiến còn bám dính trong tâm, nó làm cho hành giả không biết 
được sự thật, không dứt hết hoài nghi. Như người ta thường nói: 
muối mặn nếu chưa nếm được thì chưa hết hoài nghi. Chỉ có tưởng 
biết rằng muối mặn như vậy không phải là cảnh hiện tại, phải 
dùng cảm giác mới biết được cảnh hiện tại. Cảm giác là phải nếm 
muối mới phát hiện, như vậy ta mới dứt hoài nghi. 

Bh: Có hành giả nói rằng: Oai nghi đi có sự cẩm nhận rõ là 
sắc đi dễ hơn là oai nghi khác. Như vậy chứng tỏ rằng: Tuệ của 
người ấy chưa đạt mức, nếu đạt được cảnh hiện tại rồi thì biết 
thông suốt cả mọi oai nghi. 


A: Sự hiểu biết rằng: Được cảm giác rõ trong oai nghi đi ấy 
là sự hiểu lầm. Sự thấy rõ đó là thấy rõ như thế nào? Có phải là 
được dễ chịu chăng? Như là ngồi lâu thì nhận thấy là dễ, vì rằng 
đã ngồi được lâu. Và hiểu như thế có phải là đã hiểu sai không? 
Phải tác ý cho đúng với sự thật, điều quan trọng là ngăn chặn 

234 


không cho ái và tà kiến bám víu vào sự cảm nhận đó. Vị A La 
Hán thì đã hết sự muốn rồi nhưng chúng ta thì còn muốn thấy, 
muốn nghe. Còn đối với các Ngài, dù là niệm các Ngài cũng 
không muốn nữa, niệm chỉ là niệm vậy thôi, rồi nó cũng diệt đi, trí 
tuệ cũng vậy, biết chỉ là biết vậy thôi, rồi nó cũng diệt đi, không 
cốt lõi, không có sự mong muốn øì cả, không hề có trong tâm của 
các Ngài... Sự cảm giác ấy là bước đầu của hành Minh sát mà 
hành giả cần phải nhập tâm, khi đạt đến Đạo Quả rồi, sự muốn có 
trí tuệ nhiều... Sự muốn ấy không còn nữa, dù hành tinh tấn đúng 
cách rồi mà vẫn còn thấy là dễ như vậy vẫn còn chỗ nương cho ái, 
có sự vui thích trong việc làm ấy. 


Như lý tác ý là điều rất quang trọng... Như muốn đổi oai 
nghi, như vậy là không như lý tác ý, sự tác ý như vậy là vật thực 
của phiền não nếu như lý tác ý thì phải đúng theo sự thật, vì phải 
đổi để trừ khổ, khi ấy trí tuệ mới biểu quyết được sự thật. 


Bh: Như lý tác ý đúng theo sự thật có người không hiểu. 
Như lý tác ý là gì, nghĩa là phải tác ý cho đúng với sự thật, như khi 
ngồi mỏi muốn nằm, như vậy là không như lý tác ý là không đúng 
với sự thật. Sự thật phải nằm không phải là muốn nằm, nằm để 
làm gì? Nếu nằm để có sự an lạc thì ảo tưởng cũng nương vào đó 
để sanh khởi, phải như lý tác ý rằng: Nằm để trừ khổ, có tác ý như 
vậy phiển não ái mới không bám vào được trong Pãli có nói rằng: 
Ahisete va viharati và tà kiến không chiếm ngự mới chứng ngộ 
Tứ Thánh Đế, nhưng ta còn cảm nhận (tác ý) chưa đúng, vì chưa 
tập luyện thuần thục, khi thuần thục rồi, tự nghĩ cũng mất đi. 


Bh: Tưởng hoặc suy nghĩ rằng: sắc ngôi —- sắc ngồi thì 
thành ta tụng niệm đi mất phải có chánh niệm tỉnh giác, khi ấy sự 
cảm giác mới sanh khởi, sự tưởng nghĩ ấy mới không có. 

A: Phải bắt được cảnh hiện tại như ta lấy tay đụng vào lửa 
thì phải cảm giác nóng, ta nghĩ rằng: lửa nóng cũng được nhưng đó 


235 


chỉ là ý nghĩ, nó không nóng thật nhưng chỉ khi nào ta đụng vào 
lửa dù không nghĩ nó cũng vẫn nóng, như vậy mới gọi là cảnh 
hiện tại. 

Bh: Xin giải thích câu: Chánh niệm và tỉnh giác là thế nào? 
Đặc tính của hai pháp này làm phận sự gì? 

A: Tỉnh giác là tên của trí tuệ, như khi ta đang ngồi thì 
chánh niệm ghi nhận ở tư thế ngồi còn tỉnh giác thì biết rõ sắc ấy 
là sắc ngồi, không phải là ta ngồi. 

Bh: Lúc hành Minh sát thường là ý nghĩ luôn diễn ra sự 
cảm nhận ý thức cho là ta ngồi, chuyển thành sắc ngồi như vậy 
mới rút cái ta ra được. 


A: Có người trong lúc đang ngồi nhưng bản chất của sự 
ngồi ấy không đạt đến, nếu không tỉnh giác thì thế ngồi của thân 
còn bị chấp thủ rằng: Ta ngồi như vậy không rút như vậy, không 
rút bỏ tự ngã ra được. Nếu có sự hiểu biết thuần thục rồi, chánh 
niệm vừa ghi nhận được thế ngồi, tỉnh giác cũng biết ngay là sắc 
ngồi, không phải ta. Chánh niệm và tỉnh giác phải gắn liền với ta 
liên tục, thiếu một cái nào không được. 

Bh: Tứ oai nghi đi-đứng-nằm-ngồi biết được do tâm, không 
phải do mắt, có phải vậy chăng? 

A: Phải rồi, dù người mù cũng nhận biết rằng: đi, đứng, 
nằm, ngôi vậy. Sự ghi nhận tứ oai nghi nhắm mắt hay mở cũng 
được, điều quan trọng là như lý tác ý. 


ĐỀ TÀI 30: 
“Phật Giáo có bản chất thực là gì?” 


A: Nói về Phật Giáo nội dung chánh yếu là Tứ Thánh Đế, 
Tứ Thánh Đế này chính là ý Phật dạy cho chúng sanh chứng ngộ 
hoặc thông suốt. 


236 


Bh: Không phải chứng ngộ Níp Bàn là thật sự cốt lõi vậy 
sao? 


A: Tứ Thánh Đế cũng đã có Níp Bàn trong đó rồi, đó là 
diệt đế. 

Bh: Tứ Thánh Đế có bốn cảnh trong một sát na tâm thì làm 
sao thấy được cả bốn cảnh? 


A: Một tâm mà nhận cả bốn cảnh thì không được, vì mỗi 
sát na nhận cảnh đều khác nhau nhưng riêng về phận sự của Tứ 
Thánh Đế là: sự biết - sự trừ - sự tác chứng và sự tu tiến cả (4 
phận sự này đều hành trong một sát na tâm là Tâm Đạo). 


Chánh kiến là trí tuệ trong Bát Chánh Đạo có ở trong tâm 
nào? Bởi lý do gì? Là trí trong Tâm Đạo vì chánh kiến ấy chứng 
ngộ Tứ Thánh Đế. 


U: Trong tâm Đạo không phải thấy cả bốn thứ hoặc bốn 
cảnh, điều này xin giải thích cho rõ thêm. 


A: Không phải thấy được cả bốn thứ trong một tâm, điều 
này có thể hiểu được rồi phải không. Nghĩa là cả bốn công việc 
đồng hành trong một tâm này chính là Tâm Đạo khỏi phải thấy cả 
bốn cảnh trong một sát na tâm, nhưng trong Tâm Đạo có cả bốn 
phận sự đó do việc làm của Tứ Thánh Đế ấy, cũng hiện hữu trong 
một số sát na tâm. 


U: Một người làm việc một lúc dùng cả bốn thứ nghe xem 
có vẻ dễ hiểu nhưng vẫn chưa nghe mấy gì hiểu. 


A: Đây là nói về Tứ Thánh Đế có đủ bốn phận sự, cả bốn 
phận sự này đến cùng một lúc trong tâm đạo một sát na, vì sao? Vì 
Níp Bàn ở trong tâm đạo không phải vào chung trong bốn cảnh, 
Ngài ví như một cái nồi đất chứa đầy nước rồi lấy gậy đập bể nổi, 
khi nổi bể thì nước cũng chẩy ra cùng một lúc. Nhưng có người nói 
rằng: Vào được cả bốn cảnh trong một tâm vì khổ và Níp Bàn là 


237 


hai thái cực thì cùng là cảnh trong một tâm thế nào được? Không 
thể được nhưng nếu là phận sự thì được như Ngài đã ví dụ: Điều 
nói rằng trừ phiển não, trừ có ba cách là tạm trừ, xuất ly trừ và 
đoạn trừ. Câu nói trừ không phải là giết chết mà là có ý không cho 
sanh khởi, là tạm trừ không cho sanh ra, là áp chế trừ và là lâu 
hơn. Hoặc là không cho sanh khởi nữa, gọi là tuyệt trừ thì phải là 
đạt đến tâm đạo, khi ấy phiền não mới sát tuyệt. Khi đạt đến A La 
Hán Đạo thì phiển não khi ấy mới hết sạch. 

U: Phận sự của Bát Chánh Đạo ấy là sao? 

A: Bát Chánh Đạo tóm lại là Giới —- Định —- Tuệ, khi chánh 
kiến sanh rồi thì đạt đến thanh tịnh, vì đã chứng ngộ Thánh Đế là 
đã Níp Bàn rồi. 

U: Điều 30 là hỏi về cốt lõi của Phật Giáo là gì? Câu trả 
lời cũng vừa đủ hiểu với nhau cả rồi, là chứng ngộ Tứ Thánh Đế. 

Và hôm nay cuộc thảo luận pháp đến đây cũng vừa dứt. 


-=-oÚO--- 


TÌM HIỂU SỰ THẬT 


Thế giới là vô lượng, vô biên, nhiều hơn cả hột cát trong 
biển không thể ước tính được. Bao nhiêu hành tinh? Bao nhiêu 
muôn loài, vạn vật? Khởi điểm chỗ nào? Tận cùng nơi nào? 
Nguyên nhân đầu tiên từ đâu? Có Thượng đế hay không? Sau khi 
chết đi về đâu? Còn hay mất?... 


Các vấn để này con người đã tìm hiểu từ ngàn xưa cho đến 
nay, khiến cho cả rừng thuyết ra đời với nhiều lập luận sai khác 
nhau, đối lập nhau thành nhiều phe phái. Nhiều tôn giáo đều quả 
quyết rằng mình đúng, còn ai hoài nghi vị giáo chủ của mình là 
phạm thượng, đó là điều răn nghiêm ngặt của các tôn giáo khiến 
cho người ta không dám tìm hiểu cái gì ở bên ngoài, phải suy luận 


238 


sao cho hợp với chiều hướng cố định trong kinh sách và chỉ cần có 
đức tin tuyệt đối vào đó là đủ rồi. 

Một số người cho rằng tất cả đều đúng vì “Đạo nào cũng 
dạy cho con người làm lành, lánh dữ cả”. Điều này đúng theo 
nguyên tắc về Thiện pháp nhưng chưa chính xác, vì mỗi giáo phái 
đều khác nhau về pháp hành. Hành nào đúng là quả thiện, hành 
sai là bất thiện cho người tín thọ hành ấy. Đó là sự may rủi cho 
người đặt đức tin nhiều hơn lý trí. Nếu tin vào cái đúng là may 
mắn, nếu tin vào cái sai là rủi ro. 

Có một số người cho rằng tất cả tôn giáo là mê tín dị đoan 
nên chẳng tin theo tôn giáo nào cả. Họ chỉ tin theo những gì khoa 
học chứng minh được. Điều này là đúng theo nguyên tắc của sự 
thật. Tuy nhiên, không hẳn sự phủ nhận nào cũng làm cho bản 
chất phải thay đổi, lửa vẫn là lửa, nước vẫn là nước, ai đụng vào 
lửa thì nóng, vào nước thì mát, dù ai biết hay không, tin hay không 
cũng vậy. Đây cũng là sự may rủi cho người đặt nặng lý trí nhiều 
hơn là đức tin. 

- Nếu phủ định nhằm vào cái sai là may mắn. 

- Nếu phủ định nhằm vào cái đúng là rủi ro. 

Tóm lại, mỗi người đều có lý lẽ riêng để xác định là mình 
đúng. Do đó, người muốn tìm hiểu sự thật cho tận gốc cần phải 
đứng bên ngoài tất cả “lý lẽ riêng”. Tức là không căn cứ theo 
truyền thuyết lập luận và phe phái, không xu hướng theo danh lợi 
và quyền thế, không biểu quyết theo sự thương ghét và kính trọng. 
Vì những điều này có thể làm lung lạc sự thật, ví như cây thước 
cong ráp nối với nhau để chỉ hướng đông, nhưng khi vỡ lẽ ra sự 
thật nó là hướng tây. 

Phật Giáo là một cây thước ngay thẳng vì tất cả Phật Ngôn 
là sự kiện mà chính Ngài đã xác chứng với sự thật rồi mới tuyên 
bố. Tuy rằng đó là sự thật rồi nhưng Ngài cũng khuyên những ai 

239 


tìm đến giáo pháp cần phải chứng nghiệm, quán triệt được sự thật 
rồi mới tin chớ không nên tin theo một cách mù quáng, mê tín. 


Điều này ví như thầy dạy học trò, khi thầy nói rằng: 
5+5=10. Tuy rằng sự thật là như vậy, nhưng người học trò cũng 
phải tính toán cho ra rõ ràng, không phải chỉ tin là thầy nói đúng, 
dù là người mù chữ, hay bất cứ ai nói 5+5=10, cũng vẫn đúng là sự 
thật. Người học trò phải biết vỡ lẽ như vậy mới thi lên lớp. 


Có người chỉ cần cho là “đúng hướng” là đủ rồi, còn cây 
thước cong hay thẳng cũng đều dùng được cả, nó chỉ là phương 
tiện, cũng như: giết một con mèo để cứu ngàn con chuột, giết một 
tên cướp cho làng xóm được an vui, cướp của người giàu độc ác để 
chia cho người nghèo, muốn khuyên người uống rượu thì cũng 
phẩi uống rượu cùng họ là hợp lý. 


Điều này thoáng nghe qua rất là hợp lý, nhưng xét kỹ ra có 
nhiều chỗ mâu thuẫn. Trên thực tế, giết một con mèo này thì vẫn 
còn cả ngàn con mèo khác, nên chẳng cứu được chuột mà còn 
mang tội sát sanh. Vấn để trộm cướp thì đã có luật pháp can thiệp 
rồi không cần phải bàn đến, nếu đi cướp thì chắc chắn bị pháp luật 
trừng trị, không nhất thiết phải uống rượu để khuyên người bỏ 
rượu, còn nhiều cách hay hơn để khuyên người hướng thiện. 


Đường lối của Phật Giáo là toàn thiện, tuyệt đối không 
dùng thước cong, không hại người, không hại mình, không dùng 
bạo lực, không bắt buộc ai phải theo. Phật Giáo chỉ nói lên sự thật 
với lòng từ cho con người tự giác để hướng đến mục đích duy nhất 
là giải thoát. “Hướng nội là tự giác, hướng ngoại là từ bi” đó là 
đức tính của con người tu Phật thuần túy, là mẫu mực của Phật 
Giáo. 

Tuy rằng cây thước ngay thẳng mà người đo vụng về vẫn 
sai lầm sự thật, còn nói gì đến cây thước cong. 


240 


Trên nguyên tắc, đo cho chính xác là phải đo theo đường 
thẳng và phải tránh hai điều là: 


1- Chỗ trũng xuống như hầm hố... 
2- Chỗ lôi lên như là bụi rậm hay đống gạch... 


Phải hội đủ hai điều này là cây thước thẳng và đường thẳng 
mới đo được chính xác. 


Sự tin theo không tìm hiểu, sự hành trì không tự giác, đó là 
cây thước cong của Phật Giáo, dù người ấy có được may mắn tu 
hành theo chánh tạng, đúng nguồn gốc nguyên thủy, cũng khó mà 
đắc thành Đạo Quả, còn nói gì đến người thiếu may mắn, tu lầm 
chánh tạng, đi sai đường lối giải thoát chân chánh, nhưng vẫn 
mệnh danh là “Chánh đạo, chánh pháp, lời Phật dạy ”. 


Tuy vậy vẫn còn khá hơn một số người rủi ro, tu lầm Giáo 
Pháp, không phải là chân lý mà mệnh danh là chân lý. Tuyên bố 
về tôn giáo, thế giới là vô biên, thế giới là hữu biên, là vô nhân, 
là hữu nhân, chết rồi còn, chết rồi hết, khiến cho cả một rừng 
thuyết sanh khởi. Quan niệm của con người luôn luôn thay đổi, 
chuyển biến qua mỗi thời đại, sai khác với mục đích duy nhất 
không thay đổi là chống khổ tìm lạc. 


Sự chống khổ tìm lạc là điều cần thiết cho mọi người. Đức 
Phật đã dùng 84 ngàn pháp môn để thuyết giảng về mục đích này 
là con đường diệt tận nguồn gốc đau khổ đến chỗ cực lạc, tối 
thượng hoàn toàn đây đủ không sót một ly. Chính vì Ngài đã quen 
thuộc tất cả con đường trong tam giới trong quá trình tu tập trải 
qua vô lượng kiếp, do đó Ngài không trả lời về con đường quanh 
co không đi đến mục đích. Ngài im lặng không nói, vì những sự 
thật này chỉ làm tổn hại đến người nghe. 


Để giải thích rõ điều này, Đức Phật bốc lên một nắm lá 
cây cầm trên tay, rồi hỏi các vị Tỳ kheo rằng: “lá cây trong tay ta 


241 


và lá cây trong rừng, cái nào nhiều hơn?”- “Bạch Đức Thế Tôn! 
Lá cây trong tay Ngài không thể so sánh với lá cây trong rừng dù 
chỉ là một cành nhỏ ”. 


- Cũng vậy, này chư Tỳ kheo, tất cả những gì ta thuyết 
giảng chỉ có bằng lá cây trong bàn tay của ta, còn những điều ta 
không thuyết ấy nhiều hơn lá cây trong rừng. Ta không nói đến nó 
vì không liên hệ đến mục đích giải thoát. 


Ví như người bị một mũi tên tẩm độc bắn trúng, việc cần 
thiết cấp bách là rút mũi tên ra, rửa sạch vết thương rồi thoa 
thuốc, băng bó lại chứ không cần tìm hiểu mũi tên đó từ đâu có, 
làm bằng gì, ai chế tạo, ai bắn từ hướng nào, tên chuốt ra sao? 


Những chỉ tiết này, dù có biết hay không cũng chẳng giúp 
ích chi cho người bệnh. Nếu ai đòi hỏi phải biết rõ ràng về điều 
này trước rồi mới chữa trị thì sẽ bị chết trong khi tìm hiểu chưa hết 
vấn đề ấy. 


Nhưng con người vốn có tánh tò mò muốn biết rằng: Thế 
giới và muôn loài từ đâu có? Phải chăng là do Thượng đế sáng tạo 
hay tự nhiên có và cho rằng: vấn đề này cần phải biết trước để 
quyết định cho mình một đường lối chân chánh. 

Tại sao Phật Giáo lại xem là điều không cần thiết? 

Theo tinh thần Phật Giáo: không nên chấp nhận điều này 
chỉ mới thoáng qua lời giải thích suông và cũng không nên bác bỏ 
điều này chỉ mới thoáng qua ý nghĩ nông cạn, mà phải suy xét, 
phân tích cho thấy rõ sự thật rồi hãy kết luận bằng sự hiểu biết 
rằng: “Nó là điều không thiết thực”. 

Điều này có hai lẽ là có Thượng đế hay không có Thượng 
đế? 

(-) Người cho rằng có Thượng đế là nói theo định luật 


“không øì tự nhiên có”, vì nhận thấy rằng: dù vật nhỏ bé như cây 


242 


kim cũng phải có người tạo ra nó, nếu không làm sao mà có, còn 
nói gì đến cả thế giới có sự sắp xếp trật tự, ngày đêm không lẫn 
lộn, có mưa có nắng điều hòa cho cây trái, có rừng núi, đất đai cho 
muôn loài, có thức ăn, có nước uống, có lửa ấm, có gió mát. Người 
có nam, nữ, thú có đực, cái. Cây có bông trái để nối dòng truyền 
thống đến ngày nay. Tóm lại, mỗi sinh vật đều được xếp rất đầy 
đủ cho sự thích hợp riêng cho từng loại. Điều này chứng tỏ rằng 
phải có Thượng đế sáng tạo, Thượng đế sắp xếp cho tất cả. Chân 
lý này dựa trên nguyên tắc “không gì tự nhiên có” để xác định là 
có Thượng đế. 


(-) Người cho rằng không có Thượng đế là nói theo quan 
niệm “tự nhiên”, vì nhận thấy rằng: chẳng lẽ Thượng đế lại khiến 
ra những trận động đất chôn vùi cả một thành phố, những cuộc 
chiến tranh đẫm máu và thiên tai hỏa hoạn... để hủy hoại những 
sinh vật vốn là đứa con thân yêu của Ngài tạo ra, là điều trái với 
đức tánh quảng đại bác ái của Người. Chẳng lẽ Thượng đế lại tạo 
ra những bất công đầy dẫy trên xã hội, kẻ thì cao sang, quyển 
chức, tràn đây lạc thú, người thì thấp hèn, nghèo khổ, không đủ 
ăn. Tại sao Thượng đế lại tạo ra những người tàn tật, câm điếc, 
điên khùng, đần độn, độc ác, gian xảo? Và không thể hiểu được 
tại sao Thượng đế lại ban thưởng người làm thiện và hành phạt 
người làm ác? Vì chính bản tánh thiện hay ác của con người cũng 
do chính Thượng đế tạo ra, chẳng phải sao? 

Nếu căng cho thẳng mực thước chân lý “không có gì tự 
nhiên hiện hữu”, vậy ai tạo ra Thượng đế? Chẳng lẽ chúng ta lại 
suy tôn Thượng đế một đặc ân “tự nhiên có ” thì hóa ra Thượng đế 
đã được con người tạo nên bằng cách “suy tôn qua Thượng đế” 
gọi là bất khả tư nghì. 

Cả hai trường hợp này, xét theo pháp thực tế thì sẽ thấy 
rằng: 


243 


Nếu có Thượng đế, con người cũng bị nghiệp báo... được 
xem là Thượng đế thưởng, phạt vô cùng, tùy theo hạnh nghiệp 
thiện ác của người ấy mà người phân xử chẳng có ai có thể chống 
cự hay có thể chạy thoát khỏi được bàn tay Thượng đế. 

Nếu không có Thượng đế con người cũng bị nghiệp báo... 
được xem là định luật tự nhiên biến hóa vô cùng. Tùy theo hạnh 
nghiệp thiện ác của người ấy mà chuyển hóa, chẳng ai có thể 
chống cự hay chạy khỏi định luật tự nhiên của nghiệp báo. 


Tóm lại, dù có hay không có định luật nghiệp báo cũng vậy 
chẳng có ích lợi gì cho người cả vì con người vẫn phải chịu khổ do 
hạnh nghiệp của mình làm, chẳng phải chịu khổ vì có Thượng đế 
hay không có Thượng đế. Do vậy, Phật Giáo xem vấn để này là 
điều không cần thiết, vì không có lợi ích gì cả, dù được lòng người 
nghe thì cũng không nên nói là có hay không có Thượng đế. 


Phật Giáo bỏ hết cành lá ra, chỉ lấy cốt lõi của vấn để này 
chính là hạnh nghiệp là điều cần phải nói cho con người biết rõ 
nhân quả của tội và phước ra sao, đây là cách làm thiện, đây là 
ác, đây là cách đoạn trừ ác. 


Có người nghe nói như vậy, biết được tội phước như vậy, 
trở nên rất sầu muộn vì nhận thấy mình làm tội quá nhiều, rồi cẩm 
thấy sợ hãi mà không dám làm tội nữa. 

Dù người nghe có sầu khổ như vậy, nhưng vì lòng từ bi mà 
phải nói, ví như vị lương y rành nghề phải tùy theo căn bệnh mà 
cho thuốc: 


- Người bị yếu sức thì cho thuốc bổ có vị ngon ngọt, là nói 
về điều thiện... có quả báo rất khả ý khả lạc, khiến cho người 
nghe phát tâm hoan hỷ làm phước. 


244 


- Người bị nhiễm độc thì cho thuốc xổ có vị cay đắng, là 
nói về điều ác... có quả báo rất khốc liệt khiến cho người nghe 
phải khiếp sợ mà từ bỏ việc ác. 

- Người bị ung nhọt thì phải mổ hay nặn lấy cùi, có cảm thọ 
là đau đớn, là nói những điều quở trách và chỉ trích khiến cho 
người nghe phải động lòng thức tỉnh mà ăn năn sám hối. 

- Người bị quá mức trầm trọng không cách chữa trị thì phải 
cáo lui ra về, để cho thân nhân lo việc mai táng, là giữ thái độ im 
lặng. 

Sự tìm hiểu các vấn để không thiết thực được kể là người 
bệnh thứ tư trên đây và được xem như là mũi tên thứ hai có phần 
nguy hiểm, độc hại hơn mũi tên trước. Trầm trọng là chấp nhặt 
một chiều, không đối chiếu cho vỡ lẽ đúng hay sai. 

Ví như người xác định màu trắng mà không biết đến màu 
đen thì không thể giải thích gì được (bất cứ màu nào khác). 


-—-oÚO--- 


245 


